Chân Đế Tục Đế 


sư Khánh Hỷ 1 


Hòa thượng Thondara 

Giảng 

Hòa thượng Kim Triệu 

Hiệu đính và chú thích 


Chân Đế và Tục Đế 


Tỳ Kheo Khánh Hỷ 

Soạn dịch 


page 1 



2 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 



Chân Đế Tục Đế 


sư Khánh Hỷ 3 


Này các thầy tỳ khứu 

Đây là con đường duy nhất đế thanh lọc (Tâm) 
chúng sinh', chấm dứt lo âu phiền muộn, uất ức 
than khóc, diệt khổ thân và khổ tâm, đạt 
Thánh Đạo và chứng ngộ Niết Bàn. Đó là Tứ 
Niệm Xứ (bốn nền tảng chánh niệm). 

Bốn nền tảng Chánh Niệm đó là gì? 

Này các thầy tỳ khứu, ở đây (theo lời dạy này). 

Thầy tỳ khưu trú trong Thân quán sát Thân, 
tinh cần, ý thức sáng suốt và chánh niệm, loại 
trừ mọi tham ái và ưu phiền trong Thân. 

Thầy tỳ khưu trú trong Thọ quán sát Thọ, tinh 
cần, ý thức sáng suốt và chánh niệm, loại trừ 
mọi tham ái và ưu phiền trong Thọ. 

Thầy tỳ khưu trú trong Tâm quán sát Tâm, tinh 
cần, ý thức sáng suốt và chánh niệm, loại trừ 
mọi tham ái và ưu phiền trong Tâm. 

Thầy tỳ khưu trú trong Pháp quán sát Pháp, 
tinh cần, ý thức sáng suốt và chánh niệm, loại 
trừ mọi tham ái và ưu phiền trong Pháp. 


page 3 



4 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


trang trong 



Chân Đế Tục Đế 


sư Khánh Hỷ 5 


LỜI NÓI ĐẦU 

Năm 1988, chúng tôi được dịp đọc những bài 
pháp ngắn gọn, dê hiểu, dê thực hành về Chân 
Đế và Tục Đế của Hòa thượng THONDARA, 
một thiền sư có đủ thẩm quyền và năng lực 
của thiền viện Mahasi Miến Điện, giảng tại 
Malaysian Buddhists Meditation Center, Pe- 
nang, Malaysia. Nhận thấy đây là những bài 
pháp rất hữu ích, giúp thiền sinh hiểu rõ mục 
đích và phương pháp hành Thiền Minh sát nên 
chúng tôi cố gắng soạn dịch ra tiếng Việt và 
đọc vào băng nhựa để phổ biến đến các thiền 
sinh mới hành thiền cũng như đã hành thiền 
lâu ngày. 

Khi hành Thiền Minh sát nếu thiền sinh biết 
chút ít về Vi Diệu Pháp, biết thế nào là Chân 
Đế và Tục Đế thì sẽ đi đúng hướng đi của 
mình, nghĩa là sẽ hành Thiền Minh sát đúng, 
biết cái gì cần phải chú tâm, cái gì không cần 
chú tâm. Vì đối tượng hay đề mục của Thiền 
Minh Sát là những gì bị chi phối bởi sự sinh 
diệt; bởi thế, nếu không biết phân biệt được 
Chân Đế và Tục Đế sẽ hành Thiền Minh sát sai 
lạc vì không biết đề mục nào sinh diệt, đề mục 
nào không sinh diệt, đề mục nào là đối tượng 
của Thiền Minh sát đề mục nào là đối tượng 


page 5 



6 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


của Thiền Định. 

Nhiều thiền sinh nghĩ rằng chỉ cần phát triển 
tinh tấn, niệm, định và ý thức sáng suốt là đủ 
mà không biết chọn đề mục minh sát cho mình 
thì việc hành thiền Minh sát cũng sẽ chẳng đi 
đến đâu. Nếu không biết Chân Đế và Tục Đế 
thì trong khi hành Thiền Minh sát thay vì chú 
tâm vào đề mục sinh diệt (Chân Đế) lại chỉ chú 
tâm vào đề mục không sinh diệt (Tục Đế) nên 
dầu có chánh niệm tốt đẹp, đạt được tâm định 
cao đi nữa thì cũng không thấy được chân 
tướng của sự vật, đó là không thấy được tam 
tướng: vô Thường, khổ và vô Ngã, do đó 
không diệt trừ được tham ái, và không thoát 
khổ. 

Do vậy, hiểu biết Chân Đế và Tục Đế là điều 
quan trọng và thiết yếu trong việc hành Thiền 
Minh Sát. Chẳng hạn như khi chú tâm vào hơi 
thở ra vào ở mũi, nếu thiền sinh chỉ đơn thuần 
chú tâm vào ý niệm ra vào của hơi thở, đạt 
được định tâm cao, nhất tâm bất loạn, an lạc 
tĩnh lặng thì đó cũng chỉ là tạm thời đè nén 
phiền não chứ không đưa đến chỗ nhổ tận gốc 
rễ phiền não. vì chỉ chú tâm vào ý niệm ra vào 
mà không chú tâm vào các yếu tố vật chất biểu 
hiện qua tứ đại ở cửa mũi nên thay vì hành 



Chân Đế Tục Đế 


sư Khánh Hỷ 7 


Thiền Minh sát, thiền sinh lại hành Thiền Định. 

Chú tâm vào ý niệm ra vào của hơi thở là chú 
tầm vào Tục Đế trong Thiền Định chứ không 
phải hành Thiền Minh sát. Khi hành Thiền 
Minh Sát L , nếu chú tâm vào hơi thở thì thiền 
sinh phải chú tâm vào Chân Đế tức là chú tâm 
vào cảm giác ở cửa mũi, chú Ỷ đến đặc tính 
Chân Đế của vật chất: cứng mềm, dính hút, 
nóng lạnh, và chuyến động nơi hơi thở tiếp xúc 
vào cửa mũi đế thấy được sự sinh diệt của các 
yếu tố này. Chú tâm vào Chân Đế mới thấy 
được bản chất thực sự của sự vật. Khi đã thấy 
bản chất thực sự của sự vật là vô Thường, bat 
toại nguyện, trống không, vô vị, vô nghĩa lý, 
không cốt lõi, không quan trọng, không đáng 
để nắm giữ, dính mắc vào... thì đâu còn tham 
ái dính mắc vào sự vật nữa. Không còn tham 
ái dính mắc thì đâu cần trừ tham ái dính mắc 
nữa. Đây là cách để trừ nguồn gốc của tham 
ái, dính mắc, hay diệt tận nguồn gốc của phiền 
não. 

Một thiền sinh ở Miến Điện hành thiền hơn hai 
mươi năm, nhưng không biết gì về Chân Đế 
nên mặc dầu hành thiền rất tinh tấn mà chỉ đi 
lòng vồng không đến đâu. về sau vào Thiền 
Viện Mahasi được chỉ dẫn hướng tâm vào đề 


page 7 



8 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


mục Chân Đế đúng phương pháp nên không 
bao lâu sau đạt kết quả tốt đẹp. 

Từ năm 1988 chúng tôi đã từng chia xẻ các bài 
pháp về Chân Đế và Tục Đế của Hòa thượng 
Thondara này với các thiền sinh tại các trung 
tâm thiền ở Hoa Kỳ, Canada, úc châu, Mã Lai, 
Singapore, Thailand, Việt Nam, nhất là thiền 
sinh tại Thiền viện Panditãrãma và Mahasi ở 
Miến Điện, và nhận thấy rằng những thiền sinh 
nào biết chút ít về Chân Đế và Tục Đế sẽ biết 
hành thiền đúng đắn và tiến bộ hơn. 

Kiến thức về Chân Đế và Tục Đế rất quan 
trọng trong việc hành Thiền Minh sát. Nhưng 
nếu thiền sinh phải học cho biết đầy đủ về 
Chân Đế và Tục Đế hay Vi Diệu Pháp mới hành 
thiền thì phải cần một thời gian dài. Thật ra, 
khi hành Thiền Minh sát, thiền sinh chỉ cần biết 
một số căn bản về giáo pháp và Vi Diệu Pháp 
đủ để hành thiền thôi chứ không cần học 
nhiều. Nên nhớ rằng những kiến thức về Vi 
Diệu Pháp hỗ trợ cho việc hành Thiền Minh 
Sát, nhưng điều quan trọng là phải thực hành. 
Nếu chỉ học Vi Diệu Pháp thôi mà không thực 
hành Thiền Minh sát thì cũng không giải thoát, 
giác ngộ. 



Chân Đế Tục Đế 


sư Khánh Hỷ 9 


Hòa thượng Thondara, qua những bài pháp 
ngắn gọn sẽ giúp các bạn có đủ kiến thức căn 
bản về Chân Đế và Tục Đế, và về Vi Diệu Pháp 
để hành thiền. Muốn hành thiền, ít nhất phải 
biết những căn bản này. 

Đọc những bài pháp của Ngài Thondara, thiền 
sinh có thể hiểu được thế nào là Chân Đế và 
Tục Đế, và áp dụng sự hiểu biết Vi Diệu Pháp 
cơ bản này vào việc hành thiền của mình. 

Nhận thấy sự ích lợi của các bài pháp này, 
chúng tôi cho đăng lên mạng để phổ biến rộng 
rải hơn nhằm giúp các thiền sinh đang hành 
Thiền Minh sát có hướng đi đúng đắn. Một số 
thiền sinh khi nghe xong các bài pháp này đến 
gặp chúng tôi và tỏ vẻ vui mừng vì nhờ những 
bài pháp này họ hiểu rõ hơn về phần lý thuyết 
và cách hành Thiền Minh sát. 

sư Tuệ Thắng nói: "Nhận ra Chân Đế là một 
bước tiến quan trọng đối với người hành thiền. 
Chính lúc này mới thực sự khởi đầu thiền minh 
sát và từ đó mới có những bước tiến xa hơn", 
sư Cô Sunanda nói: "Con rất thích những bài 
pháp về Chân Đế và Tục Đế này vì giúp con 
biết rõ ràng mục đích tối thượng của Thiền 
Minh Sát là thấy rõ sự sinh diệt của các pháp, 


page 9 



10 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


để diệt tận tham ái. và muốn thấy rõ sự sinh 
diệt của các pháp thì phải quán sát sự thật 
tuyệt đối hay Chân Đế chứ không quán sát sự 
thật chế định hay Tục Đế của các pháp". Đạo 
hữu Hộ Pháp Trần Minh LỢi nói: "Qua suy nghĩ 
đúng đắn ta thấy rõ phiền não, thấy rõ tai hại 
của tham, sân, hại để nhẫn nhục, chịu đựng, 
khoan dung tha thứ, trở thành người hiền 
lương đạo đức; đây là một bước tiến bộ tâm 
linh tốt đẹp. Nhưng không nên dừng lại tại đó 
mà phải tiến xa hơn nữa, quán sát sự vật để 
phát triển trí tuệ, thấy rõ trên thế gian này 
chẳng có gì quan trọng, chẳng có gì có giá trị 
đáng để ta phải tham đắm dính mắc vào. Giác 
ngộ điều này thì tham ái sẽ không còn và các 
phiền não khác sẽ bị nhổ tận gốc rễ. Nhưng 
muốn thấy rõ sự vật không quan trọng, không 
đáng bám víu vào thì không phải chỉ suy nghĩ 
là đủ mà phải thấy rõ chân tướng của sự vật, 
nghĩa là phải nhìn thấu suốt "Chan Đế cua sự 
vật" qua Thiền Minh sát. Biết rõ Chân Đế và 
Tục Đế của sự vật là điều quan trọng và thiết 
yếu trong Thiền Minh sát." Đạo hữu Diệu 
Pháp nói: "Nếu con được đọc những bài pháp 
này sớm hơn thì việc hành thiền của con nay 
đã tiến bộ rất nhiều, xin sư in ra để giúp bà 
con thiền sinh". Đạo hữu Tâm An Đổ văn Học 
nói: "Những bài pháp về Chân Đế và Tục Đế 



Chân Đế Tục Đế sư Khánh Hỷ 11 

này đã giúp tôi hiểu rõ cách thực hành, cách 
hướng tâm vào đề mục minh sát, hiểu rõ mục 
tiêu hướng đến của Thiền Minh sát là quán sát 
vật chất và tâm, không còn phân biệt đề mục 
tốt xấu, thấy rõ thực chất của các pháp là vô 
Thường, kho, vô Ngã, trống không, vo vị, vô 
chủ, nhờ thế mà loại trừ được tâm tham luyến, 
dính mắc vào chúng." Đạo hữu Trí Tâm nói: 
"Lúc trước tôi hiểu lầm nên cho rằng mục đích 
của hành thiền là chỉ đạt đến nhất tâm bất 
loạn hay theo dõi tâm để thấy rõ tâm tham, 
sân, thấy rõ sự tai hại của chúng mà ngăn 
ngừa không cho chúng phát sinh, tạo cho mình 
thành người biết nhẫn nhục, tạo mình thành 
người có đạo đức. Nay nhờ hiểu biết được 
Chân Đế và Tục Đế, tôi hiểu rõ tôi hành Thiến 
Minh Sát để làm gì, đâu là đề mục tôi phải chú 
tâm chánh niệm để phát triển trí tuệ thấy rõ 
chân tướng của sự vật, diệt tận phiền não chứ 
không phải chỉ tạm thời chế ngự chúng là đủ." 
Bác Siêng nói: "Từ khi con hiểu rõ Chân Đế và 
Tục Đế, con lấy đề mục Chân Đế làm đối tượng 
của Thiền Minh sát nên việc hành thiền của 
con trở nên thông thoáng lạ thường, việc trình 
pháp trở nên rõ ràng, sắc nét. Con có Chân Đế 
để ngắm nhìn, có khoảng cách giữa Chân Đế 
và Tục Đế để canh giữ, không còn lo lắng và 
ngần ngại đi sai đường nữa. Điều này giúp con 


page 11 



12 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


CÓ nhiều tin tưởng và quyết tâm hơn trong việc 
hành Thiền Minh sát". 

Vì đây là những bài pháp giảng cho thiền sinh 
hằng ngày trong khóa thiền nên có nhiều chỗ 
lặp đi lặp lại, nhưng sự lặp lại này rất cần thiết 
nên chúng tôi vân giữ nguyên. 

Bằng những lời dạy rất đơn giản, dễ hiểu, hòa 
thượng Thondara đã phân tích cho thiền sinh 
biết thế nào là Chân Đế Tục Đế, và áp dụng 
những lời dạy này vào việc thực hành, có 
nhiều Phật Tử khi nghe đến Chân Đế Tục Đế, 
nghe đến Vi Diệu Pháp đã thấy ngại ngùng vì 
nghĩ rằng đây là một môn học khó lãnh hội, đòi 
hỏi người học phải có nhiều trí tuệ; nhưng sau 
khi nghe những lời giải thích giản dị, dễ hiểu về 
Chân Đế và Tục Đế áp dụng vào việc hành 
thiền họ có cái nhìn mới về Vi Diệu Pháp và có 
phấn khởi trong việc tìm tòi học hỏi môn học 
này. 

Thật ra, giáo pháp nào của Đức Phật thuyết ra 
cũng đều vi diệu, vì đều đưa đến giải thoát. 
Nhưng chữ vi diệu trong từ Vi Diệu Pháp ở đây 
nói đến cách phân tích, thâm cứu tỉ mỉ, chia 
chẻ của môn Vi Diệu Pháp. Mục đích của Vi 
Diệu Pháp là để minh chứng cho ta thấy đặc 



Chân Đế Tục Đế sư Khánh Hỷ 13 

tính Vô Ngã của các pháp qua sự phân tích 
thâm cứu và tỉ mỉ về các pháp. Tuy nhiên chỉ 
cần biết chút ít về Vi Diệu Pháp qua các bài 
giảng ngắn gọn về Chân Đế và Tục Đế này, 
bạn có đủ kiến thức cần thiết để hành Thiền 
Minh Sát. 

Để các bạn hiểu biết thêm về Giáo Pháp, trong 
phần phụ lục, chúng tôi thêm vào các bài: Con 
đường duy nhất, vấn đáp Thiền Minh sát, 
Hướng dẫn hành Thiền, Thử tìm hiểu tôn giáo 
này. 

Mặc dầu đã soạn dịch cuốn Chân Đế và Tục Đế 
từ lâu, nhưng hơn hai mươi năm sau, chúng tôi 
mới có thuận duyên để in thành sách khiến 
một số thiền sinh và Phật Tử không được chia 
xẻ những bài pháp thực hành quí báu này sớm 
hơn, xin quí vị hỉ xả cho sự chậm trễ này. 

Chúng tôi xin chân thành cám ơn quí vị đã bỏ 
công sức vào việc hoàn thành bản soạn dịch 
Chân Đế và Tục Đế này. Xin quí vị hoan hỷ với 
phước báu cao thượng này. Đầu tiên chúng tôi 
xin dâng quả phước đế Hòa thượng Thondara, 
Ngài đã không ngại thân già yếu đuối và bệnh 
hoạn từ Miến Điện sang Mã lai để hướng dẫn 
thiền và giảng giải những bài pháp giản dị dễ 


page 13 



14 Sayadavv Thondara Chân Đế Tục Đế 

hiểu và súc tích này. Tiếp đến Hòa Thượng 
Kim Triệu đã thận trọng hiệu đính và chỉ dẫn 
những khiếm khuyết, sư cô Tịnh An và chú 
Tiên đã giúp phần đánh máy, sư Tuệ Thắng, 
sư cô Tịnh Như, Tịnh Nguyên, Các đạo hữu 
Nguyên Khiêm, Thiện Trí, Thanh Đạo, Trần 
Minh LỢi, Vũ đình Long, Đổ văn Học, Đặng 
Trần Vinh, Phù Đổng, Bội Khanh, sỉ vân, Hạnh 
Hoa đã sửa chữa những sai sót về chính tả và 
kỹ thuật, cô Vũ thị Xuân trình bày phần bìa. 
Cuối cùng xin chân thành cảm ơn quí chư Phật 
Tử bốn phương đã khuyến khích, đóng góp 
tịnh tài để cuốn sách sớm đến tay thiền sinh và 
Phật Tử. 

Mặc dù đã hết sức cố gắng, nhưng vì bận tu 
học và chia xẻ Giáo Pháp với thiền sinh và Phật 
Tử nhiều nơi, nên chúng tôi không có đủ thì 
giờ để sửa chữa thật chu đáo, do đó bản soạn 
dịch này chắc chắn còn nhiều khuyết điểm. 
Chúng tôi chân thành xin các bậc trưởng 
thượng hoan hỉ chỉ điểm cho những chỗ sai 
lầm và rất hân hoan đón nhận những ý kiến 
xây dựng của Phật Tử bốn phương để lần tái 
bản được hoàn hảo hơn. 


Tỳ kheo Khánh Hỷ 
(Aggasãmi Trần Minh Tài) 



Chân Đế Tục Đế 


sư Khánh Hỷ 15 


Phần Một 


Làm Thế nào để Trở Thành 
Người Phật Tử Hiểu Biết 

Người Phật Tử cần biết những điều căn 
bản như sau: 

1. Phật là ai? Tại sao ta phải nương nhờ và 
theo gương lành trong sạch của Đức 
Phật? 

2. Pháp là gì? Chân lý hay sự thật là gì? Tại 
sao phải nương nhờ hay qui y Pháp? 

3. Tăng là gì? Tại sao phải nương nhờ hay 
qui y Tăng? 

4. Thế nào là Chánh Kiến? 

5. Những điều người Phật Tử không nên 
làm, và sự tai hại nếu làm những điều đó. 

6. Những điều người Phật Tử nên làm, và sự 
lợi ích khi làm những điều đó. 


page 15 



16 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


7. Làm thế nào để có một đời sống tại gia 
an vui hạnh phúc? 

8. Những điều cần biết liên quan đến 
nghiệp. 

9. Thánh Tu Đà Hoàn. 



Chân Đế Tục Đế 


sư Khánh Hỷ 17 


I. Phật (Buddha) 

Đức Phật là người đã tự mình giác ngộ 
bốn sự thật cao quí (Tứ Diệu Đế: khổ, nguyên 
nhân của sự khổ, sự chấm dứt khổ và phương 
pháp thực hành để chấm dứt khổ), và sau khi 
tự mình giác ngộ các sự thật trên, Đức Phật 
đem những điều mình đã hiểu biết ra dạy dỗ kẻ 
khác. Rất dê dàng để nói chữ Phật. Nhưng ít 
ai biết cách thực hành để trở thành một vị 
Phật. Muốn trở thành một vị Phật phải thực 
hành mười pháp Ba La Mật. 

Người nào nỗ lực thực hành các pháp Ba 
La Mật để trở thành một vị Phật được gọi là Bồ 
Tát. Ba La Mật tiếng PãỊi là Pãramĩ có nghĩa 
là hoàn thiện. 

Có mười Ba La Mật hay mười đức tính 
hoàn hảo mà một vị Bồ Tát cần phải thực hành 
tròn đủ để trở thành một vị Phật. Đó là: 

1. Bố thí: Cho ra mà không hề lưu giữ lại 
một chút nào, như lật úp hũ đựng nước, không 
còn giữ lại một giọt dư sót. 

2. Trì giới: có phẩm hạnh, giới luật trong 
sạch, duy trì kỷ cương, làm tròn bổn phận. 


page 17 



18 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


3. Khước từ: Từ bỏ đời sống gia đình, khước 
từ tham ái, những lạc thú trần gian. 

4. Trí tuệ: Phát triển trí tuệ giải thoát, thấy 
rõ chân tướng sự vật, đồng thời trong đời sống 
thường nhật luôn luôn tìm tòi học hỏi những 
điều cần thiết và hữu ích. 


5. Tinh tấn: Luôn luôn nỗ lực tinh tấn trong 
việc hành đạo giải thoát, quyết tâm thành đạt 
mục tiêu, và trong mọi công việc, không chây 
lười biếng nhác. 

6. Nhẫn nhục: Chịu đựng những phiền não 
do người khác hay hoàn cảnh bên ngoài gây ra 
cho mình, luôn luôn thấy cái tốt của người 
khác. 

7. Chân thật: Chánh trực, thành thật và 
trong sạch, không giả dối, luôn luôn giữ tròn 
hạnh nguyện hay lời hứa, nói sao làm vậy, làm 
sao nói vậy. 

8. Quyết định hay nguyện lực: Lập tâm 

vững chắc, ý chí kiên cường không hề lay 
chuyển. Tâm cương quyết cứng chắc vững 
bền như kim cương. Rất dễ khuyên vị Bồ Tát 



Chân Đế Tục Đế sư Khánh Hỷ 19 

làm điều thiện, nhưng không thể nào xúi Ngài 
làm điều ác. Có lúc Ngài mềm mại như một 
cánh hoa, nhưng có khi cứng chắc như một 
tảng đá. 

9. Tâm từ: Là tình thương vô hạn, bao la 
rộng lớn, lòng thành thật mong muốn cho tất 
cả chúng sinh không phân biệt ta, người, thân, 
sơ đều được an vui hạnh phúc. 

10. Tâm xả: Thăng bằng, không thiên vị, 
bình thản, an nhiên tự tại trước mọi tốt xấu, 
hơn thua, được mất, trước mọi thăng trầm của 
thế gian. Cố gắng giúp đỡ mọi người, mọi loài; 
nhưng biết rõ mọi chúng sinh đều có nghiệp 
riêng của họ nên luôn luôn giúp đỡ chúng sinh, 
nhưng vẫn an nhiên tự tại nếu chúng sinh 
không đủ duyên để hưởng những gì mình giúp. 

Muốn tròn đủ, vị Bồ Tát phải tích lũy nhiều đời 
nhiều kiếp, nhiều thời gian chứ không phải chỉ 
một đời, mười đời, trăm đời, ngàn đời mà phải 
là bốn A Tăng Kỳ kiếp trái đất và một trăm 
ngàn kiếp trái đất. Một chu kỳ quả đất kéo dài 
vô số năm. Bạn có thể tưởng tượng một vị Bồ 
Tát thực hành Ba La Mật trọn vẹn để trở thành 
một vị Phật phải lâu đến chừng nào? 


page 19 



20 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


(A tăng kỳ là một số đếm gồm số 1 và 140 số 
0. Kiếp trái đất là thời gian từ lúc trái đất khởi 
sinh cho đến khi hoại diệt) 

Có ba hạnh Bồ Tát 

1. Trí Tuệ Bồ Tát (Pannãdhika) 

2. Đức Tin Bồ Tát (Saddhãdhika) 

3. Tinh Tấn Bồ Tát (Vĩriyãdhika) 

Mỗi hạnh Bồ Tát đều phải thực hành trọn 
vẹn mười Ba La Mật. 

Nếu vị Bồ Tát chọn Trí Tuệ làm trọng thì 
Ngài là Trí Tuệ Bồ Tát. Vị này phải hoàn thiện 
Ba La Mật trong một thời gian dài bốn A Tăng 
Kỳ Kiếp trái đất và 100,000 Kiếp trái đất. 

Nếu vị Bồ Tát lấy Đức Tin làm trọng thì 
Ngài là Đức Tin Bồ Tát. Vị này phải hoàn 
thiện Ba La Mật trong một thời gian dài tám A 
Tăng Kỳ Kiếp trái đất và 100,000 Kiếp trái đất. 

Nếu vị Bồ Tát lấy Tinh Tấn làm trọng thì 
Ngài là Tinh Tấn Bồ Tát. Vị này phải hoàn 
thiện Ba La Mật trong một thời gian dài 16 A 
Tăng Kỳ Kiếp trái đất và 100,000 Kiếp trái đất. 



Chân Đế Tục Đế 


sư Khánh Hỷ 21 


II. Pháp (Dhamma) 

Pháp tiếng PãỊi là Dhamma. Dhamma có 
rất nhiều nghĩa. Mọi hiện tượng trên thế gian, 
tốt hay xấu đều là Pháp. Nhưng Pháp ở đây là 
những lời dạy của Đức Phật. Người nào thực 
hành những lời dạy này thì sẽ thoát khỏi bốn 
ác đạo (Apãya) (cõi không hạnh phúc) và thoát 
khỏi vòng sinh tử luân hồi. Apãya (Ác đạo) có 
nghĩa là những cảnh giới thấp chịu nhiều đau 
khổ. 


Có mười loại Pháp mà chúng ta cần phải 
biết. Đó là bốn Đạo, bốn Quả, Niết Bàn và 
Giáo Pháp (Pariyatti). Đạo (Magga) có nghĩa là 
Tuệ Đạo, đoạn trừ phiền não, ô nhiễm. Quả 
(Phãla), có nghĩa là làm cho thanh tịnh các loại 
phiền não đã được đạo loại trừ. Niết Bàn là đối 
tượng của Đạo và Quả. Niết Bàn đoạn trừ 
phiền não vĩnh viên. Pariyatti là lý thuyết về 
giáo pháp, chỉ cho ta con đường đến nơi giải 
thoát: Đạo, Quả và Niết Bàn. 


page 21 



22 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


III. Tăng (Saiigha) 

Tăng là đoàn thể của tám bậc Thánh đã 
loại trừ một phần hay tất cả phiền não tùy theo 
thứ bậc. (A La Hán là vị đoạn trừ tất cả phiền 
não. Các bậc Thánh thấp hơn đã loại trừ từng 
phần phiền não). Thế nên, theo định nghĩa 
này bất kỳ một ai, đàn ông, đàn bà, cư sĩ hay 
nha sư, một khi đắc quả Thánh đều trở thành 
thành viên của Thánh Tăng. Thêm vào đó, 
những nhà sư đang trên đường thực hành với 
quyết tâm loại trừ phiền não ô nhiễm cũng là 
những thành viên của Tăng. Phải có đủ bốn vị 
Tỳ Khưu trở lên mới gọi là Tăng. 

Chúng ta gọi Phật, Pháp, Tăng là Tam 
Bảo hay Ba Ngôi Báu. Người nam nào đã quy y 
Tam Bảo thì được gọi là Upãsaka (cận sự 
nam) và người nữ nào đã quy y Tam Bảo thì 
được gọi là Upãsikã (cận sự nữ), còn được 
gọi là Thiện nam hay Tín nữ, hoặc Thiện Tín, 
hay Phật Tử. Mọi Phật Tử phải có đức tin trong 
sạch, nhiệt thành và vững chắc. Tin ở đây là 
tin vào nghiệp và quả của nghiệp. Tiếng PãỊi 
gọi đức tin này là "Kammasakata sammãditthi". 
Nếu không có đức tin căn bản này, nghĩa là 
không có đức tin nơi nghiệp và quả của nghiệp 
thì chưa đúng là Phật Tử chân chính. 



Chân Đế Tục Đế 


sư Khánh Hỷ 23 


IV. Chánh Kiến 

(Sammãditthi: Hiểu Biết Đúng) 

Bây giờ tôi sẽ giải thích một cách ngắn 
gọn nghĩa của chữ Sammãditthi (Chánh Kiến: 
hiểu biết đúng). Người Phật Tử được gọi là có 
chánh kiến khi có những sự hiểu biết hay kiến 
thức sau đây: 

Đây là hành động thiện. Đây là hành 
động bất thiện. Đây là quả của hành động 
thiện. Và đây là quả của hành động bất thiện. 
Hành động thiện đem lại kết quả tốt và hành 
động bất thiện đem lại kết quả xấu. 

Đây là thế giới của loài người, và đây là 
thế giới của Trời. Cõi Trời, là những nơi mà 
nghiệp thiện đã được trả quả. Người nào từng 
làm những việc thiện, sau khi chết sẽ tái sinh 
vào cõi người hay cõi Trời. 

Đây là bốn ác đạo (bốn khổ cảnh, bốn nơi 
thấp hèn, đau khổ). Người nào đã tạo nghiệp 
bất thiện, sau khi chết sẽ tái sinh vào bốn khổ 
cảnh. 


Đây là Bốn Chân Lý Cao Thượng (Tứ Diệu 
Đế): Khổ, nguyên nhân khổ, sự chấm dứt khổ, 


page 23 



24 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


và con đường đi đến nơi dứt khổ. 

Đó là những điều tin tưởng mà một người 
Phật Tử cần phải nắm vững. Theo sự tin tưởng 
này thì có thể nói có Niết Bàn, thoát khỏi phiền 
não đau khổ, có thế giới của con người, có thế 
giới của Chư Thiên, có thế giới của Địa Ngục. 


THIEN ĐANG VA ĐỊA NGỤC 

Về vấn đề Thiên Đàng và Địa Ngục, có 
một số thiền sinh thường hỏi: "Thiên Đàng và 
Địa Ngục có thật không? có thể chỉ cho chúng 
tôi thấy trong thực tế không?" 

Tôi đã đi dạy giáo pháp và dạy thiền tại 
nhiều quốc gia. Phần lớn những thiền sinh này 
hỏi tôi: Có Địa Ngục và Thiên Đàng không? 
Tôi đã giải thích cho họ bằng năm cách: 

1. Trước tiên, tôi đã giải thích cho họ ích 
lợi và sự bất lợi của những người tin và không 
tin vào Thiên Đàng và Địa Ngục. 

Những người tin có Thiên Đàng và Địa 
Ngục sẽ không làm những điều xấu và cố gắng 
làm những điều tốt. Việc này có thể dân họ 
đến Thiên Đàng. Nhờ ở chỗ không làm những 



Chân Đế Tục Đế sư Khánh Hỷ 25 

điều gì không nên làm và làm những điều gì 
cần phải làm nên họ hưởng được kết quả tốt 
ngay trong kiếp sống này. Nếu sau khi chết 
không có Thiên Đàng và Địa Ngục thì họ không 
mất mát gì cả. Nhưng nếu có Thiên Đàng và 
Địa Ngục thì nhờ tránh ác, họ không bị rơi 
xuống Địa Ngục, và nhờ làm các việc lành nên 
họ được sinh lên Thiên Đàng. Như vậy, nếu có 
kiếp sống sau thì chắc chắn họ gặt hái được 
những kết quả tốt đẹp. 

Những người tin rằng không có Thiên 
Đàng và Địa Ngục thì họ không tránh làm 
những điều ác, mà những điều ác này có thể 
dẫn họ đến Địa Ngục, và họ không làm những 
việc lành mà những việc lành này có thể dẫn 
họ đến Thiên Đàng. 

Bởi vì họ nghĩ không có Địa Ngục nên họ 
không ngần ngại làm các điều ác có thể dẫn 
đến Địa Ngục, và vì nghĩ rằng không có Thiên 
Đàng nên chắc chắn họ không làm các điều 
thiện có thể dẫn đến Thiên Đàng. Nếu họ 
không tránh làm các điều ác thì họ sẽ đau khổ 
vì hậu quả xấu xa của những hành động ác 
ngay trong kiếp hiện tại. Nếu họ làm những 
việc thiện thì họ sẽ hưởng những kết quả tốt 
đẹp ngay kiếp trong hiện tại. 


page 25 



26 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


Nếu sau khi chết mà chẳng có Thiên 
Đàng hay Địa Ngục thì dĩ nhiên chẳng có gì 
phải nói đến. Nhưng nếu có Thiên Đàng và Địa 
Ngục, thì bởi vì họ chẳng làm điều phước thiện 
nào nên chắc chắn họ sẽ không sinh lên Thiên 
Đàng. 


Như vậy, tôi đã giải thích cho họ sự khác 
biệt rất lớn giữa những người tin có Thiên 
Đàng, Địa Ngục và người không tin có Thiên 
Đàng, Địa Ngục. Nếu những điều tôi giải thích 
trên không làm hài lòng họ, tôi sẽ nói cách thứ 
hai. 


2. Ngay trong đời sống này cũng có 
những nơi gọi là trại giam hay tù ngục dành 
cho những người làm việc bất thiện. Những 
nơi đó họ không nhốt những người có hành vi 
tốt và làm việc thiện lành. Bởi thế, cũng có 
những nơi đặc biệt dành cho những người có 
hành động xấu và có nơi dành cho những 
người làm các hành vi tốt đẹp. 

Như vậy, phải có Địa Ngục cho những 
người làm việc bất thiện và phải có Thiên Đàng 
cho người làm việc thiện. Từ cuộc sống này 
chúng ta có thể suy ra những kiếp sống kế tiếp. 



Chân Đế Tục Đế 


sư Khánh Hỷ 27 


Nếu họ vẫn chưa thỏa mãn, tôi sẽ nói 
đến cách thứ ba. 

3. Tôi sẽ hỏi họ những nơi họ chưa hề 
đến. Chẳng hạn, tôi sẽ hỏi: "Bạn đã từng ở 
Mông Cổ chưa?" Phần lớn đều trả lời họ chưa 
đến Mông cổ. Tôi lại hỏi tiếp: "Theo bạn nghĩ, 
có xứ Mông cổ không?" Tất cả đều trả lời có. 
Tôi bèn nói: "Mặc dầu bạn chưa bao giờ đến 
Mông Cổ, chưa bao giờ thấy tận mắt xứ Mông 
Cổ, nhưng xứ Mông cổ vẫn có ngay chính trong 
thế giới này. Do đó, nếu nói rằng bởi vì tôi 
chưa thấy Thiên Đàng và Địa Ngục bằng chính 
mắt tôi cho nên không có Thiên Đàng và Địa 
Ngục. Như vậy nghe có hợp lý không?" 

Nếu họ vẫn không thỏa mãn thì tôi sẽ nói 
cách thì tư. 

4. Tôi hỏi: "Bạn có cha mẹ không? và 
cha mẹ của bạn có cha mẹ không?" tôi hỏi họ 
liên tiếp bốn, năm thế hệ trước đó, họ đều trả 
lời "có". Tôi bèn hỏi tiếp: "Bạn có thấy cha 
mẹ của ông cố bạn không?" Họ trả lời: 
"không". Tôi hỏi họ: "Nếu bạn chưa bao giờ 
thấy cha mẹ của ông cố hay ông sơ của bạn; 
như vậy phải chăng ông cố, ông sơ của bạn 


page 27 



28 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


không có cha mẹ". Họ trả lời rằng: "Mặc dầu 
họ chưa bao giờ thấy cha mẹ của ông cố, ông 
sơ, nhưng họ tin rằng có cha mẹ của ông cố, 
ông sơ. Và những điều này đã được những 
người từng thấy cha mẹ của ông cố, ông sơ nói 
lại cho họ nghe một cách chắc chắn". 

Tôi bèn nói với họ: "Bạn tin rằng cha mẹ 
của ông cố, ông sơ của bạn có mặt, bởi vì bạn 
nghe những người khác đã từng thấy cha mẹ 
ông cố, ông sơ của bạn nói lại. Cũng vậy, mặc 
dầu chúng ta chưa từng thấy Thiên Đàng, Địa 
Ngục bằng chính mắt của chúng ta; nhưng 
những người đã thấy Thiên Đàng, Địa Ngục đã 
ghi lại trong kinh điển cho chúng ta. Chính vì 
vậy chúng ta nói có Thiên Đàng, Địa Ngục". 

Tuy vậy, những điều này chưa khiến cho 
những bạn trẻ trong thời đại thỏa mãn. Tôi 
bèn nói cách thứ năm. 

5. Các nhà khoa học nói rằng có những 
bệnh như kiết lỵ và bệnh cúm do những vi 
khuẩn gây ra. Các nhà khoa học nói rằng có vi 
trùng hay vi khuẩn. Mặc dầu các nhà khoa học 
không thể thấy vi trùng, vi khuẩn bằng chính 
mắt trần của họ, nhưng họ có thể thấy vi trùng, 
vi khuẩn qua kính hiển vi. 



Chân Đế Tục Đế 


sư Khánh Hỷ 29 


Nếu một người nào đó chưa thấy được vi 
trùng, vi khuẩn bởi vì họ chưa từng nhìn vi 
trùng, vi khuẩn qua kính hiển vi nên họ nói 
rằng chẳng có vi trùng, vi khuẩn. Nói như vậy 
nghe có được không? Bởi vì nếu người này 
được nhìn vào kính hiển vi mà các nhà khoa 
học dùng để thấy vi trùng, vi khuẩn thì họ cũng 
sẽ thấy vi trùng, vi khuẩn. 

Cũng vậy, sự hiện hữu của Thiên Đàng, 
Địa Ngục đã được Đức Phật và các vị A La Hán 
chỉ cho chúng ta thấy. Đức Phật và các bậc A 
La Hán đã nhìn thấy Thiên Đàng, Địa Ngục qua 
Trí Tuệ cao siêu hay qua cặp mắt Thánh của 
các Ngài. 

Đức Phật và các bậc A La Hán không thể 
thấy Thiên Đàng, Địa Ngục bằng mắt trần. 
Cũng vậy, bạn không thể thấy Thiên Đàng, Địa 
Ngục bởi vì bạn không có Trí Tuệ cao hơn. Bạn 
không có cặp mắt Thánh nên bạn không thể 
thấy Thiên Đàng, Địa Ngục. Như vậy, bạn 
không tin vào những lời dạy của Đức Phật và 
các vị A La Hán chính là vì các bạn không có 
cặp mắt Thánh. 

Nếu bạn không tin vào Đức Phật và chư 


page 29 



30 Sayadavv Thondara Chân Đế Tục Đế 

vị A La Hán nói về Thiên Đàng, Địa Ngục bởi vì 
chính mắt bạn chưa thấy Thiên Đàng, Địa Ngục 
thì chẳng khác nào bạn không tin các nhà khoa 
học nói về vi trùng, vi khuẩn bởi vì chính mắt 
bạn chưa thấy vitrùng, vi khuẩn. 

Khi tôi đã giải thích như thế thì phần lớn 
đều thỏa mãn. Nhưng có một số thiền sinh lại 
bước thêm một bước nữa và nói rằng: "Thiên 
Đàng, Địa Ngục chỉ có thể thấy bằng thánh 
nhãn. Như vậy, Ngài có được thánh nhãn nào 
chưa, bởi vì Ngài nói có Thiên Đàng, Địa Ngục." 

Tôi trả lời rằng: "Đối với người tin tưởng 
hoàn toàn vào lời nói của các nhà khoa học vì 
họ biết rằng các nhà khoa học là những người 
đã từng nhìn thấy vi trùng, vi khuẩn qua kính 
hiển vi, thì họ chẳng cần tự mình nhìn thấy vi 
trùng, vi khuẩn, bởi vì họ đã hoàn toàn tin 
tưởng vào các nhà khoa học. Do đã kiểm 
chứng những gì các nhà khoa học đã nói trước 
đây, nên dầu họ có nhìn hay không nhìn vào 
kính hiển vi cũng chẳng ảnh hưởng gì đến lòng 
tin của họ. 


Cũng vậy, do đã kiểm chứng qua kinh 
nghiệm của chính mình những gì Đức Phật và 
chư vị A La Hán đã dạy trước đây, tôi có đức 



Chân Đế Tục Đế sư Khánh Hỷ 31 

tin tuyệt đối vào lời dạy của Đức Phật và chư vị 
A La Hán là những vị đã thấy Thiên Đàng và 
Địa Ngục qua tuệ nhãn cao siêu của các Ngài 
thì tôi chẳng cần đắc được tuệ nhãn; bởi vì có 
thấy được Thiên Đàng, Địa Ngục hay không 
cũng chẳng ảnh hưởng gì đến đức tin của tôi. 

Có lẽ có người trong số các vị ở đây 
muốn đặt câu hỏi về Thiên Đàng, Địa Ngục. 
Bởi thế vì lợi ích của các vị này nên tôi nói về 
Thiên Đàng, Địa Ngục để các bạn tự mình suy 
tư lấy. 


page 31 



32 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


V. Những Điều Người Phật 
Tử Không Nên Làm và Sự Tai 
Hại Nếu Làm Những Điều Đó 

CÓ mười điều được gọi là Thập Bất Thiện 
Nghiệp (còn gọi là Thập Ac Nghiệp) mà người 
Phật Tử không nên làm. Đó là: 

1. Sát sinh. 

2. Lấy của không cho (trộm cắp). 

3. Tà hạnh: (bao gồm tà dâm, cờ bạc hay tạo 
các nghiẹp bất thiện). 

4. Nói dối. 

5. Nói hai lưỡi, nói lời chia rẽ. 

6. Nói cộc cằn thô lỗ. 

7. Nói lời vô ích. 

8. Tham. 

9. Sân. 

10. Tà kiến. 

1. Sát sinh 

Người Sát sinh, sau khi chết sẽ tái sinh 
vào bốn khổ cảnh (Ác đạo). Nếu sinh làm 
người họ sẽ chết yểu. Họ sẽ chịu nhiều bệnh 
tật. Gọi là phạm tội sát sinh khi có đủ năm yếu 
tố: 



Chân Đế Tục Đế 


sư Khánh Hỷ 33 


a. Có một chúng sinh. 

b. Biết rằng chúng sinh đó còn sống. 

c. Cố ý giết. 

d. Giết hay xúi kẻ khác giết. 

e. Kết quả là chúng sinh ấy chết. 

Nếu có đủ năm yếu tố này thì sự sát sinh 
mới đủ sức mạnh đọa xuống bốn đường ác. 
Nếu không đủ năm yếu tố ấy thì chưa phạm tội 
sát sinh. 


2. Trộm cắp 

Đó là lấy của không cho. Người trộm 
cắp, sau khi chết sẽ tái sinh vào bốn cảnh khổ. 
Nếu tái sinh làm người họ sẽ nghèo nàn, đói 
khổ. Có năm yếu tố để tạo thành tội trộm cắp: 

a. Vật thuộc quyền sở hữu của kẻ khác. 

b. Biết vật thuộc quyền sở hữu của kẻ khác. 

c. Muốn trộm cắp. 

d. Trộm cắp hay xúi kẻ khác trộm cắp. 

e. Đã trộm cắp được. 

3. Tà hạnh 


*Tà dâm 


page 33 



34 Sayadavv Thondara Chân Đế Tục Đế 

Người nào liên hệ xác thịt với người không phải 
là vỢ hay chồng mình, sau khi chết sẽ tái sinh 
vào bốn cảnh khổ. Nếu không tái sinh vào bốn 
cảnh khổ mà tái sinh làm người thì sẽ thành 
người có cơ thể bất toàn, có bốn yếu tố tạo 
thành tội tà dâm. 

a. Người không phải vợ hay chồng của mình. 

b. Ham muốn hành dâm với người đó. 

c. Cố gắng hành dâm với người đó. 

d. Đã hành dâm và thích thú trong việc đó. 

Nếu có đầy đủ bốn yếu tố đó, người này 
sẽ tái sinh vào bốn khổ cảnh. Nếu chưa đủ bốn 
yếu tố nêu trên thì chưa phạm tội tà dâm. 

* Uống rượu, cờ bạc 

Trong thập ác nghiệp, chúng ta đặt sự 
uống rượu, cờ bạc, và giới tà dâm vào phần tà 
hạnh (Kammesu micchã cãrã: những hành vi 
sai lầm). Nhưng trong ngũ giới thì cờ bạc nằm 
trong giới tà hạnh, và uống rượu nằm trong 
một giới riêng (giới thứ năm). 


Người uống rượu nhiều, sau khi chết sẽ 
tái sinh vào bốn khổ cảnh. Nếu không rơi vào 
bốn khổ cảnh, sẽ tái sinh làm người điên 



Chân Đế Tục Đế 


sư Khánh Hỷ 35 


khùng, mất trí. 

Người cờ bạc sẽ bị tán gia bại sản, không 
ai tin tưởng, tâm mờ ám. Ham mê cờ bạc dân 
đến không từ nan làm việc thất đức, mất phẩm 
hạnh. 


Nếu hội đủ bốn yếu tố sau đây thì phạm 
giới uống rượu: 

a. Chất say. 

b. Muốn uống. 

c. Cố gắng uống. 

d. Đã uống. 


4. Nói dối 

Người thích nói dối để làm hại người 
khác, làm người khác mất lợi lộc, sau khi chết 
sẽ rơi vào bốn cảnh khổ. Nếu không rơi vào 
bốn cảnh khổ sẽ tái sinh làm người và bị người 
khác lường gạt. 

Có bốn yếu tố tạo thành tội nói dối: 

a. Lời nói khống thật. 

b. Cố ý lừa dối. 

c. Cố gắng nói dối. 

d. người nghe tin vào lời nói của mình. 


page 35 



36 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


5. Nói hai lưỡi 

Người nói hai lưỡi hay nói lời đâm thọc 
làm chia rẽ người khác, sau khi chết sẽ tái sinh 
vào bốn cảnh khổ. Nếu không rơi vào bốn 
cảnh khổ, sẽ bị xa cách người thân yêu, xa 
cách bạn bè. 

Có bốn yếu tố tạo thành tội nói hai lưỡi: 

a. Có người bị ta nói lời chia rẽ. 

b. Cố ý nói để gây chia rẽ. 

c. Cố gắng nói lời chia rẽ. 

d. Có người bị chia rẽ. 

6. Nói cộc cằn, thô lỗ (Ác ngữ) 

Người nói lời cộc cằn, thô lỗ sau khi chết 
sẽ tái sinh vào bốn cảnh khổ. Nếu không rơi 
vào bốn cảnh khổ, sẽ tái sinh làm người bị 
ngọng, cà lăm hoặc có giọng nói khó nghe 
khiến người nghe không ưa thích. 


Có bốn yếu tố tạo thành tội nói lời thô lỗ, 
cộc cằn: 


a. Có người bị nói lời thô lô. 



Chân Đế Tục Đế sư Khánh Hỷ 37 

b. Tâm sân hận. 

c. Cố ý nói lời thô lỗ. 

d. Chính mình nói lời thô lỗ. 


Cha mẹ hay thầy giáo nói lời thô lỗ với 
con cái hay học trò thì chỉ là những lời nói 
mạnh cốt ý làm cho con cái hoặc học trò đạt 
những kết quả tốt đẹp. Tuy nhiên cũng cần 
tránh những lời nói này. 

7. Nói lời vô ích 

Người nói lời vô ích sau khi chết sẽ tái 
sinh vào bốn cảnh khổ. Nếu không rơi vào bốn 
cảnh khổ, sẽ tái sinh làm người có những lời 
nói mà người khác không chú ý, không tin 
tưởng. 

Có hai yếu tố tạo thành tội nói lời vô ích: 

a. Lời nói vô ích. 

b. Chính mình nói lời vô ích. 

8 . Tâm Tham Lam 

Người có tâm tham lam có ý muốn sang 
đoạt, chiếm cứ tài sản của kẻ khác. Người có 
tâm tham lam, sau khi chết sẽ tái sinh thành 


page 37 



38 Sayadavv Thondara Chân Đế Tục Đế 

quỷ đói. 

Có hai yếu tố tạo thành tội tham lam: 

1. Tài sản của kẻ khác. 

2. Có tâm muốn tài sản của kẻ khác bị mất 
mát, và mình có được tài sản ấy. 

9. Tâm Sân Hận 

Người có ác tâm muốn làm hại kẻ khác, 
sau khi chết sẽ sa vào Địa Ngục. 

Phải có đủ hai yếu tố sau để kết thành tội 
có tâm sân hận: 

1. Phải có một chúng sinh. 

2. Có tâm muốn làm hại. 

10. Tà Kiến 

Có ba loại tà kiến: 

a. Akriya-ditthi: Chối bỏ nhân, cho rằng 
không có nghiệp tốt lẫn nghiệp xấu. 


b. natthika-ditthi: Chối bỏ quả, không tin 
quả của thiện nghiệp và bất thiện nghiệp, nghĩa 



Chân Đế Tục Đế sư Khánh Hỷ 39 

là không tin có Thiên Đàng, Địa Ngục. 

c. Ahetuka-ditthi: Chối bỏ nhân và quả, 
không tin cả nghiệp lẫn quả. 

Vì không tin có nhân quả nên người có tà 
kiến sẵn sàng làm các điều ác và thờ ơ trước 
các điều thiện; bởi thế, sau khi chết sẽ rơi vào 
bốn cảnh khồ. 


page 39 



40 Sayadavv Thondara Chân Đế Tục Đế 


VI. Những Điều Người Phật 
Tử Nên Làm và Sự LỢi ích 
Nếu Làm Những Điều Đó 

Mười Điều Thiện hay mười thiện nghiệp người 
Phật Tử nên làm (Purina kiriya Vatthuni): 

1. Bố thí (Dana). 

2. Trì giới (Sĩla). 

3. Tham thiền (Bhãvanã). 

4. Tôn kính (Apacãyana). 

5. Phục vụ (Veyyãvacana). 

6. Hồi hướng phước báu (Pattidãna). 

7. Hoan hỷ với phước báu của kẻ khác 
(Pattãnumodana). 

8. Nghe Pháp (Dhammasavana). 

9. Nói Pháp (Dhammadesanã). 

10. Có chánh kiến (Ditthijukamma). 

Trong mười điều thiện trên thì 
Bố thí (1), 

Hồi hướng phước cho kẻ khác (6), 

Hoan hỷ với phước báu của kẻ khác (3) 
Thuộc nhóm Bố Thí. 


Giới (giữ thân, khẩu trong sạch) (2), 



Chân Đế Tục Đế sư Khánh Hỷ 41 

Tôn kính (Phật, Pháp, Tăng, cha mẹ, thầy 
tổ, trưởng lão...) (4), 

Phục vụ (phục vụ Tam Bảo, cha mẹ, thầy 
tổ, trưởng lão...) (5) 

Thuộc về nhóm Trì Giới. 

Nghe Pháp (8) 

Nói Pháp (9) 

Có chánh kiến (10) 

Thuộc nhóm luyện tâm hay Tham Thiền. 
1. Bố Thí (Dana) 

Đầu tiên tôi sẽ giảng về nhóm bố thí. 
Cho ra những gì mình có là bố thí, chớ không 
phải lấy của kẻ khác mà cho. Bố thí có nhiều 
loại, nhưng ở đây các bạn chỉ cần biết và nhớ 
hai loại là đủ: 

a. Bố thí không đem đến kết quả trong kiếp 
sau. 

b. Bố thí đem đến kết quả trong kiếp sau. 

Bố thí không đem đến kết quả trong kiếp 

sau gọi là lokavisaya dãna, đó là: 


- Bố thí bởi vì si mê. 

- Bố thí vì không thể tránh được. 

- Bố thí vì yêu thương một người nào đó mà 


page 41 



42 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


cho ra. 

Đó cũng là bố thí, nhưng sự bố thí này không 
đem lại kết quả trong kiếp sau. 

Bố thí đem đến kết quả trong kiếp sau 
gọi là punna-visaya dãna. Cho với sự tin 
tưởng rằng đây là nghiệp, đây là kết quả của 
nghiẹp. Khi bo thí như vạy thì có tác y trong 
tâm. Cetana hay tác ý, hoặc là sự cố ý sẽ theo 
chúng ta như bóng theo hình. Đây là loại bố 
thí có sự tin tưởng vào hành động bố thí. Bố 
thí cách này còn được gọi là bố thí với sự tin 
tưởng vào nghiệp. 

Bạn tin tưởng rằng tác ý tốt này sẽ mang 
lại kết quả tốt đẹp. sự tin tưởng này được gọi 
là sự tin tưởng vào quả của nghiệp. Bố thí như 
thế là bố thí với lòng tin tưởng cả nghiệp lân 
quả. 


Bố thí đem lại sự an vui, hoan hỷ cho 
người và chư thiên. Nếu bố thí đúng cách thì 
sự bố thí này sẽ hỗ trợ cho ta trong việc chứng 
ngộ Niết Bàn. Khi cho ra bạn phải có tâm 
hướng đến Niết Bàn, đến sự chấm dứt đau khổ. 
Nếu có sự hướng tâm như vậy thì sự bố thí này 
sẽ giúp cho bạn đạt đạo quả Niết Bàn. Không 



Chân Đế Tục Đế sư Khánh Hỷ 43 

nên bố thí với tâm nhằm đạt được kết quả an 
vui, hạnh phúc trong cõi người hay cõi Trời. 
Bạn chẳng cần phải mong ước điều đó bởi vì 
phước báu mà bạn đã làm sẽ tự động đưa bạn 
đến nơi an vui hạnh phúc. Nếu bạn bố thí với 
tâm mong ước hạnh phúc ở cõi người hay cõi 
trời thì sự bố thí của bạn trở thành 
Vattanissita dãna. Loại bố thí này sẽ dẫn 
bạn luân lưu trong vòng sinh tử đau khổ. Bạn 
hãy thận trọng về điều này. 

Bố thí hỗ trỢ cho ta trên đường tiến 
đến Niết Bàn. 

Muốn cho việc bố thí trở thành duyên 
giúp cho bạn trên đường đến Niết Bàn thì khi 
bố thí bạn nên: 

a. Hoan hỷ với việc bố thí. 

b. Tin tưởng vào việc làm của bạn và kết 
quả của việc làm, nghĩa là tin tưởng vào 
nghiệp và quả của nghiệp. 

c. Hướng đến Niết Bàn. 

Khi bố thí với tâm hoan hỷ thì lúc tái sinh 
bất kỳ cảnh giới nào, bạn cũng sẽ hưởng kết 
quả tốt đẹp hơn kẻ khác. Nếu bạn bố thí với 
lòng tin tưởng vào nghiệp và quả của nghiệp 


page 43 



44 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


bạn sẽ tái sinh làm người hay làm trời với đầy 
đủ Trí Tuệ để thành tựu giải thoát. Nếu bạn 
bố thí với tâm hướng đến Niết Bàn thì khi 

tái sinh làm trời hay người bạn sẽ được tái sinh 
vào chỗ bạn có thể nghe và thực hành giáo 
pháp. 


Nếu bạn có Trí Tuệ để thành tựu giải 
thoát và được tái sinh làm trời hay người, bạn 
sẽ được sinh vào những nơi có thể nghe và 
thực hành giáo pháp, nhờ đó bạn có thể đạt 
Đạo Quả và Niết Bàn trong chính kiếp sống đó. 

Thêm vào đó, nếu trong chỗ bạn làm 
phước hay tại nơi bạn tái sinh ở vào thời kỳ có 
Giáo Pháp của Đức Phật thì bạn sẽ nhờ bước 
đầu của sự bố thí để tiến đến Đạo, Quả, Niết 
Bàn. Bởi thế, khi bạn đã làm được việc phước 
thiện nào với tâm hoan hỷ, bạn hãy đến một 
nơi thật thanh tịnh ngồi xuống, suy nghĩ đến 
phước báu của mình đã làm thật nhiều lần. sự 
suy nghĩ nhiều lần đến việc bố thí của mình gọi 
là cãgãnusati Bhãvana hay niệm thí (suy 
tưởng đến sự bố thí của mình). Nhờ lấy sự bố 
thí làm đề mục hành thiền, bạn nghĩ đến những 
hành động thiện bạn đã làm, từ từ sự an vui, 
hỷ lạc, hạnh phúc, thanh tịnh, tĩnh lặng sẽ tràn 
ngập thân tâm bạn. 



Chân Đế Tục Đế 


sư Khánh Hỷ 45 


Khi những tâm sở thiện khởi sinh trong 
tâm bạn, bạn hãy ghi nhận "hoan hỷ, hoan hỷ" 
"an vui, an vui", "hạnh phúc, hạnh phúc" 
"thanh tịnh, thanh tịnh" "tĩnh lặng, tĩnh lặng". 
Khi bạn ghi nhận những cảm giác này bạn sẽ 
thấy cảm giác hoan hỷ đến rồi đi, sinh rồi diệt, 
và các tuệ giác của minh sát sẽ từ từ chín 
muồi, và bạn có thể đạt đến Đạo, Quả, Niết 
Bàn. Đó là cách làm thế nào để bạn dùng sự 
bố thí làm điểm khởi đầu để tiến đến chứng 
ngộ Niết Bàn ngay trong kiếp sống này. 

2. Giới(Sĩla) 

Bây giờ tôi sẽ giải thích cho các bạn về 
giới trong nhóm giới. Như các bạn đã biết có 
nhiều hình thức bố thí. Cũng vậy, có nhiều loại 
giới. Nhưng một cách đơn giản, ngắn gọn và 
chính xác thì: giới là sự kiểm soát hành động, 
lời nói; thận trọng trong mọi việc để các nghiệp 
bất thiện không có cơ hội phát sinh. 

Có bốn loại giới: 

a. Giới Tỳ Khưu. 

b. Giới Tỳ Khưu Ni. 

c. Giới Sa Di. 


page 45 



46 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


d. Giới cư sĩ. 

Tôi sẽ giảng giải giới cư sĩ một cách ngắn 
gọn. Đầu tiên là năm giới: 

(1) Không sát sinh. 

(2) Không trộm cắp. 

(3) Không tà dâm. 

(4) Không nói dối. 

(5) Không uống rượu và các chất say. 

Năm giới là những điều luật căn bản mà 
người Phật Tử phải luôn luôn giữ. 

Tiếp đến là tám giới, gồm có: 

(1) Không sát sinh. 

(2) Không trộm cắp. 

(3) Không hấnh dam. 

(4) Không nói dối. 

(5) Không uống rượu và các chất say. 

(6) Không ăn sai giờ. 

(7) Không múa hát, thổi kèn, đờn, xem múa 
hát, nghe đờn kèn, trang điểm, thoa vật 
thơm, dồi phấn và đeo tràng hoa. 

(8) Không nằm, ngồi nơi quá cao và xinh 
đẹp. 



Chân Đế Tục Đế sư Khánh Hỷ 47 

Tám giới này dành cho người cư sĩ giữ 
trong các ngày Uposatha (ngày Bát Quan Trai 
hay ngày trai giới). 

Mặc dầu tám giới được giữ trong những 
ngày trai giới, nhưng điều đó không có nghĩa 
là bạn chỉ giữ tám giới trong những ngày trai 
giới thôi. Bạn có thể giữ tám giới trong bất kỳ 
ngày nào, một hay nhiều ngày tùy theo sự 
thuận tiện và lợi ích cho bạn. 

Người giữ gìn giới luật trong sạch sẽ sinh 
vào cảnh giới an vui ở cõi trời hay cõi người. 
Người giữ giới sẽ được trường thọ, sẽ có dáng 
ve đẹp đẻ, dễ thương. Giới luật là sự hỗ trợ 
lớn lao cho bạn trên đường tiến đến Niết Bàn. 
Người giữ giới luật còn có phước báu lớn lao 
hơn cả sự bố thí nữa. 

Người giữ giới luật cũng thường phải nghĩ 
đến sự thanh tịnh trong sạch của giới luật 
mình nhiều lần. Suy tư nhiều lần đến giới luật 
thanh tịnh của mình gọi là niệm giới (Sĩlanus- 
sati bhãvanã) có nghĩa là hành thiền bằng 
cách quán sát giới luật của mình. 

Khi bạn suy tư đến giới luật của mình hay 
hành thiền bằng cách niệm giới thì dần dần sự 


page 47 



48 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


an vui, hỷ lạc, hạnh phúc, thanh tịnh, tĩnh lặng 
sẽ tràn ngập thân tâm bạn. 

Khi những tâm sở thiện khởi sinh trong 
tâm bạn, bạn hãy ghi nhận "hoan hỷ, hoan hỷ" 
"an vui, an vui", "hạnh phúc, hạnh phúc" 
"thanh tịnh, thanh tịnh" "tĩnh lặng, tĩnh lặng". 

Nếu bạn tiếp tục ghi nhận chánh niệm 
những cảm giác này thì bạn sẽ tiến bộ từng 
bước một, chứng đắc các tuệ giác và cuối cùng 
chứng ngộ Niết Bàn. Tuy nhiên, cơ hội này chỉ 
có thể có được vào thời kỳ có giáo pháp của 
Đức Phật. Rất may mắn là chúng ta đang ở 
vào thời kỳ có giáo pháp của Đức Phật. Giới 
luật chỉ giúp bạn tái sinh vào cõi người và cõi 
Trời mà không thể đạt được Đạo và Quả. Bởi 
vậy, bạn đang sống vào thời kỳ có giáo pháp 
cua Đức Phật, bạn hãy lấy giới luật làm điểm 
khởi đầu để tiến đến sự chứng ngộ Niết Bàn 
ngay trong kiếp sống này. 


3. Tham Thiền (Bhavana) 

Bhãvanã có nghĩa là phát triển nghiệp 
thiện dưới một hình thức cao hơn. có hai loại 
thiến: Thiền bịnh và Thiền Minh sát. 



Chân Đế Tục Đế 


sư Khánh Hỷ 49 


a. Thiền Định (Samatha Bhavana) 

Samatha có nghĩa là làm cho an tịnh, 
tĩnh lặng các phiền não, giữ tâm trong sự an 
tịnh, tĩnh lặng. Chữ Bhãvanã có nghĩa là tinh 
tấn để phát triển. Như vậy Samatha Bhãvanã 
có nghĩa là nỗ lực tinh tấn phát triển sự an 
tịnh, tĩnh lặng, hay làm lắng đọng phiền não và 
giữ tâm an tịnh, tĩnh lặng. Nói một cách ngắn 
gọn thì Samatha Bhãvanã có nghĩa là nô lực 
tạo cho tâm an tịnh, tĩnh lặng. 

Có bốn mươi đề mục để hành Thiền Định. 
Trong bốn mươi đề mục này có mười đề mục 
không dẫn đến nhập định. Ba mươi đề mục 
còn lại nếu phát triển đúng đắn, tốt đẹp sẽ đưa 
đến nhập định (Jhãna). Samatha có nghĩa là 
tập trung tâm ý trên đề mục và đốt cháy mọi 
phiền não. 

Người thực hành thiền Samatha hay 
Thiền Định sẽ đạt được các tầng thiền. Trong 
khi chết, nếu tâm người này liên tục ở trong 
tầng Thiền Định thì sẽ tái sinh thành một vị 
Phạm Thiên. 

Những người hành Thiền Định nếu không 
đạt được các tầng thiền thì cũng dễ dàng 


page 49 



50 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


hưởng hạnh phúc ở cõi người và cõi trời. 

Người hành Thiền Định, sau khi đạt kết 
quả không nên dừng lại đó. Hãy cố gắng 
chuyển sang Thiền Minh sát để đạt Đạo Quả và 
Niết Bàn. 

b. Thiền Minh sát ( Vipassanã Bhãvanã) 

Vipassanã có nghĩa là thấy một cách rõ 
ràng. Bhãvanã có nghĩa là cố gắng để phát 
triển. Như vậy Vipassanã Bhãvanã có nghĩa là 
cố gắng phát triển để thấy một cách rõ ràng. 
Thây một cách rõ ràng ở đây là thấy bản Chat 
thật sự của sự vật hay của vật Chất và Tâm 
hay thằy rõ vật Chất và Tâm là vô Thường, Bất 
Toại nguyện và không có bản chất, không có 
cốt lõi hay vô Ngã. 

Một cách ngắn gọn, Vipassanã có nghĩa là 
hành thiền với mục đích là để thấy rõ bản chất 
thật sự của Vật Chất và Tâm, thấy rõ chúng là 
Vô Thường, Bất toại nguyện và vô Ngã. 

Vật Chất (Rũpa) có hai mươi tám loại, 
nhưng theo Chân Đe thì vật Chất chỉ là pháp vo 
tri. Vật Chất không có tâm. Tâm (Nãma) gồm 
có tám mươi mốt tâm hiệp thế, và năm mươi 



Chân Đế Tục Đế sư Khánh Hỷ 51 

hai tâm sở. Tổng cộng là một trăm ba mươi ba 
tâm. Nhưng theo Chân Đế thì chỉ có một tâm 
mà thôi. 

Vật Chất và tâm tự chúng biểu hiện mỗi 
khi ta thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng và suy nghĩ, 
có nghĩa là mọi khi sự vật tiếp xúc với các cửa 
giác quan thì vật Chất và Tâm biểu hiện. 

Hành thiền Vipassanã là ghi nhận và ý 
thức sự đến và sự đi của vật Chất và Tâm 
qua các cửa giác quan trong khi thấy, 
nghe, ngửi, nếm, đụng, suy nghĩ. 

Nếu thiền sinh đã có đầy đủ Ba La Mật thì 
qua việc hành Thiền Minh sát thiền sinh sẽ đạt 
được Đạo Quả và Niết Bàn và trở thành một vị 
Thánh ngay trong kiếp sống này. Ngay cả khi 
thiền sinh không đủ Trí Tuệ để đạt quả giải 
thoát nên không đạt thánh quả ngay trong kiếp 
sống này, nhưng nếu tinh tấn hành thiền, thiền 
sinh sẽ dê dàng tái sinh vào cảnh trời hay 
người có sự an vui hạnh phúc. Thiền sinh đó 
có thể trở thành bậc Thánh trong kiếp tới, nếu 
trong kiếp tới này thiền sinh vẫn tiếp tục hành 
Thiền Minh sát. Nếu đã trở thành một vị Tu Đà 
Hoàn thì ít nhất cũng khỏi rơi vào bốn ác đạo 
và trong các kiếp sống kể tiếp cũng sẽ là Phật 
Tử. 


page 51 



52 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


Như vậy, tôi đã giải thích cho các bạn 
những điều mà các bạn không nên làm và 
những điều các bạn cần phải làm để trở thành 
một Phật Tử chân chánh và tốt đẹp. Tuy 
nhiên, chỉ nghe giảng giải về giáo pháp hay chỉ 
hiểu biết những điều tôi đã giảng giải cho các 
bạn thì chưa đủ. Điều quan trọng là bạn hãy 
đem những gì bạn đã hiểu biết ra thực hành. 
Có nghĩa là đừng làm những gì không nên làm 
và làm những gì cần phải làm. 

Do làm những việc gì bạn phải làm và 
không làm những gì bạn không nên làm, bạn 
trở thành người Phật Tử chân chánh tốt đẹp. 



Chân Đế Tục Đế sư Khánh Hỷ 53 

VII. Làm Thế Nào Để Có Một 
Đời Sống Tại Gia An Vui Hạnh 
Phúc 

Mọi Sự vật trên thế gian, dầu là sinh vật 
hay những vật vô tri đều có bản chất sinh diệt. 
Thế gian luôn luôn bị sự sinh diệt chi phối nên 
khiến ta bất an và không làm ta thỏa mãn. 
Đức Phật đã hiểu rõ bản chất thế gian đúng 
theo chân tướng của chúng. Hầu hết những lời 
dạy dỗ của ngài đều nhằm mục đích giúp 
chúng ta giải thoát khỏi thế gian sinh diệt đau 
khổ này. 

Nhưng không phải giáo pháp của Đức 
Phật chỉ dạy thoát ly khỏi thế gian mà Đức Phật 
còn dạy chúng ta làm thế nào để sống trong 
thế gian sinh diệt này một cách an vui hạnh 
phúc. 


Một đôi lúc, do theo lời thỉnh cầu, Đức 
Phật giảng dạy giáo pháp nói đến cách làm thế 
nào để đem lại an lạc hạnh phúc trên thế gian 
này. Một lần nọ Đức Phật cùng chúng đệ tử 
đến truyền bá giáo pháp tại xứ Kosala, ngài 
ngự đến ngôi làng Veludvara. Phần lớn dân 
chúng trong ngôi làng này không theo Phật 


page 53 



54 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


giáo, nhưng khi biết Đức Phật đến họ cùng 
nhau bàn thảo cách đón tiếp Đức Phật. 

Vì phần lớn dân chúng ở đây không phải 
là Phật Tử nên khi Đức Phật đến nơi họ không 
đảnh lễ Đức Phật mà chỉ xưng tên họ, rồi đặt 
câu hỏi với Đức Phật: 

"Thưa Thầy Gotama, chúng con ở đây 
mọi người đều có những ước muốn, những 
nguyện vọng khác nhau. Nhưng chúng con có 
chung một ước nguyện là làm sao có một cuộc 
sống của người thế tục an vui hạnh phúc. 
Chúng con muốn được hưởng những thú vui 
của cuộc sống và sau khi chết chúng con muốn 
được tái sinh về cõi Trời. Xin Thầy chỉ dẫn cho 
chúng con làm thế nào để sống một cuộc sống 
thế tục, vẫn vui hưởng những dục lạc giác 
quan, nhưng sau khi chết lại được tái sinh vào 
nhàn cảnh." 

Thể theo ước nguyện của họ, Đức Phật 
đã giảng dạy như sau: 

"Nếu các bạn muốn sống một đời sống 
thế tục, vui hưởng những thú vui trần thế và 
sau khi chết được sinh vào lạc cảnh thì các bạn 
phải tránh làm bảy điều sau đây và có đức tin 



Chân Đế Tục Đế 


sư Khánh Hỷ 55 


không thối chuyển vào Tam Bảo. 

Bảy pháp cần phải tránh là: 

1. Các bạn không muốn bị người khác 
giết hại. Người khác cũng vậy, họ không muốn 
ai giết hại họ. vậy hãy tránh xa sự giết hại 
chúng sinh. 

2. Các bạn không muốn của cải tài sản 
của mình bị lấy cắp hay bị dùng vũ lực tước 
đoạt. Những người khác cũng vậy, họ không 
muốn tài sản của họ bị lấy cắp hay bị dùng vũ 
lực tước đoạt. Vậy hãy tránh xa sự lấy cắp hay 
dùng vũ lực tước đoạt của cải của kẻ khác. 

3. Các bạn không muốn người khác xâm 
phạm tiết hạnh vợ con, chị em và phụ nữ thân 
yêu của các bạn. Người khác cũng vậy, họ 
cũng không muốn ai xâm phạm tiết hạnh vợ 
con, chị em và phụ nữ thân yêu của họ. Do 
đó, hãy tránh xa sự xâm phạm tiết hạnh của kẻ 
khac. 


4. Các bạn không muốn bị ai dối gạt. 
Người khác cũng vậy. Bởi thế hãy tránh xa sự 
nói lời không thật làm tổn hại đến lợi ích của kẻ 
khác. 


page 55 



56 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


5. Các bạn không muốn ai nói lời xấu xa 
gây chia rẽ. Người khác cũng vậy. Bởi thế, 
hãy tránh nói lời xấu xa gây chia rẽ. 

6. Các bạn không muốn nghe lời thô lỗ 
cộc cằn. Người khác cũng vậy. Bởi thế, hãy 
tránh nói lời thô lỗ cộc cằn. 

7. Các bạn không muốn nghe những lời 
nói vô ích, làm mất thời giờ quý báu của các 
bạn. Người khác cũng vậy. Bởi thế, hãy tránh 
xa sự nói lời vô ích, làm mất thì giờ kẻ khác. 

Sau khi Đức Phật giảng dạy bảy pháp 
trên, Ngài dạy họ phải có đức tin vững chắc 
vào Tam Bảo, nghĩa là có đức tin vào Phật, 
Pháp, Tăng. 

Theo truyền thống Phật giáo, bạn có thể 
nghĩ rằng: "Tôi có đức tin vững chắc vào Tam 
Bảo", nhưng thật ra bao lâu bạn chưa đạt quả 
Tu Đà Hoàn bạn không thể nào có đức tin vững 
chắc vào Phật, Pháp, Tăng được, có thể trong 
kiếp sống này bạn có đức tin vào Tam Bảo, 
nhưng đức tin này chưa đủ mạnh để có thể có 
được đức tin Tam Bảo trong kiếp kế tiếp. 



Chân Đế Tục Đế sư Khánh Hỷ 57 

Như vậy, khi Đức Phật dạy những người 
trong làng Veludvara hãy có đức tin vững chắc 
vào Tam Bảo, Đức Phật đã gián tiếp bảo họ 
thực hành Thiền Minh sát ít nhất cho đến khi 
đạt đạo quả Tu Đà Hoàn. Bởi vì khi đạt quả Tu 
Đà Hoàn bạn có đức tin vững chắc vào Tam 
Bảo và đức tin này có đủ sức mạnh để kéo dài 
đến kiếp sau. 

Trong bản kinh này giới không uống rượu 
không được trực tiếp đề cập đến. Mặc dầu, 
giới uống rượu không được đề cập đến trong 
bản kinh này, nhưng giới uống rượu đã nằm 
trong giới thứ ba Kãmesumicchãcãra (tà hạnh) 
rồi. Thông thường chúng ta hiểu giới thứ ba 
này là không tà dâm, nhưng thực ra giới thứ ba 
này có nghĩa là không hưởng thụ những dục lạc 
giác quan không đúng phép. Như vậy, không 
uống rượu là không hưởng thụ những hương vị 
không thích đáng. 

Nhiều người Phương Tây đến thiền viện 
của chúng ta để thực hành Thiền Minh sát. 
Một số có đức tin vào giáo pháp, nhưng một số 
thì không. Số người có đức tin vào việc hành 
thiền hỏi tôi khi họ trở về nhà, họ phải thực 
hành những điều gì trong đời sống thường 
nhựt, tôi bèn giải thích ngắn gọn bản kinh trên. 


page 57 



58 Sayadavv Thondara Chân Đế Tục Đế 

Do đó, nếu các bạn là một cư sĩ muốn 
hưởng thụ những thú vui của thế gian trong 
kiếp sống này và muốn tái sinh vào cảnh Trời 
sau khi chết thì hãy thực hành bảy điều trên, 
và cố gắng hành Thiền Minh sát cho đến khi 
bạn có đức tin vững chắc vào Tam Bảo. 

Sau đây là tóm lược cách hành Thiền 
Minh Sát. 

Khi ngồi thiền, thiền sinh có thể ngồi theo 
nhiều cách khác nhau, có thể ngồi theo lối kiết 
già: hai chân tréo nhau, hai bàn chân đặt lên 
hai vế; có thể theo lối bán già: chân này đặt 
lên chân kia hoặc ngồi theo lối tự nhiên thoải 
mái, hai chân rời nhau không chân nào chồng 
lên chân nào, chân này để trước chân kia. Để 
có thể ngồi lâu, ngày nay một số nơi trên thế 
giới, thiền sinh có thể ngồi trên ghế. Nhưng 
dầu ngồi xếp bằng hay ngồi trên ghế thì lưng 
cũng phải giữ thẳng. Mục đích giữ thẳng lưng 
là để sự tinh tấn không bị suy yếu. Thiền sinh 
cũng không được dựa vào vách hay thành ghế. 
Tâm phải chú vào đề mục thiền, dán chặt vào 
đối tượng thiền. 


Thiền Minh sát (vipassana) là quán sát 
các hiện tượng xảy ra ở cửa giác quan. Thoạt 



Chân Đế Tục Đế sư Khánh Hỷ 59 

đầu, thiền sinh khó có thể quán sát tất cả các 
hiện tượng xảy ra ở sáu cửa, do đó chỉ cần chú 
tâm đến một ít hiện tượng mà thôi. Đó là lý do 
tại sao thiền sinh được đề nghị chú tâm vào 
chuyển động phồng xẹp của bụng, theo dõi sự 
chuyển động của bụng. Thiền sinh dùng tâm 
để quán sát các chuyển động ở bụng chứ 
không phải dùng mắt, do đó khi ngồi thiền, 
thiền sinh nên nhắm mắt lại. 

Chú tâm vào chuyển động của bụng. 
Phải theo dõi chuyển động phồng xẹp từ lúc 
phồng bắt đầu cho đến lúc phồng chấm dứt, từ 
lúc xẹp bắt đầu cho đến lúc xẹp chấm dứt. 
Đây là sự quán sát yếu tố chuyển động hay yếu 
tố gió của bụng biểu hiện qua sự căng cứng, 
sức ép, sự bành trướng, sự rung chuyển, nhúc 
nhích, di động, chạy qua chạy lại... của những 
chuyển động trong bụng. 

Khi bụng phồng lên, ghi nhận "phồng"; và 
khi bụng xẹp xuống, ghi nhận "xẹp". 

Ghi nhận ở đây có nghĩa là chú tâm nhận 
biết. Nếu thấy sự niệm thầm giúp bạn dễ 
chánh niệm thì hãy niệm thầm. Không cần 
phải niệm ra miệng. Nhớ là chú tâm vào 
chuyển động phồng xẹp chứ không chú tâm 


page 59 



60 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


vào chữ phồng xẹp, cũng không chú tâm vào 
hình dáng của bụng. Hãy thở tự nhiên, không 
nên thúc ép hay điều khiển hơi thở, không nên 
thở sâu hay thở dài để thấy rõ chuyển động 
phồng xẹp của bụng. 

Ghi nhận chuyển động của bụng là niệm 
Thân. 

Trong khi đang theo dõi chuyển động 
phồng xẹp, nếu có sự đau, nhức phát sinh, hãy 
ghi nhận "đau, đau" hay ' nhức, nhức", sự ghi 
nhận này gọi là niệm Thọ. Sau khi ghi nhận 
"đau, đau" hay "nhức, nhức", hãy trở về với đề 
mục chuyển động "phồng, xẹp". 

Trong khi đang ghi nhận các chuyển biến 
của bụng, nếu có tư tưởng gì đến phải cẩn thận 
ghi nhận: "suy nghĩ, suy nghĩ", sự ghi nhận 
này gọi là niệm Tâm. Sau khi ghi nhận "suy 
nghĩ", hãy trở về với đề mục chuyển động 
"phồng, xẹp". 

Khi đang theo dõi chuyển động của bụng, 
nếu tai nghe gì hãy ghi nhận "nghe, nghe", sự 
ghi nhận này gọi là niệm Pháp. Sau khi ghi 
nhận "nghe, nghe", hãy trở về với đề mục 
chuyển động "phồng, xẹp". 



Chân Đế Tục Đế 


sư Khánh Hỷ 61 


Khi đề mục nào mạnh nhất đang xảy ra 
thì hãy chú tâm vào đề mục đó, khi không có 
đề mục nào mạnh đang diễn ra thì hãy trở về 
với đề mục chính. 

Các đề mục phụ đang xảy ra như: mắt 
giựt, nháy, nước mắt chảy, tai ngứa, mũi 
nghẹt, nước miếng chảy, tê, cứng, nóng, lạnh, 
hay các cảm giác đau nhức, run rẩy, tê cứng 
hoặc các cảm giác trong tâm như suy nghĩ quá 
khứ tương lai, suy tính, phân tích, vui, buồn, 
giận hờn, mong ngóng, kỳ vọng, thấy cảnh 
trong tâm, nghe âm thanh trong tâm, thấy ánh 
sáng, cảm thấy bay bổng, cảm thấy thân thể 
biến dạng, nhỏ lớn v.v... Hãy thản nhiên ghi 
nhận đề mục phụ đó rồi trở về đề mục chính. 

Nhớ kỹ một điều là: Không phải chỉ khi 
nào tâm ở đề mục chính mới tốt còn ở đề mục 
phụ thì không tốt. Bao lâu thiền sinh chú tâm 
chánh niệm trên đề mục hiện tại là đã hành 
thiền tốt đẹp. Dầu trong một giờ tâm chạy ra 
đề mục phụ cả ngàn lần, nếu vẫn chánh niệm 
ghi nhận được, là thiền sinh đã hành thiền 
đúng và tốt. 

Sau khi đã ngồi thiền, bạn đi kinh hành. 


page 61 



62 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


Trước khi thay đổi tư thế ngồi sang tư thế 
đứng phải chú tâm chánh niệm ghi nhận ý định 
đứng dậy: "muốn, muốn". Sau đó, chú tâm 
vào toàn thể cơ thể, và từ từ đứng dậy; ghi 
nhận toàn thể tiến trình của sự đứng dạy: 
"đứng dậy, đứng dậy". Khi đã đứng dậy rồi, 
hãy ghi nhạn: "đứng, đứng". Khi đi kinh hành, 
tốt nhất nên chọn lối đi đã có sẵn, dài chừng 
mười đến hai mươi bước rồi đi tới đi lui trên đó. 
Hãy đi một cách chậm rải; chú tâm vào chuyển 
động của chân; chú tâm ghi nhận ít nhất bốn 
giai đoạn của mọi bước đi: "giở, giở", "bước, 
bước'', "đạp, đạp", "ấn, ấn" hay "chuyển, 
chuyển". Mắt mở và nhìn vào khoảng hai 
thước trước mặt. Đến cuối đường kinh hành 
đứng lại, hãy ghi nhận: "đứng lại, đứng lại". 
Khi muốn quay lui, hãy ghi nhận ý muốn quay: 
"muốn, muốn". Khi quay hãy chú tâm chánh 
niệm vào chuyển động quay: "quay, quay". 
Khi bắt đầu đi trở lại, ghi nhận: giở, bước, đạp, 
chuyển hay ấn cho đến cuối đoạn đường kinh 
hành. 



Chân Đế Tục Đế 


sư Khánh Hỷ 63 


VIII. Những Điều Cần Biết 
Liên Quan Đến Nghiệp 

Theo kinh tạng thì nghiệp (Kamma) có nghĩa là 
hành động hay tác động. Theo Vi Diệu Pháp 
thì nghiệp có nghĩa là sự cố ý hay tác ý 
(Cetanã). Nghiệp hay cố ý được chia làm hai 
loại: 


1. Thiện nghiệp. 

2. Bất thiện nghiệp. 

Thiện nghiệp và bất thiện nghiệp cũng lại 
chia ra ba loại: thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý 
nghiệp. 


Mỗi loại như vậy lại chia làm hai tùy theo 
thời gian nghiệp thể hiện. Đó là nghiệp quá 
khứ và nghiệp hiện tại. Nghiệp quá khứ chỉ 
đóng vai trò hỗ trợ trong đời sống hiện tại chứ 
không thể ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống 
hiện tại. Nghiệp hiện tại tạo ảnh hưởng trực 
tiếp trong hiện tại và trong tương lai, cũng như 
vào lúc tái sinh trong tương lai. 

Tùy theo thời gian thể hiện nghiệp mà có hai 
loại: 


page 63 



64 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


(1) Patisandhi Kãla (nghiệp có từ lúc tái 
sinh). 

(2) Pavatti Kãla (nghiệp trong đời sống 
hiện tại). 

Patisandhi Kãla là thời gian vào lúc tái 
sinh hay bào thai thành hình, và Pavatti Kãla là 
khoảng thời gian trong đời sống hiện tại. 

Theo Vi Diệu Pháp thì ngay vào lúc có 
thức tái sinh xuất hiện gọi là Patisandhi Kãla. 

Thời gian từ lúc thức tái sinh xuất hiện 
cho đến tử thức thì gọi là Pavatti Kãla. 

Nhưng theo tạng kinh thì Patisandhi Kãla 
là thời gian từ lúc tái sinh cho đến khi được 
sinh ra và Pavatti Kãla là khoảng thời gian từ 
khi sinh ra cho đến lúc chết. 

Sự tái sinh theo kinh điển thì dễ hiểu hơn, còn 
sự tái sinh theo Vi Diệu Pháp thì chỉ những 
người có học Vi Diệu Pháp mới hiểu được. Bởi 
thế tôi sẽ giảng dạy theo cách dễ hiểu. 


Con người được chia ra làm bốn hạng: 



Chân Đế Tục Đế sư Khánh Hỷ 65 

Nếu chúng ta chia nhân loại trên thế gian 
này tùy theo nghiệp quá khứ và nghiệp hiện tại 
thì chúng ta có bốn hạng người: 

1. Người có nghiệp quá khứ và nghiệp hiện 
tại đều tốt. 

2. Người có nghiệp quá khứ tốt, nhưng có 
nghiệp hiện tại xấu. 

3. Người có nghiệp quá khứ xấu, nhưng có 
nghiệp hiện tại tốt. 

4. Người có nghiệp quá khứ lẫn nghiệp hiện 
tại đều xấu. 

Người được sinh ra trong gia đình giàu có 
từ lúc sinh ra cho đến lúc chết họ được nuôi 
dưỡng một cách tốt đẹp, được học tập đạo 
đức, được học chữ học nghề, có tài sản và 
phương tiện để ngày càng phát triển; họ có 
bạn bè tốt và biết săn sóc sức khỏe của 
mình; họ biết cách làm cho đời sống mình 
được tốt đẹp nhờ thế họ trở nên ngày càng 
giàu có hơn. Đó là những người có cả hai 
nghiệp quá khứ và hiện tại đều tốt đẹp. 
Trong số những người đó có ông Cấp cô 
Độc là người đã cúng chùa Kỳ Viên cho Đức 
Phật và bà Visãkhã là người cúng chùa 
Pubbãrãma cho Đức Phật. 


page 65 



66 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


Một người, nếu được sinh ra trong một 
gia đình giàu có, nhưng trong đời sống hiện tại 
không được nuôi dưỡng tốt, không được học 
hành, không tạo được tài sản sự nghiệp, không 
thân cận với bạn bè tốt, không biết săn sóc sức 
khỏe của mình thì người đó sẽ trở nên nghèo 
nàn, khốn khổ, bệnh hoạn trong kiếp hiện tại. 
Đó là những người có nghiệp quá khứ tốt 
nhưng nghiệp hiện tại xấu. 

Ở thành Benares có một thanh niên con 
một gia đình bá hộ. Khi cha mẹ còn hiện tiền 
chàng ta đã làm chủ một gia tài to lớn khoảng 
tám mươi cores, tương đương khoảng tám 
trăm triệu Mỹ kim. Nhưng khi cha mẹ mất ông 
ta phung phí hết tài sản của mình, trở thành 
một kẻ ăn mày, và cuối cùng chết trong một 
khu rừng như một con súc vật. Người này có 
nghiệp quá khứ tốt, nhưng nghiệp hiện tại xấu. 

Khi một người sinh ra trong gia đình 
nghèo khó bởi vì nghiệp quá khứ xấu. Nhưng 
nếu nghiệp hiện tại tốt thì họ sẽ trở nên giàu 
có, phát triển công việc làm ăn bằng cách học 
hỏi và buôn bán. Một số người có thể sống 
trong cảnh nghèo khó khi còn ở chung với cha 
mẹ, nhưng khi có cuộc sống riêng họ trở nên 
giàu có. Những người này cũng được gọi là có 



Chân Đế Tục Đế sư Khánh Hỷ 67 

nghiệp quá khứ xấu nhưng nghiệp hiện tại tốt. 
Trong lịch sử Miến Điện có ông Navvratha là 
con trai của một người y tá nghèo, nhưng sau 
này ông trở thành một vị vua lãnh đạo quốc 
gia, bởi vì ông có nghiệp quá khứ xấu nhưng 
nghiệp hiện tại tốt. 


Có một số người ngoại quốc sang Ấn Độ 
để làm ăn; họ mặc trên mình những chiếc áo 
rách nát, nhưng nhờ làm lụng siêng năng nên 
về sau họ trở thành giàu có. Họ là những 
người có nghiệp quá khứ xấu nhưng nghiệp 
hiện tại tốt. 

Tuy nhiên, nghiệp quá khứ và nghiệp 
hiện tại cũng hỗ trợ lẫn nhau. Bởi thế, cũng có 
người đến Miến Điện với quần áo tả tơi, nhưng 
về sau cũng vẫn nghèo nàn đói khổ. vậy hãy 
nên nhớ rằng nghiệp hiện tại cũng cần có 
nghiệp quá khứ hỗ trợ. 

Nếu một người sinh ra trong một gia đình 
nghèo khó nhưng không chịu phát triển bằng 
cách học nghề, học chữ, không nỗ lực làm ăn 
thì cho đến già, đến chết họ vẫn sống trong 
nghèo khổ. Đó là hạng người có nghiệp quá 
khứ và nghiệp hiện tại đều xấu. 


page 67 



68 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


Muốn cho đời sống hiện tại được tiến 
triển tốt đẹp thì nghiệp hiện tại phải tốt mới 
được. Nghiệp hiện tại đóng vai trò quan trọng 
trong việc quyết định đời sống con người. Đức 
Phật trong một bài pháp gồm bốn điểm đã dạy 
chúng ta làm thế nào để có một đời sống tốt 
đẹp trong hiện tại: 

1. Phải luôn luôn siêng năng trong tất cả 
mọi công việc. 

2. Khi có tài sản rồi thì phải biết giữ gìn của 
cải đã có, không phung phí, không làm 
tiêu tan tài sản. 

3. Phải biết quân bình những gì mình có 
được và những gì mình tiêu xài. 

4. Phải thân cận bạn lành để những người 
này có thể giúp mình trong những trường 
hợp cần thiết. 

Bây giờ, dầu bạn sinh ra trong gia đình 
nghèo khó hay trong gia đình giàu sang sung 
túc, nhưng đã sinh ra làm người cũng là một 
phước báu rồi, dầu nghiệp quá khứ có xấu hay 
có tốt đi nữa thì cũng hãy cố gắng tạo những 
nghiệp tốt trong hiện tại. 



Chân Đế Tục Đế 


sư Khánh Hỷ 69 


IX. Thánh Tu Đà Hoàn 

LÚC Đức Phật ngự tại chùa Kỳ Viên trong 
thành Xá vệ, một ngày nọ, khi Đại Đức xá LỢi 
Phất (Sãriputta) đến gần Ngài, Ngài bèn hỏi Đại 
Đức Xá LỢi Phất những pháp nào, cách thực 
hành nào giúp cho người đạt Thánh quả Tu Đà 
Hoàn (Sotãpanna). 

Tu Đà Hoàn (Sotãpanna) có nghĩa là gì? 'Sota' 
có nghĩa là gì? 'Panna' có nghĩa là gì? Những 
câu hỏi của Đức Phật và những câu trả lời của 
Đại Đức Xá LỢi Phất về sau được ghi thành một 
bài kinh gọi là Kinh xá LỢi Phất Đệ Nhị. 

Bát Chánh Đạo Hay Sota 

Đức Phật hỏi Đại Đức Sãriputta: "Nhiều 
người nói đến chữ Sota, vậy Sota có nghĩa là 
gì?" 


Ngài Sãriputta trả lời: "Bạch Đức Thế 
Tôn: Thấy sự vật như thực, suy tư đúng đắn, 
nói năng đúng đắn, hành vi đúng đắn, nuôi 
mạng chân chánh, tinh tấn đúng đắn, chánh 
niệm, chánh định. Đó là tám đặc tính của 
Thánh Đạo, được gọi là Sota." 


page 69 



70 Sayadavv Thondara Chân Đế Tục Đế 

Bây giờ, tôi sẽ giảng giải cho các bạn hiểu 
về tám đặc tính của Thánh Đạo hay 'Sota'. Chữ 
'Sota' có hai nghĩa: 

1. Lỗ tai. 

2. Giòng nước. 

Giòng nước ở đây không phải là giòng 
nước thông thường mà có nghĩa là giòng nước 
Thánh Đạo. Nước sông Hằng chảy ra biển, 
giòng nước Thánh đạo chảy đến Niết Bàn. Bởi 
vì bản chất của cả hai cũng đều là trôi chảy, 
cho nên người ta đã so sánh đạo với giòng 
nước. Vậy các bạn hãy nhớ rõ tám đặc tính 
của đạo là 'Sota'. 

Nghĩa của chữ Sotãpanna 

Chúng ta vừa định nghĩa chữ Sota. Bây 
giờ chúng ta hãy tìm hiểu nghĩa toàn chữ 
Sotãpanna. 

Đức Phật hỏi: "Này Sãriputta, mọi nơi 
người ta đều nói đến Sotãpanna, vậy thì một 
người như thế nào được gọi là Sotãpanna?" 


Đại Đức Sariputta trả lời: "Bạch Đức Thế 
Tôn, một người có tám đặc tính của Thánh Đạo 



Chân Đế Tục Đế 


sư Khánh Hỷ 71 


được gọi là Sotãpanna. Chữ Sotãpanna (Tu Đà 
Hoàn) có thể được dùng để gọi một người đã 
đạt quả Tu Đà Hoàn. Người có đủ tám đặc tính 
của Thánh Đạo là người đã tới giòng nước 
Thánh Đạo lần đầu tiên còn gọi là nhập Lưu 
Thánh Đạo. Thật vậy, quả vị Sotãpanna là 
Thánh đạo đầu tiên, sau đó mới đến Tư Đà 
Hàm, A na Hàm và A La Hán. Bởi thế cho nên 
người ta gọi bậc Thánh đầu tiên là nhập lưu. 

Bốn Yếu tố cần thiết để trở thành Tu Đà 
Hoàn 


Đức Phật hỏi Đại Đức Sãriputta: "Này 
Sãriputta, những yếu tố nào đã giúp người thực 
hành trở thành Tu Đà Hoàn." 

Đại Đức Sãriputta trả lời: 

"Bạch Đức Thế Ton, có bốn yếu tố giúp người 
thực hành trở thành bậc Tu Đà Hoàn: 

1. Thân cận bậc thiện trí thức. 

2. Nghe giáo pháp từ bậc thiện trí thức. 

3. Có sự chú tâm sáng suốt. 

4. Thực hành thiền dan đến Niết Bàn. 


Tin Tưởng vào Tam Bảo 


page 71 



72 Sayadavv Thondara Chân Đế Tục Đế 

Sau đây là những đặc tính mà một người 
Tu Đà Hoàn có được: 

1. Có đức tin vững chắc vào Đức Phật. 

2. Có đức tin vững chắc vào Giáo Pháp. 

3. Có đức tin vững chắc vào Tăng. 

4. Có giới luật trong sạch của bực Thánh. 

Theo truyền thống những người sinh ra 
trong gia đình Phật giáo có đức tin nơi Đức 
Phật từ khi còn thơ ấu, họ tin rằng Đức Phật 
Gotama là Đức Phật thật sự. Nhưng đức tin 
theo truyền thống này không tồn tại lâu dài. 
Nếu có một người nào tuyên truyền giỏi và họ 
nói rằng Đức Phật không có thật, thì đức tin 
truyền thống sẽ bị sụp đổ ngay. Dầu cho đức 
tin truyền thống không bị hủy hoại ngay trong 
kiếp sống này thì nó cũng có thể bị suy tàn 
trong kiếp sống kể tiếp. 

Cũng vậy đức tin truyền thống vào Pháp 
và Tăng cũng không bền vững. Bạn chỉ có đức 
tin bền vững khi nào chính bạn đã kinh nghiệm 
được giáo pháp của Đức Phật bằng Trí Tuệ nội 
quán của mình. 


Có hai loại kinh nghiệm Giáo Pháp: 



Chân Đế Tục Đế sư Khánh Hỷ 73 

1. Kinh nghiệm giáo pháp của một thiền 
sinh bình thường. 

2. Kinh nghiệm giáo pháp của một bậc 
Thánh. 

Đối với thiền sinh thực hành Thiền Minh 
Sát, khi Trí Tuệ nội quán phát triển, họ thấy 
rằng một khi chánh niệm ghi nhận thì chỉ có 
Vật Chất và Tâm. Ngoài ra chẳng có gì cả. vật 
Chất và Tâm này vừa mới khởi sinh lại diệt 
ngay; hiện tượng cũ vừa mới mất, hiện tượng 
mới lại khởi sinh; sinh sinh, diệt diệt mãi mãi. 
Vật Chất và Tâm là vô Ngã vì không thể kiểm 
soát, không thể điều khiển được. Nhờ hành 
Thiền Minh sát, thiền sinh đạt Trí Tuệ nội quán, 
thấy rõ tôi và ta không thật sự hiện hữu, thấy 
rõ ràng bản chất thật sự của sự vật. 

Đức Phật dạy rằng chỉ có vật Chất và 
Tâm. Vật Chất và Tâm này không tồn tại lâu 
dài, chúng bị đàn áp bởi sự sinh và diệt, vì bị 
đàn áp, bị chi phối bởi sự sinh diệt nên đưa 
đến sự không hài lòng, bất toại nguyện, sự vật 
bị đàn áp bởi sinh diệt, đưa đến sự không hài 
lòng nên không thể bị kiểm soát, bị chi phối 
theo ước muốn của chúng ta. Những điều đó 
trước đây ta không từng biết, bây giờ nhờ hành 
Thiền Minh sát chính ta thấy được điều đó; 


page 73 



74 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


chính ta, qua kinh nghiệm của mình, thấy rõ 
những gì Đức Phật đã dạy, những gì mà chính 
tự thân Ngài chứng ngộ. Nhờ chính mình thấy 
rõ như thế nên ta có đức tin vững chắc và trọn 
vẹn vào Đức Phật. Đó là đức tin trọn vẹn nơi 
Đức Phật qua kinh nghiệm của việc hành Thiền 
Minh Sát. Đức tin hay sự thực thấy được qua 
việc hành Thiền Minh sát là một đức tin sâu xa 
mạnh mẽ hơn đức tin truyền thống nhiều. Tuy 
nhiên, vì chưa đắc quả Tu Đà Hoàn cho nên 
loại đức tin đến từ Thiền Minh sát này cũng 
còn có thể bị lung lay. 

Trong lúc hành thiền, khi tâm chánh niệm 
ghi nhận khắn khít với đề mục, thiền sinh chế 
ngự được các phiền não. Thiền sinh nhận thấy 
rằng khi thiền sinh ít tinh tấn hành thiền thì 
phiền não được chế ngự ít. Nếu thiền sinh tinh 
tấn hành thiền nhiều thì phiền não sẽ được chế 
ngự nhiều. Như vậy là thiền sinh đã có đức tin 
vào giáo pháp, đức tin này hơn hẳn đức tin 
truyền thống. Nhưng đức tin này cũng vẫn còn 
có thể bị lung lay và vẫn chưa đủ tốt đẹp. 

Bây giờ đức tin của vị Tu Đà Hoàn không 
thể bị hủy diệt ngay trong kiếp sống này hay 
trong kiếp kế tiếp. Đức tin không thối chuyển 
chỉ có đươc ở thiền sinh khi thiền sinh đat 



Chân Đế Tục Đế sư Khánh Hỷ 75 

Thánh Đạo. Đó là đạo quả đầu tiên. Tuệ giác 
chứng ngộ Tu Đà Hoàn Đạo chứng nghiệm Tứ 
Diệu Đế cùng lúc. Khi thiền sinh trở thành một 
vị Tu Đà Hoàn thì đức tin của họ không bị hủy 
diệt. Đức tin này trở thành miên viễn. 

Tôi sẽ giảng giải cho các bạn hiểu rõ ràng 
về sự chứng ngộ bốn chân lý cao thượng. 

Tứ Diệu Đế gồm: Chân lý về sự khổ, 
chân lý về nguyên nhân của sự khổ, chân lý về 
sự dứt khổ và chân lý về con đường dân đến 
nơi dứt khổ (khổ, tập, diệt, đạo). 

Chân lý về sự khổ cần phải biết, chân 
lý về nguyên nhân của sự khổ hay ái dục 
cần phải đoạn trừ, chân lý về sự dứt khổ 
hay diệt (Niết Bàn) cần phải chứng ngộ, 
và chân lý về con đường dân đến nơi dứt 
khổ cần phải tu tập. 

(Khổ phải biết, Tập hay Ái dục phải đoạn trừ, 
Diệt hay Niết Bàn phải chứng ngộ, và Đạo hay 
con đường dẫn đến nơi dứt khổ phải tu tập). 

Ngay vào lúc thiền sinh kinh nghiệm diệt hay 
sự chấm dứt của khổ (tức là Niết Bàn) thì thiền 
sinh cũng kinh nghiệm ba chân lý kia là khổ, 


page 75 



76 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


nguyên nhân khổ (tập), và con đường đi đến 
nơi dứt khổ (đạo) vì bao gồm trong đó. 

Tôi đã giảng giải cho các bạn nghe những 
yếu tố mà một vị Tu Đà Hoàn có được. Bây 
giờ, tôi sẽ nói đến những phiền não mà vị Tu 
Đà Hoàn đã loại trừ. 

Có mười loại phiền não: 

1. Tham. 

2. Sân. 

3. Si (vô minh). 

4. Mạn. 

5. Tà kiến. 

6. Nghi. 

7. Dã dượi, buồn ngủ. 

8. Bất an'. 

9. Không hỗ thẹn tội lỗi. 

10. Không ghê sợ tội lỗi. 

Trong mười loại phiền não này thì vị Tu 
Đà Hoàn loại trừ hoàn toàn tà kiến và hoài 
nghi. Một vị Tu Đà Hoàn không thể loại trừ 
những phiền não còn lại. Vị Tu Đà Hoàn cũng 
loại trừ được những khả năng sinh vào bốn 
cảnh khổ, do đó vị Tu Đà Hoàn thoát khỏi sự 
tái sinh vào bốn cảnh khổ: Địa Ngục, Quỷ đói, 



Chân Đế Tục Đế 


sư Khánh Hỷ 77 


A tu la, Súc sinh. 

Các hạng Tu Đà Hoàn 

Thế giới loài người và sáu cõi Trời được 
gọi là bảy cõi Dục giới. Vị Tu Đà Hoàn còn 
sống trên thế gian này bảy kiếp, và chia ra làm 
ba hạng: 

1. Ekãbijã Sotãpanna: (Vị Tu Đà Hoàn chỉ 
còn một kiếp nữa thì giác ngộ đạo quả A 
La Hán). 

2. Kolarh Kola Sotãpanna: (Vị Tu Đà Hoàn 
còn trải qua từ hai đến sáu kiếp sống thì 
giác ngộ đạo quả A La Hán). 

3. Sattakkhattu Parama Sotãpanna: (Vị Tu 
Đà Hoàn còn phải trải qua bảy kiếp sống 
nữa thì giác ngộ đạo quả A La Hán). 

Tu Đà Hoàn được phân hạng như trên 
tùy theo các Tuệ Minh sát mà các Ngài đạt 
được trong khi hành thiền. 

Bậc Tu Đà Hoàn thứ nhất đạt được các tuệ giác 
hoàn hảo. 


page 77 



78 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


Bậc Tu Đà Hoàn thứ hai đạt được các tuệ giác 
trung bình. 

Bậc Tu Đà Hoàn thứ ba đạt được các tuệ giác ở 
mức thấp hơn. 



Chân Đế Tục Đế 


sư Khánh Hỷ 79 


Phần Hai 

Chân Đế và Tục Đế 


I. Phân Biệt 
Chân Đế và Tục Đế 


CÓ hai loại sự thật: sự thật chế định, hay 
Tục Đế, và sự thật tuyệt đối, hay Chân Đế. 

Tất cả sự vật, dầu là sinh vật hay những 
vật vô tri, đều có thể được chấp nhận là những 
sự thật trong cuộc sống hằng ngày của chúng 
ta: đàn ông, đàn bà, con gái, con trai, cha, 
mẹ, ghế, bàn, sông, núi v.v... đều là sự thật 
chế định hay Tục Đế. Tất mọi sự vật, dầu là 
sinh vật hay vật vô tri, mà chúng ta chấp nhận 
là sự thật, thực ra là những vật không hiện 
hữu, không có thật. Chẳng có đàn ông, đàn 
bà, con trai, con gái, cha, mẹ, ghế, bàn, sông, 
núi v.v... Tất cả chỉ là vật Chất và Tâm hay 
Danh và sắc mà thôi. Đó là sự thật tuyệt đối 
hay Chân Đế. 


page 79 




80 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


Khi sống chung đụng với mọi người trong 
đời sống hằng ngày thì Tục Đế là sự thật. Khi 
sống chung đụng với mọi người thì rõ ràng là 
có đàn ông, đàn bà, ghế, bàn v.v... Bởi vậy, 
phải dùng Tục Đế trong khi sống trong xã hội. 

Khi nói chuyện với một người khác, 

thì Tục Đế là sự thật. Khi nói chuyện với 
một người khác, ta không thể nói rằng: "Vật 
Chất và Tâm" này đang nói với "Vật Chất và 
Tâm" kia. Nói như thế thì sẽ vô nghĩa và dễ 
lầm lộn. Thế nên, khi giao tiếp với nhau trong 
cuộc sống hằng ngày, Tục Đế là sự thật và phải 
dùng Tục Đế. 

Khi làm việc phước thiện, Tục Đế là 
sự thật và đúng. Khi làm việc phước thiện, ta 
không thể nói: "Vật Chất và Tâm" này đang 
dâng cúng cho "Vật Chất và Tâm" kia. Ta phải 
nói: một người đàn ông hay một người đàn bà 
đang dâng cúng cho một nhà sư. Như vậy, Tục 
Đế phải được sử dụng trong khi làm việc phước 
thiện. 


Cũng thế, khi giữ giới thì Tục Đế là 
sự thật, chúng ta không thể bỏ Tục Đế. Khi 
một người giữ giới, chúng ta không thể nói: 
"Vật Chất và Tâm" kia đang giữ giới. Ta phải 



Chân Đế Tục Đế sư Khánh Hỷ 81 

nói: một thiện nam hay một tín nữ đang giữ 
giới. Như vậy, trong việc giữ giới, Tục Đế là sự 
thật. 


Trong khi hành Thiền Định, đặc biệt là 
niệm tâm từ, chúng ta cần Tục Đế. Tục Đế là 
sự thật khi chúng ta hành Thiền Định. Trong 
Thiền Định, chúng ta phải chú tâm vào Tục Đế 
như: đất, nước, xanh, vàng, đỏ, đàn ông, đàn 
bà, con trai, con gái, v.v... vậy phải dùng Tục 
Đế khi hành thiền Định, ví dụ như khi niệm 
tâm từ, chúng ta niệm: "Cầu mong cho tôi có 
đầy đủ sức khỏe, an vui hạnh phúc, cầu mong 
cho cha mẹ tôi có đầy đủ sức khỏe, an vui 
hạnh phúc..." như vậy, chúng ta đã dùng "tôi", 
dung "cha", dùng "mẹ" để làm đối tượng hành 
thiền. Đó là dùng Tục Đế để hành thiền. 

Tóm lại, Tục Đế là sự thật khi chúng ta 
giao tiếp với người khác, khi làm việc phước 
thiện, khi giữ giới, khi hành Thiền Định. Tục 
Đế là sự thật rất thích hợp trong cuộc sống thế 
tục. 


Dĩ nhiên, nếu chỉ biết đến thế tục, chỉ biết 
đến Tục Đế, thì không thể nào đạt được giải 
thoát, đạt được thánh quả. Chúng ta phải biết 
Chân Đe, hay sự thật tuyệt đối. Chúng ta cần 


page 81 



82 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


Chân Đế khi chúng ta hành Thiền Minh sát. 
Phải thấy rõ sự thật để đạt chân lý. Chúng ta 
không cần Chân Đế trong đời sống thế tục này. 

Theo Chân Đế thì chỉ có "Vật Chất và 

Tâm". 


Theo Vi Diệu Pháp, có tám mươi chín loại 
Tâm (Tâm vương) và năm mươi hai Tâm sở. 
Nhập chung lại, ta có Tâm. Nhưng trong việc 
hành Thiền Minh sát thì con số không quan 
trọng. Bạn chỉ cần biết một điều sau đây là đủ. 
Đó là: Tâm là tiến trình của nhận biết. Nếu 
bạn biết Tâm là tiến trình của nhận biết thì bạn 
được xem như có đủ điều kiện để hành Thiền 
Minh Sát rồi. 

Có hai mươi tám loại vật Chất hay sắc, 
nhưng trong việc hành Thiền Minh sát thì con 
số không quan trọng. Nếu bạn hiểu: vật Chất 
là một tiến trình không có sự nhận biết, vậy là 
đã đủ cho bạn hành Thiền Minh sát. Thế nên, 
theo Chân Đế, chỉ có vật Chất và Tâm hay 
Danh và sắc. Tâm là tiến trình của nhận biết 
và Vật Chất là tiến trình không nhận biết. 


*** (Mục đích của hành Thiền Minh sát là thây 
bản chất Vô Thườngkhổ và vô Ngã hay Tam 



Chân Đế Tục Đế sư Khánh Hỷ 83 

Tướng của vật chất và tâm. Biếu hiện của vô 
Thường là sự biến đổi. Biểu hiện của Khổ là sự 
sinh diệt. Biểu hiện của vô Ngã là không điều 
khiển hay kiểm soát, không nắm bắt kịp, và 
không co bản chất. 

Có hai đề mục chính mà thiền sinh hành Thiền 
Minh Sát phải chú tâm vào là vật chất và tâm. 
Nhưng tâm vô hình, trừu tượng, khó ghi nhận 
nên thiền sinh phải chú tâm vào đề mục vật 
chất hay thân trước vì đây là đề mục cụ thể, 
lúc nào cũng có mặt nên dê ghi nhận hơn. 
Điều này đã được ghi rõ trong Thanh Tịnh 
Đạo: "Khi đôl tượng vật chất được thiền 
sinh ghi nhận một cách rõ ràng, tinh tế 
thì tâm theo dõi đối tượng vật chất đó 
cũng được nhận biết một cách rõ ràng 
tinh tế như vậy". Do đó hãy ghi nhận đề 
mục vật chất trước, và khi đã thấy rõ đề mục 
vật chất thì sẽ thấy tâm. 

Nhưng vật chất gồm vật chất bên ngoài và vật 
chất bên trong cơ thế chúng ta. 

Chúng ta không thế thấy được sự biến đối hay 
thấy Tam Tướng của vật chất bên ngoài như 
ghế, bàn, nhà cửa, sông núi qua hình dáng của 
chúng... vì chúng có tính cách Hên tục và toàn 
khối. 


page 83 



84 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


Chúng ta cũng không thể thấy được sự biến 
đổi hay tam tướng của vật chất trong thân của 
chúng ta qua hình dáng hay tư thế của thân 
như mặt, mũi, tay chân... vì chúng có tính 
cách Hên tục và toàn khối. 

Chúng ta chỉ có thể nhận biết sự biến đổi hay 
tam tướng của vật chất bên ngoài và bên trong 
thân chúng ta qua cấc đặc tính cứng mềm, 
dính hút, chuyển động và nhiệt độ 0đất, nước, 
gió, lửa). Chính qua các yêu tố này chúng ta 
mới thây rõ bản chất thực sự của vật chất là 
Vô Thường, Khố, và vô Ngã. 

Vật chất bao gồm sự vật bên ngoài và sự vật 
bên trong thẫn chúng ta. Nhưng khó thấy 
được các đặc tính cứng mềm, dính hút, chuyển 
động và nhiệt độ của sự vật bên ngoài. Nêu 
không thấy được các đặc tính cứng mềm, dính 
hút, chuyển động và nhiệt độ của vật chất bên 
ngoài thì ta sẽ không thấy được tam tướng: 
Vô Thường, Khố, và vô Ngã. 

Do không thế thây tam tướng qua vật chất bên 
ngoài cơ thể, nên ta phải chú tâm vào vật chất 
bên trong cơ thể. 

Qua thân thể của chính mình, chúng ta thây 
đặc tính cứng mềm, dính hút, chuyển động và 



Chân Đế Tục Đế sư Khánh Hỷ 85 

nhiệt độ... chính ngay trong thẫn của chúng 
ta, và qua sự quán sát các yếu tố này ta mới 
thây được sự biến đối hay tam tướng. 

Như vậy, khi hành thiền ta chỉ chú tâm đến 
yếu tố vật chất trong thân chúng ta biếu hiện 
qua các đặc tính của Tứ Đại: cứng mềm, dính 
hút, chuyến động và nhiệt độ... mà không cần 
quan tâm đến vật chất bên ngoài. 


Trong bốn đặc tính này thì yếu tố dễ thấy nhất 
là sự chuyển động vì vậy thiền sinh được 
khuyên là nên chú tâm vào chuyển động của 
bụng.) 

Vật Chất và Tâm có bản chất vừa sinh ra 
là diệt ngay tức khắc, vật Chất và Tâm hay 
Thân và Tâm là vô Thường, biến hoại, và 
không thể điều khiển, kiểm soát được. Chỉ có 
"Vật Chất và Tâm" mà chẳng có đàn ông, đàn 
bà, con trai, con gái, nhà cửa, ghế, bàn v.v... 
chi cả. 

Để bạn có thể tự kiểm chứng rằng chẳng 
có đàn ông, đàn bà v.v... Tôi sẽ kể cho bạn 
biết ba mươi hai thứ đã hợp thành thân thể 
này. Để có thể tự kiểm chứng là không có đàn 
ông, đàn bà, không có con trai, con gái v.v... 
chúng ta hãy dùng phương pháp đặt câu hỏi về 
ba mươi hai thể trược. 


page 85 



86 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


II. Phương Pháp Đặt Câu Hỏi 
Về Ba Mươi Hai Thể Trược 

Các bạn hãy tự kiểm nghiệm lấy rằng: 
chỉ có Thân và Tâm, hay Danh và sắc. 

Nếu chia cơ thể này ra làm ba mươi hai 
phần và đặt ba mươi hai câu hỏi, bạn sẽ hiểu 
rõ: chẳng có anh, tôi, đàn ông, đàn bà, con 
trai, con gái chi cả. 

Đặt câu hỏi về ba mươi hai Thể Trược 
không phải là Thiền Minh sát. Đây chỉ là sự 
hiểu biết căn bản dựa trên suy nghĩ, nhưng là 
phương pháp hỗ trợ đắc lực cho Thiền Minh 
Sát. Đây chỉ là một loại "thoại đầu" làm 
phương tiện cho Thiền Minh sát mà thôi. 

Xin luôn luôn lưu ý là: Tục Đế là sự thật 
trong đời sống thế tục, Chân Đế là sự thật khi 
bạn hành Thiền Minh sát. Chúng ta phải luôn 
luôn tách rời Tục Đế ra khỏi Chân Đế. Đừng 
lân lộn Tục Đế với Chân Đế. Trước khi đạt quả 
Tu Đà Hoàn, chúng ta phải tự thúc ép mình tin 
vào Chân Đế: không có đàn ông, đàn bà, con 
trai, con gái, ghế, bàn, sông, núi v.v... 



Chân Đế Tục Đế sư Khánh Hỷ 87 

Để thúc ép niềm tin vào Chân Đế, chúng 
ta phải nhập tâm phương pháp đặt câu hỏi ba 
mừơi hai the trược. Mỗi tối, trước khi đi ngủ ta 
phải tự hỏi ba mươi hai câu thoại đầu: 

a. Hai mươi loại thuộc về đất 

— Tóc, lông, móng, răng, da, 

— Thịt, gân, xương, tủy, thận, 

— Tim, gan, ruột, lá lách, phổi, 

— Phèo, bao tử, thực phẩm chưa tiêu, 
phẩn, não. 

(Đó là hai mươi thể có đặc tính cứng 
mềm nổi bật còn gọi là những thể thuộc về 
đất.) 


b. Mười hai loại thuộc về nước 

— Mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ. 

— Nước mắt, nước mỡ (huyết tương) 
nước miếng, nước mũi, nước khớp xương, nước 
tiểu. 


(Đó là mười hai thể có tính chất dính hút 
nổi bật hay còn gọi là những thể thuộc về 
nước.) 


page 87 



88 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


Khi ba mươi hai Thể TrƯỢc này hợp lại thì 
hình thái phát sinh. Rồi ta gọi hình thái này là 
đàn ông, đàn bà, con trai, con gái v.v... Bạn 
hãy phân tích cơ thể này ra làm ba mươi hai 
thể trược, đặt môi thể một nơi, rồi tự hỏi ba 
mươi hai câu hỏi: 

— Tóc có phải là tôi, anh, đàn ông, đàn 
bà không? 

— Tóc không thể là tôi, anh, đàn ông, 
đàn bà. 

Tiếp tục như thế, hỏi: 

— Lông có phải là tôi, anh, đàn ông, đàn 
bà không? 

— Lông không thể là tôi, anh, đàn ông, 
đàn bà. 

— Răng có phải là tôi, anh, đàn ông, đàn 
bà không? 

— Răng không thể là tôi, anh, đàn ông, 
đàn bà. 

Lại hỏi tiếp: 

— Móng có phải là tôi, anh, đàn ông, đàn 
bà không? 



Chân Đế Tục Đế 


sư Khánh Hỷ 89 


— Móng không thể là tôi, anh, đàn ông, 
đàn bà 

— Răng có phải là tôi, anh, đàn ông, đàn 
bà không? 

— Răng không thể là tôi, anh, đàn ông, 
đàn bà. 

— Da có phải là tôi, anh, đàn ông, đàn 
bà không? 

— Da không thể là tôi, anh, đàn ông, đàn 
bà. 

Tiếp tục như thế, hỏi: 

— Thịt có phải là tôi, anh, đàn ông, đàn 
bà không? 

— Gân có phải là tôi, anh, đàn ông, đàn 
bà không? 

Tiếp tục hỏi về xương, tủy, thận... mồ 
hôi, nước mắt... nước tiểu v.v... 

Bằng cách này, nếu bạn hỏi ba mươi hai 
câu hỏi, và khi tự trả lời xong, bạn sẽ hiểu: 
chẳng có tôi, anh, đàn ông, đàn bà gì cả. 

Nhưng khi tự hỏi và biết như thế này 


page 89 



90 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


không phải là đã thực hành Thiền Minh sát. 
Đó chẳng qua chỉ là sự hiểu biết do suy nghĩ và 
lý luận mà thôi. Tuy thế, những câu hỏi này 
cũng rất hữu ích giúp cho việc thực hành Thiền 
Minh Sát. 

Dù cho bạn có tự hiểu rằng chẳng có đàn 
ông, đàn bà, con gái, con trai v.v... chi cả, thì 
sự hiểu biết này cũng không tồn tại lâu dài 
đâu. Chỉ trừ khi chúng ta đạt quả Tu Đà Hoàn, 
sự hiểu biết "không phải tôi, anh, đàn ông, đàn 
bà" mới tồn tại mãi mãi. Bao lâu chưa đạt 
được quả Tu Đà Hoàn, chúng ta còn phải tự 
thúc đay để tin tưởng vào Chân Đế. Khi đạt 
quả Tu Đà Hoàn thì Chân Đế này sẽ đến với ta 
một cách tự động. Bởi thế, để có thể chấp 
nhận Chân Đế, chúng ta phải tự thúc đẩy mình 
tin vào Chân Đế. Một khi đạt quả Tu Đà Hoàn 
thì không cần phải thúc đẩy nữa. 

Tự hỏi về ba mươi hai Thể Trược là 
phương pháp hữu hiệu để thúc đẩy chúng ta 
tin vào Chân Đế. 

Ba mươi hai Thể Trược có thể thấy được, 
nhưng còn những loại vật Chất khác trong cơ 
thể rất khó thấy. Những loại vật Chất khó thấy 
này gồm có bốn loại lửa và sáu loại gió. 



Chân Đế Tục Đế 


sư Khánh Hỷ 91 


c. Bốn loại lửa gồm: 

— Nóng ở nhiệt độ cao. 

— Kế tục hay thay phiên nhau nóng và 

lạnh. 

— Sức nóng tiêu hóa đồ ăn. 

— Sức nóng giúp chúng ta tăng trưởng. 

Nếu tóm tắt lại, ta có thể nói: chỉ có 
nhiệt độ nóng lạnh. 

d. Sáu loại gió gồm: 

— Gió hướng lên hay thổi lên, làm ta ợ 
hơi, nấc cục hay nôn mữa. 

— Gió hướng xuống hay thổi xuống, đẩy 
phân và nước tiểu ra ngoài. 

- Hơi thở ra vào. 

- Gió trong tứ chi, (lực chuyển động 
trong tứ chi). 

- Gió trong bụng, ngoài ruột. 

- Gió trong ruột (chuyển động trong 

ruột). 

Nếu tóm tắt, ta có thể nói: chỉ có gió 


page 91 



92 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


chuyển động và gió nâng đỡ. 

Cọng chung lại, ta có bốn loại lửa hay 
nhiệt đọ; 

Sáu loại gió hay sự chuyển động, nâng 
đỡ; 

Hai mươi loại đất hay sự cứng mềm; 

Mười hai loại nước hay là sự dính hút và 

lỏng 

Như vậy ta có tất cả bốn mươi hai loại 
Vật Chất hay sắc. 

Bốn mươi hai loại vật Chất này chẳng qua 
chỉ là: cứng mềm, dính hút, chuyển động, 
nhiệt độ. 

Dùng ba mươi hai Thể Trược hay bốn 
mươi hai đặc tính của vật chất để tự kiểm 
nghiệm, bạn sẽ thấy: chẳng có gì gọi là đàn 
ông, đàn bà, con gái, con trai v.v... Tất cả chỉ 
là: đất, nước, gió, lửa mà thôi. 

Vậy trước khi đi ngủ, bạn hãy tự hỏi ba 
mươi hai câu hỏi trên. Đó là một loại thoại đầu 
để biết tôi là ai. Loại thoại đầu này nhằm mục 
đích giúp ta có tư Huệ. Tư Huệ chỉ là Trí Huệ 
tạm thời. Nhưng Tư Huệ mở đường cho Tu 



Chân Đế Tục Đế sư Khánh Hỷ 93 

huệ, trực nhận cứu cánh giải thoát. 

Đặt câu hỏi riêng về mỗi Thể TrƯỢc giúp 
ta thấy rõ cơ thể này chẳng là gì cả mà chỉ là 
sự tổng hợp của các thể trược. Sau khi đã hỏi 
ba mươi hai câu, ta hãy hỏi hai câu tổng quát, 
đó là: 


"Cơ thể này có phải là tôi không?" hay: 
"Toi la ai?" 


Nếu chỉ hỏi câu thoại đầu cuối cùng: 
"Tôi là ai", mà không tuần tự hỏi từng Thể 
TrƯỢc một thì bạn sẽ rơi vào tình trạng suy 
nghĩ, tưởng tượng sai lầm hay hiểu biết sai 
lầm. 


Hỏi xong ba mươi hai câu hỏi, bạn sẽ 
hiểu rõ rằng chẳng có tôi, anh, đàn ông, đàn 
bà chi cả. Đây là cách tự kiểm nghiệm: chẳng 
có anh, tôi, đàn ông, đàn bà, con trai, con gái 

v.v... 


page 93 



94 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


III. Ba Loại Trí Huệ 

CÓ ba loại trí huệ: văn Huệ, Tư Huệ và 
Tu Huệ. 

Văn Huệ (Sutamaya hãna) là Trí Huệ 
phát sinh do nghe hay học. Tư Huệ (Cintamaya 
nãna) là Trí Huệ phát sinh do suy nghĩ và lý 
luận. Tu Huệ (Bhãvanãmaya nãna) là Trí Huệ 
phát sinh do sự thực hành, do hành Thiền Minh 
Sát. 


Tôi có thể giúp bạn có văn Huệ và Tư 
Huệ, nhưng không thể giúp bạn có Tu Huệ. 
Muốn có Tu Huệ bạn phải tự mình gặt hái lấy. 
Bạn phải hành Thiền Minh sát để có Tu Huệ. 

Hôm nay tôi sẽ giải thích tóm lược cho 
bạn một một lần nữa để chứng minh rằng chỉ 
có Vật Chất và Tâm mà chẳng có tôi ta gì trong 
cơ thể này. 

Bạn hãy chia cơ thể này thành ba mươi 
hai thành phần. Nếu bạn hỏi ba mươi hai câu 
hỏi, như tôi đã hướng dẫn cho bạn trong bài 
pháp trước, thì bạn sẽ thấy rõ rằng chẳng có 
tôi, anh, đàn ông, đàn bà, con trai, con gái... 
chi cả. 



Chân Đế Tục Đế sư Khánh Hỷ 95 

Hỏi những câu hỏi về ba mươi hai Thể 
TrƯỢc không phải là hành Thiền Minh sát, 
nhưng đây là cách giúp cho việc hành Thiền 
Minh Sát tốt đẹp. Bởi vậy các bạn nên dùng ba 
mươi hai Thể Trược để minh chứng chẳng có 
anh, tôi, anh, đàn ông, đàn bà, con trai, con 
gái... chi cả. 


page 95 



96 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


IV. Ví Dụ Điển Hình 
Về Ngón Tay 

Theo Chân Đế, không có đàn ông, đàn 
bà, con trai, con gái, thế thì không có hình thể 
hay sao? 

Để có thể hiểu rõ điều này, chúng ta phải 
lấy một phần của cơ thể vật Chất lam điển 
hình. Như lấy ngón tay chẳng hạn. 

Theo Tục Đế: đây là ngón tay. Điều này 
đúng. Nhưng theo Chân Đế, đây không phải là 
ngón tay. Tại sao? 

Ngón tay này hợp thành bởi móng tay, 
da, thịt, mỡ, gân, xương v.v... nếu cắt thì sẽ 
có máu. Khi các thành phần đó kết hợp lại với 
nhau, chúng ta gọi: Đây là ngón tay. 

Bạn có thể gọi móng tay là ngón tay 
không? Móng tay không phải là ngón tay. 
Tiếng Việt gọi là "ngón tay", tiếng Anh gọi là 
"tinger", tiếng PãỊi gọi là "ariguli", tiếng Miến 
Điện gọi là "nhi-ô". 

Nếu ta chấp nhận đó là ngón tay thì cũng 



Chân Đế Tục Đế sư Khánh Hỷ 97 

đúng thôi, nhưng đúng theo Tục Đế. Theo 
Chân Đế thì không có ngón tay. Bởi vì bạn 
không thể gọi móng tay là ngón tay. Bạn có 
thể gọi móng tay là ngón tay không? Móng tay 
không phải là ngón tay. Thịt không phải là 
ngón tay. Da không phải là ngón tay. xương 
không phải là ngón tay. Gân không phải là 
ngón tay. Máu không phải là ngón tay. Mỡ 
không phải là ngón tay. 

Nhưng khi chúng kết hợp lại thì hình thể 
phát sinh. Thế rồi, ta gọi: đây là ngón tay. 
Vậy, ngón tay là Tục Đe. Theo Chân Đế thì 
không có ngón tay. 

Trong khi đối đãi với mọi người thì ngón 
tay là có thật, nhưng trong Thiền Minh sát thì 
ngón tay không thật. 

Nếu không có ngón tay vậy thì có cái gì? 

Như ta đã nói trên, ngón tay chỉ do 
móng, da, thịt, gân, xương v.v... kết hợp lại 
mà thôi. Có mọt sự dính kết chúng lại với 
nhau, đó là sự dính hút hay yếu tố nước. 

Khi ta cảm thấy ngón tay có chỗ mềm 
chỗ cứng, sự mềm hay cứng này gọi là yếu tố 


page 97 



98 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


đất. 


Khả năng làm cho móng, da, thịt, gân, 
xương v.v... dính lại với nhau để chúng khỏi 
tách rời ra chính là yếu tố nước 

Đôi khi ta cảm thấy ngón tay lạnh hoặc 
nóng. Lạnh hay nóng này chính là yếu tố lửa. 

Đôi khi ta cảm thấy ngón tay nhúc nhích 
hay rần rần bên trong, sự nhúc nhích hay rần 
rần này chính là yếu tố gió. 

Như vậy, chỉ có: cứng mềm, dính hút, 
nóng lạnh, và chuyển động hay chỉ có đất, 
nước, lửa, gió, chứ không có ngón tay. 

Bây giờ, tôi nhúc nhích ngón tay. Khi tôi 
nhúc nhích, tôi nói: ngón tay nhúc nhích. 
Điều này đúng. Ngón tay là có thật theo Tục 
Đế. Nhưng theo Chân Đế, ngón tay không 
thật. Nói rằng: ngón tay nhúc nhích, là không 
đúng. Nhúc nhích chỉ là sự chuyển động hay 
gió. Gió không phải là ngón tay. 

Mỗi khi ngón tay nhúc nhích thì: Ngón 
tay là Tục Đế, sự nhúc nhích là Chân Đế. sự 
nhúc nhích là chuyển động. Chuyển động là 



Chân Đế Tục Đế sư Khánh Hỷ 99 

một hiện tượng vô tri, là vật Chất hay sắc. 

Gió bên ngoài là vật Chất, là vô tri, gió 
bên trong cũng là vật Chất, là vô tri, va sự 
chuyển đọng là đặc tính của gió, là vật Chất, lẩ 
hiện tượng vô tri. 

Trong khi thực hành Thiền Minh sát, 
chúng ta phải quán sát Chân Đế chứ không 
quán sát Tục Đế. Chúng ta không quán sát 
ngón tay mà chỉ quán sát những gì diễn biến 
bên trong ngón tay chúng ta. Chúng ta chỉ 
quán sát sự chuyển động hay chất gió, chứ 
không quán sát ngón tay. 

Mỗi khi ngón tay chuyển động có hai sự 
thực: một là Tục Đế, một là Chân Đế. Ngón 
tay là Tục Đế, sự chuyển động là Chân Đế. 
Nếu chúng ta lầm lân, cho sự chuyển động là 
ngón tay là chúng ta đã có quan kiến sai lầm 
hay tà kiến. Tà kiến là nhận định sai lầm, trái 
với chánh kiến. Nếu ta biết rằng: ngón tay là 
một chuyện, sự chuyển động là một chuyện 
khác, thì ta có chánh kiến. 


page 99 



100 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


V. Vật Chất (Thân) và Tâm 

1. Đây là khúc gỗ và đây là một cục 
bông gòn. 


Nếu sờ vào khúc gỗ, ta cảm thấy cứng. 
Sự cứng của gỗ là vô tri, là vật Chất, là Chat 
đất. Đôi khi sờ vào cơ thể, ta thấy cứng, sự 
cứng của cơ thể là vô tri, là vật Chất, la chất 
đất (pathavĩ dhãtu). 

Nếu sờ vào bông gòn, ta cảm thấy mềm. 
Sự mềm của bông gòn là vô tri, là vật Chất, là 
chất đất. Đôi khi sờ vào cơ thể, ta thấy mềm. 
Sự mềm của cơ thể là vô tri, là vật Chất, là đất 
(pathavĩ dhãtu). 

Chúng ta có thể dễ dàng chấp nhận cứng 
là đất, nhưng chúng ta phân vân khi chấp nhận 
mềm cũng là đất. Mềm thật sự cũng là đất. 
Nếu so sánh một vật mềm với một vật khác 
mềm hơn thì vật mềm trước trở thành vật 
cứng. Nếu so sánh vật mềm sau với một vật 
mềm hơn nữa thì vật mềm sau này lại trở 
thành cứng, vậy sự mềm cũng vô tri, là vật 
Chất, là chất đất. 

Bất kỳ lúc nào chúng ta sờ vào cơ thể 



Chân Đế Tục Đế sư Khánh Hỷ 101 

mình nếu thấy cứng hay mềm đó là vật Chất, 
là vô tri. Sự nhận biết cứng mềm là tri giác 
hay Tâm. cứng, mềm là vật Chất, là sắc, thì 
không nhận biết, chỉ có Tâm mới có khả năng 
nhận biết, vào lúc biết được sự cứng mềm của 
cơ thể, chỉ có Vật Chất và Tâm hiện diện. 
Cứng mềm là vật Chất, biết được cứng mềm là 
Tâm, chẳng có tôi anh, đàn ông, đàn bà, con 
gái, con trai chi cả. 

Danh từ pathavĩ thường được dịch là 
"đất", nhưng chúng ta nên hiểu đó là "sự cứng 
mềm", đừng hiểu là đất theo nghĩa thông 
thường. 

2. Giả sử, chúng ta có lửa và một cục 
nước đá, nếu đưa tay gần lửa ta cảm thấy 
nóng, sự nóng của lửa là hiện tượng vô tri. sự 
nóng của lửa không biết gì cả, đó là vật Chất, 
là chất lửa. Sự nhận biet được nóng lạnh la 
Tâm, là sự nhận biết! 

Đôi khi ta cảm thấy cơ thể mình nóng. 
Sự nóng của cơ thể là vô tri, là vật Chất, là 
chất lửa (Tejo). sự nhận biết được nóng lạnh 
là Tâm, là sự nhận biết. 

Khi sờ vào nước đá, chúng ta cảm thấy 
lạnh. Sự lạnh của nước đá là vô tri, là vật 


page 101 



102 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


Chất, là chất lửa (Tejo). sự nhận biết được 
nóng lạnh là Tâm, là sự nhận biết. 

Tương tự như thế, đôi khi rờ vào cơ thể, 
cơ thể lạnh, sự lạnh của cơ thể cũng là hiện 
tượng vô tri, là vật Chất, là chất lửa. sự nhận 
biết được nong lạnh là Tam, là sự nhận biết. 

Bởi thế, vào lúc chúng ta biết được sự 
nóng lạnh trên cơ thể, chỉ co vật Chất và Tâm 
mà thôi; chẳng có tôi, anh, đàn ông, đàn bà 
chi cả. 

Chúng ta có thể dễ dàng chấp nhận nóng 
là lửa, nhưng chúng ta phân vân khi chấp nhận 
lạnh cũng là lửa. Lạnh thật sự cũng là lửa. 
Nếu so sánh một vật lạnh với một vật khác 
lạnh hơn thì vật iạnh trước trở thành vật nóng. 
Nếu so sánh vật lạnh sau với một vật lạnh hơn 
nữa thì vật lạnh trước trở thành nóng, vậy sự 
lạnh cũng là lửa. 

Danh từ tejo thường được dịch là "lửa", 
nên hiểu là nhiệt độ đừng hiểu là lửa theo 
nghĩa thông thường. Tejo bao gồm cả nóng và 
lạnh nên chữ nhiệt độ rất thích nghi để dịch 
danh từ này. 



Chân Đế Tục Đế sư Khánh Hỷ 103 

3. Gió thổi bên ngoài khó nhận biết được. 
Chúng ta chỉ nhận biết được gió khi thấy lá cây 
rung động. Khi thấy sự lay động ta biết có gió. 
Gió bên ngoài là vô tri, là vật Chất, là chất gió. 
Gió bên trong cũng vo tri, là vật Chất, là chất 
gió (Vãyo). 

Tương tự như vậy, khi ta máy động tay 
chân, dù ta dùng danh từ co, duỗi v.v... thì đó 
cũng là sự chuyển động, là gió (Vãyo). 

Chúng ta dễ dàng chấp nhận gió bên 
ngoài là một hiện tượng vô tri. Nhưng chúng 
ta ngần ngại khi chấp nhận sự chuyển động 
trong cơ thể cũng vô tri. Chúng ta nghĩ rằng: 
đây là cái tay di chuyển, đây là cái chân nhúc 
nhích. Nhưng nói như vậy không đúng sự thật. 
Gió bên ngoài là hiện tượng vô tri, là vật Chất, 
là chất gió; cũng vậy, gió bên trong cũng là 
hiện tượng vô tri, là vật Chất, là chất gió. 

Chuyển động bên ngoài hay bên trong cơ 
thể đều là hiện tượng vô tri, là vật Chất. Nhận 
biết được sự chuyển động là Tâm. Bởi thế, vào 
lúc chúng ta biết được sự chuyển động, chỉ có 
Vật Chất và Tâm hay Danh và sắc mà thôi; 
chẳng có tôi, anh, đàn ông, đàn bà, con trai, 
con gái chi cả. 


page 103 



104 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


Giả sử chúng ta thổi hơi vào bong bóng. 
Bong bóng có thể giữ được hình dáng của nó 
nhờ có sự nâng đỡ của gió. Cũng vậy, chúng 
ta có thể ngồi theo ý ta nhờ có gió nâng đỡ. 
Nếu không có sự nâng đỡ của gió chúng ta sẽ 
ngã. 


Ngồi là chức năng nâng đỡ của gió. Đó 
là hiện tượng vô tri, là vật Chất, là chất gió. 
Nhận biết sự chuyển động, nhận biết sự nâng 
đỡ là Tâm. Như vậy, khi chúng ta nhận biết có 
chuyển động, có nâng đỡ trong cơ thể thì chỉ 
có Vật Chất và Tâm hiện diện mà thôi. Chẳng 
có tôi, anh, đàn ông, đàn bà, con gái, con trai 
chi cả. 

Danh từ vãyo thường được dịch là "gió", 
nên hiểu là sự chuyển động, sự nâng đỡ, đừng 
hiểu theo nghĩa gió thông thường. 

Khả năng kết dính ba mươi hai Thể Trược 
lại với nhau, hay khả năng làm cho các yếu tố 
Vật Chất dính kết vào nhau gọi là sự dính hút 
hay chất nước. Chất nước rất tế nhị. Chúng ta 
không thể nhận biết hay sờ chất nước. Chúng 
ta chỉ có thể nhận biết chất nước bằng Tâm, 
hay nhận được đặc tính của nước qua ba chất 
kia. 



Chân Đế Tục Đế 


sư Khánh Hỷ 105 


Danh từ apo thường được dịch là "nước", 
nên hiểu nước là sự dính hút, đừng hiểu nước 
theo nghĩa thông thường. 

Theo Chân Đế, chỉ có "cứng mềm, dính 
hút, nóng lạnh, và chuyển động" thực sự hiện 
diện trong cơ thể chúng ta, được gọi là tứ đại. 
Đó là những yếu tố hay chất chính tạo thành 
Vật Chất hay sắc. Ngoài ra còn có những sắc 
nhỏ khác như: nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt 
căn, thân căn, ý căn, màu sắc, mùi, vị v.v... 
nếu tổng hợp các vật Chất lại chúng trở thành 
một. Đó là những hiện tượng vô tri. Nếu tổng 
hợp hết các Tâm và các đặc tính của Tâm, 
chúng cũng trở thành một. Đó là sự nhận biết. 
Chỉ có hiện tượng nhận biết và hiện tượng vô 
tri, nghĩa là chỉ có Thân và Tâm, hay vật Chất 
và Tâm, Danh và sắc, mà chẳng có tôi, anh, 
đàn ông, đàn bà, con gái, con trai chi cả. 
Nhận biết được như vậy là biết được vật Chất 
và Tâm hay Danh và sắc, biết được Chân Đế 
và Tục Đế. 


page 105 



106 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


VI. Giải về Mười Tám Yếu Tố: 
Căn, Trần, Thức 

Nếu chỉ CÓ Vật Chất và Tâm hay Danh và 
Sắc, tại sao Đức Phật dạy chúng ta Ngũ uẩn, 
Mười Hai Xứ và Mười Tám Yếu Tố: Căn, Trần, 
Thức? 

Có ba loại người đến gặp Đức Phật. 

Loại thứ nhất có Trí Tuệ cao siêu, họ 
muốn nghe các bài pháp ngắn và hiểu nhiều về 
Sắc hay vật Chất, nhưng không hiểu Danh hay 
Tâm. Đối với hạng người này, Đức Phật dạy 
cho họ Vật chất và Tâm hay Danh và sắc, 
nhưng lại chia ra làm năm nhóm là ngũ uẩn. 
Trong Ngũ uẩn có bốn yếu tố thuộc về Tâm là: 
Thọ, Tưởng, Hành, Thức ; và một yếu tố thuộc 
về Vật Chất hay sắc đó là sắc. 

Loại thứ hai có Trí Tuệ trung bình, họ 
muốn nghe những bài pháp không dài hay 
ngắn quá, họ hiểu Tâm nhưng chẳng hiểu vật 
Chất, đối với hạng người này Đức Phật dạy vật 
chất và Tâm nhưng chia ra làm Mười Hai xứ. 
Có mười rưỡi yếu tố vật Chất mà chỉ có một 
rưỡi yếu tố Tâm. 



Chân Đế Tục Đế sư Khánh Hỷ 107 

Loại thứ ba có Trí Tuệ kém, họ muốn 
nghe những bài pháp dài, họ không biết đến 
Vật chất và Tâm hay Danh và sắc chi cả. Đối 
với hạng người này Đức Phật dạy họ Danh sắc 
bằng cách chia ra làm Mười Tám Yếu Tố là 
Căn, Trần và Thức. 

Như chúng ta biết, khi học hỏi Mười Tám 
Yếu Tố: Căn, Trần, Thức thì năm uẩn và Mười 
Hai Xứ cũng bao gồm trong đó. Trước tiên, 
chúng ta chia Mười Tám Yếu Tố: Căn, Trần, 
Thức ra làm ba nhóm. 

Căn là cửa của giác quan, Trần là đối 
tượng của giác quan, Thức là sự nhận biết. 
Căn hay cửa của giác quan gồm có sáu: mắt, 
tai, mũi, lưỡi, thân và tâm. có thể gọi sáu căn 
này là cơ quan thâu nhận. 

Trần hay đối tượng của giác quan, gồm 
có sáu: màu sắc, âm thanh, mùi, vị, vật hữu 
hình và đối tượng của tâm. có thể gọi sáu 
Trần là cơ quan kích động. 

Thức là sự nhận biết, có sáu Thức: nhãn 
thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý 
thức (sự biết của mắt, sự biết cua tai, sự biết 
của mũi, sự biết của lưỡi, sự biết của thân, sự 


page 107 



108 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


biết của tâm), có thể gọi sáu Thức là cơ quan 
biểu hiện. 

Một cách tổng quát, chỉ có yếu tố kích 

4A A' _ A' . I A I A \ A' _ A' a ■ A 7 

động, yếu tô thâu nhận và yếu tô biếu 
hiện. 


Chúng ta hãy lấy ví dụ về một hộp diêm 
quẹt để dễ hiểu Căn, Trần, Thức. 

Đây là que diêm và đây là hộp diêm. Khi 
quẹt diêm vào hộp quẹt thì lửa sinh ra. Không 
thể nói lửa sinh ra từ đâu, không thể nói lửa đi 
đâu. Chúng ta có thể nghĩ rằng lửa ở săn 
trong que diêm. Nếu vậy thì que diêm có thể 
bùng cháy bất kỳ lúc nào mà không cần có sự 
cọ xát. Nếu chúng ta nghĩ rằng lửa nằm trong 
hộp diêm, thì khi làm rơi hộp diêm xuống đất 
có thể phát lửa. Lửa không nằm trước trong 
que diêm, cũng không nằm trong hộp diêm. 
Khi que diêm quẹt vào hộp diêm thì lửa phát 
sinh. Cũng vậy, khi Trần tiếp xúc với Căn 
tương hợp thì Thức phát sinh, sáu Trần chẳng 
khác nào que diêm, sáu Căn chẳng khác nào 
hộp diêm và sáu Thức chẳng khác nào lửa phát 
sinh ra vậy. 



Chân Đế Tục Đế 


sư Khánh Hỷ 109 


VII. Sự Thấy 

Trong phần này chúng ta nói đến mắt, 
vật thấy và sự biết của mắt (nhãn căn, nhãn 
trần, nhãn thức). 

Khi vật thấy đập vào mắt, sự nhận biết 
của mắt phát sinh, ngay lúc đó sự thấy xảy ra. 
Khi một sự thấy xay ra, có ba yếu tố hiện diện: 
mắt, vật thấy và sự nhận biết. 

Vật thấy hay sắc thì vô tri, không nhận 
biết gì cả, nó là vật Chất, là sắc, là đối tượng 
được nhìn thấy. 

Mắt cũng vô tri, không nhận biết gì cả, 
nó là Vật Chất, là sắc. Mắt chỉ là một điều kiện 
để thấy. 

Sự nhận biết của mắt hay nhãn thức là 
Tâm. Tâm có thể nhận biết hình dáng, màu 
sắc. 


Như vậy, vào lúc có một sự thấy xảy ra 
chỉ có Vật Chất và Tâm mà thôi, vật thấy và 
mắt là Vật Chất hay sắc, sự nhận biết của mắt 
là Tâm. Nếu không có vật thấy, ta không thể 


page 109 



110 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


thấy được. Vậy vật thấy là nhân. Dù có vật 
thấy, nhưng nếu không có mắt thì cũng không 
thể thấy được. Vậy mắt cũng là nhân, sự 
nhận biết của mắt là quả. vào lúc có một sự 
thấy xảy ra chỉ có nhân và quả mà thôi. 

Những điều trình bày trên liên quan đến 
Chân Đế. Nếu ta không biết đến Chân Đế thì 
rất nhiều phiền não sẽ đến khi có một sự nhìn 
xảy ra. Mỗi khi vật thấy đập vào mắt ta, nhãn 
thức phát sinh, rồi ta nói: Tôi đang thấy, vì 
thiếu chánh niệm nên ta có ý tưởng là "Tôi 
đang thấy", và từ đó phiền não phát sinh. 

Xin hãy nhìn cây viết. Bạn có thấy cây 
viết này không? Thấy. 

Bây giờ, bạn hãy nhắm mắt lại. Bạn có thấy 
cây viết không? Không, vì mắt không tiếp thu 
hình ảnh cây viết. Đây là trường hợp có cơ 
quan kích động mà không có cơ quan tiếp thụ. 

Bây giờ, tôi lấy cuốn sách che cây viết lại. Bạn 
có thấy cây viết không? Không, vì mắt không 
có đối tượng. Đây là trường hợp có cơ quan 
tiếp thụ mà không có cơ quan kích động. 


Khi ngủ mà bạn mở mắt. Tôi để cây viết 



Chân Đế Tục Đế sư Khánh Hỷ 111 

trước mắt bạn, bạn có thấy không? Không. 
Khi chúng ta đang ngủ thì không có nhãn thức, 
nghĩa là khi ngủ, mắt không nhận biết được. 
Vậy nhãn thức hay Tâm là cơ quan hiện khởi. 
Vậy thấy là chức năng của nhãn thức, không 
phải là chức năng của ta. Thấy cũng không 
phải là chức năng của mắt nữa. 

Vậy thì, chỉ có nhãn căn tiếp xúc với nhãn 
trần sinh ra nhãn thức, hay chỉ có mắt tiếp 
nhận vật thấy phát sinh ra sự thấy, mà chẳng 
có tôi, anh, đàn ông, đàn bà chi cả. 

Nhưng chúng ta gặp phải khuyết điểm 
khi cho rằng: sự nhận biết của mắt hay nhãn 
thức là tôi, anh, chị v.v... Mỗi khi có một sự 
thấy xảy ra chúng ta nói: tôi thấy. Nếu chúng 
ta lầm lẫn nhãn thức là tôi; đó là nhận thức sai 
lầm, là tà kiến. Nếu chúng ta lầm lẫn nhãn căn 
là kẻ nhận thấy hình sắc; đó cũng là tà kiến, vì 
lầm lân nhãn căn là một cá thể. Tà kiến là 
nhận thức sai lầm hay quan kiến sai lầm, đừng 
hiểu tà kiến chỉ là mê tín dị đoan. 

Hiện tượng thật sự tiếp xúc với mắt 
chúng ta chỉ là hình sắc, không phải đàn ông, 
đàn bà v.v... nhưng ta tin rằng ta thấy đàn 
ông, đàn bà v.v... đó là tà kiến vì ta đã lầm 


page 111 



112 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


lẫn cho hình sắc là một con người. 

Theo Tục Đế, ta có thể nói: Tôi thấy, 
anh thấy hay chị thấy v.v... nhưng theo Chân 
Đế, không phải là tôi anh hay chị thấy gì cả. 
Đó chỉ là nhãn thức nhận biết hay thấy hình 
sắc. 


Vào lúc có một sự thấy xảy ra, nếu muốn 
tham thiền, chúng ta chỉ quán sát Chân Đế. 
Bất kỳ lúc nào thấy, chúng ta nói: Tôi đang 
thấy. Chúng ta phải chia câu: "Tôi đang thấy" 
thành hai phần: "Tôi", một phần, và "đang 
thấy", một phần khác. "Tôi" là Tục Đế và 
"đang thấy" là Chân Đế. 

Giữa "Tôi" và "đang thấy" thì chúng ta 
chỉ quán sát "đang thấy" khi chúng ta hành 
thiền. Nếu chúng ta quán sát: "Tôi là kẻ hành 
thiền" là hành thiền sai. Nếu chúng ta chỉ 
quán sát "đang thấy" trong lúc hành thiền là 
hành thiền đúng, vậy bạn phải cố gắng quán 
sát Chân Đế thuần túy trong khi hành thiền. 

Nếu bạn không tham thiền trên Chân Đế, 
nhiều phiền não sẽ xảy đến với bạn. Nếu bạn 
lầm lân cho rằng nhãn thức là tôi; vậy là tà 
kiến. Nếu bạn thích đối tượng nhìn thấy thì 



Chân Đế Tục Đế sư Khánh Hỷ 113 

tham ái phát sinh. Nếu bạn không thích thì sân 
hận phát sinh. Nếu không hiểu vật Chất và 
Tâm chỉ là vật Chất và Tâm hay Danh sắc chỉ 
là Danh sắc mà tưởng lầm vật Chất và Tâm 
hay Danh sắc là tôi, là anh thì si mê phát sinh. 

Vào lúc một sự thấy xảy ra, nếu bạn 
không muốn phiền não nào đến với bạn thì hãy 
ghi nhận hay niệm "thấy, thấy". Khi niệm 
"thấy, thấy" thì nhãn thức trở thành đối tượng 
của sự ghi nhận. Khi bạn thấy rõ sự thấy là 
một hiện tượng và sự ghi nhận là một hiện 
tượng khác thì sự ghi nhận sẽ trở thành trí tuệ. 
Chỉ có hai hiện tượng thấy và ghi nhận sự thấy 
mà không có tôi, anh hay chị, đàn ông đàn bà 
vào lúc có sự thấy xảy ra. 

Thế nên, mỗi khi chúng ta niệm "thấy, 
thấy, chúng ta có thể loại bỏ tham sân và si. 

Đức Phật dạy: "Cakkhu Mãpi Yathã 
Ando", có nghĩa là: Thiền sinh có mắt làm 
như mù. 

Lời dạy này khuyên ta đừng nhìn bất cứ 
thứ gì mà ta muốn. Nhưng không có nghĩa là 
ta phải luôn luôn nhắm mắt lại. câu này có ý 
khuyên ta chánh niệm mỗi khi ta nhìn. 


page 113 



114 Sayadavv Thondara Chân Đế Tục Đế 


Giả sử bạn đang đi về hướng Bắc lại 
muốn nhìn một vật gì đó ở hướng Tây, bạn 
phải xoay đầu lại để nhìn. Bạn đừng xoay vội. 

Khi có ý muốn phát sinh, đầu tiên bạn 
phải niệm: muốn nhìn, muốn nhìn, muốn nhìn. 
Nếu không ghi nhận ý muốn nhìn, bạn sẽ lầm 
lẫn ý muốn này là tôi, nghĩa là tôi muốn nhìn. 
Đó là quan kiến sai lầm hay tà kiến. 

Không phải là "Tôi" muốn nhìn. Muốn 
nhìn chỉ là hiện tượng tâm ước muốn. 

Nếu bạn niệm "muốn nhìn, muốn nhìn" 
vào lúc có ý muốn, thì ý muốn trở thành đề 
mục để niệm và Tâm ghi nhận sẽ trở thành tuệ 
minh sát. 

Nếu ghi nhận thật chú tâm chánh niệm 
thì tâm ghi nhận trở thành trí tuệ. vậy vào lúc 
ghi nhận "muốn nhìn, muốn nhìn", những 
phiền não như tham lam, sân hận, si mê, tà 
kiến v.v... không thể nào xâm nhập vào tâm 
bạn được. 


Vậy khi chúng ta quay đầu nhìn vật gì 
đừng quên chánh niệm. Phải ghi nhận hay 



Chân Đế Tục Đế sư Khánh Hỷ 115 

niệm "quay, quay" rồi từ từ quán sát toàn thể 
tiến trình chuyển động. 

Nếu chúng ta không ghi nhận chuyển 
động quay, chúng ta sẽ lầm lẫn cho rằng cái 
đầu đang quay: "Đầu tôi đang quay". Không 
phải đầu quay. Quay chỉ là chuyển động của 
yếu tố gió. Không co đầu, không có đàn ông, 
không có đàn bà. Khi một sự quay diễn ra, chỉ 
chuyển động quay là hiện tượng vô tri là vật 
Chất hay sắc và chỉ có Tâm ghi nhận là Tâm 
đang hiện diện mà thôi. 

Khi quay hãy ghi nhận "quay, quay và 
quán sát toàn thể tiến trình chuyển động của 
sự quay. Khi ghi nhận quay, quay thì chuyển 
động quay trở thành đề mục để ghi nhận và 
Tâm ghi nhận trở thành tuệ minh sát. vậy, do 
ở sự quay đầu chúng ta có thể đạt được tuệ 
minh sát. 

Khi nhìn vật gì, hãy ghi nhận nhìn, nhìn, 
nhìn. Khi ghi nhận "nhìn, nhìn" thì "Tâm 
nhìn" sẽ trở thành đối tượng hay đề mục để 
ghi nhận; và sự "Chánh niệm ghi nhận Tâm 
nhìn" trở thành tuệ minh sát. Thế nên, bất kỳ 
muốn nhìn vật gì đều phải chánh niệm. 


page 115 



116 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


VIII. Sự Nghe 

Chúng ta hãy tìm hiểu Tai, Âm Thanh và 
Nghe hay sự nhận biết của tai, nghĩa là tìm 
hiểu Nhĩ Căn, Nhĩ Trần, Nhĩ Thức. 

Khi âm thanh đập vào tai, sự nhận biết 
của tai hay nhĩ thức phát sinh, ngay lúc đó sự 
nghe xảy ra. Khi một sự nghe xảy ra, có ba 
yếu tố hiện diện: "Tai , "Âm thanh" và "Sự 
nhận biết" (hay Thức Nghe). 

Âm thanh thì vô tri, không nhận biết gì 
cả, Âm thanh là vật Chất, là sắc, là đối tượng 
được nghe. 

Tai cũng vô tri, không nhận biết gì cả, Tai 
là Vật Chất, là Sắc. Tai chỉ là một điều kiện để 
nghe. 


Sự nhận biết của tai hay nhĩ thức là Tâm. 
Tâm có thể nhận biết âm thanh. 

Như vậy, vào lúc có một sự nghe xảy ra 
chỉ có Vật Chất và Tâm mà thôi. Âm thanh và 
Tai là Vật Chất, sự nhận biết âm thanh là Tâm. 
Khi một âm thanh nào đó đập vào tai, chúng ta 
sẽ có sự nhận biết. Đó là lúc một sự nghe xảy 



Chân Đế Tục Đế 


sư Khánh Hỷ 117 


ra. 


Khi thức nghe phát sinh, chúng ta nói: 
tôi nghe. Theo sự thật chế định có thể nói: 
Tôi nghe. Điều này đúng. Nhưng theo sự thật 
tuyệt đối, nói rằng: Tôi nghe, đó là nói sai. 

Khi ta bịt tai lại thì dù có âm thanh và có 
tai ta cũng không nghe được vì tai không tiếp 
xúc với âm thanh. Đây là trường hợp có cơ 
quan kích động mà không có cơ quan tiếp thụ. 

Dầu ta có tai, có sự lắng nghe nhưng nếu 
âm thanh ở xa quá hay nhỏ quá ta cũng không 
nghe được. Đây là trường hợp có cơ quan tiếp 
thụ mà không có cơ quan kích động. 


Khi ta ngủ, dầu có âm thanh ta vẫn 
không nghe được, vì khi ngủ thì không có nhĩ 
thức, nghĩa là khi ngủ tai không nhận biết 
được. Vậy nhĩ thức hay Tâm là cơ quan hiện 
khởi. 


Nghe là chức năng của nhĩ thức. Nghe 
không phải là chức năng của chúng ta. Nghe 
cũng không phải là chức năng của lỗ tai hay 
nhĩ căn. Âm thanh không biết gì cả. Âm thanh 
chỉ là hiện tượng vô tri, là vật Chất, là đối 


page 117 



118 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


tượng của sự nghe. Nhĩ căn cũng là vô tri, 
cũng không biết gì cả. Nhĩ căn không nghe 
được âm thanh. Nghe chỉ là chức năng của nhĩ 
thức. Vào lúc nghe thì âm thanh và tai là vật 
Chất, thức nghe là Tâm. vậy chỉ có Tâm và 
Vật Chất vào lúc nghe. 

Nếu chúng ta không hiểu vật Chất và 
Tâm chỉ là vật Chất và Tâm; đó là si mê. Nếu 
chúng ta lầm lẫn Tâm và vật Chất là tôi, anh, 
đàn ông, đàn bà v.v... đó là tà kiến. 

Nếu âm thanh dịu dàng êm tai khiến ta 
thích thú thì Tâm tham khởi lên. Nếu âm 
thanh chát chúa khó nghe khiến ta chán ghét 
thì Tâm sân nổi dậy. 

Nếu chúng ta không hành thiền vào lúc 
có một sự nghe xảy ra thì phiền não sẽ kéo 
đến. 


Nếu không có âm thanh thì sẽ không có 
sự nghe, vậy âm thanh là nhân. Dầu có âm 
thanh, nhưng nếu bịt tai lại chúng ta cũng 
không nghe được gì cả. vậy Nhĩ căn cũng là 
nguyên nhân. Thức nghe là quả. Do đó, vào 
lúc nghe, chỉ có nhân và quả mà thôi. 



Chân Đế Tục Đế sư Khánh Hỷ 119 

Khi ta quẹt que diêm vào hộp diêm thì 
lửa sinh ra. Tương tự như vậy, khi một âm 
thanh nào đó tiếp xúc với tai hay nhĩ căn thì 
thức nghe phát sinh. Như chúng ta đã nói 
trước đây, Thức nghe tựa như lửa, Âm 
thanh như que diêm và Tai như hộp diêm. 

1. Chúng ta không thể nói lửa đã nằm 
sẵn trong que diêm. Cũng vậy, không thể nói 
thức nghe có sẵn trong âm thanh từ trước. 

2. Không thể nói lửa nằm sẵn trên hộp 
diêm. Cũng dậy, không thể nói thức nghe có 
sẵn trong tai từ trước. 

3. Không thể nói lửa này từ đâu đến và 
cũng không thể nói lửa đi về đâu. Khi lửa tắt, 
không thể nói lửa đi về đâu. Tương tự như 
thế, không thể nói thức nghe đi về đâu khi 
thức nghe chấm dứt. 

4. Ở đây, Âm Thanh và Tai là vật Chất, 
là nhân, Thức nghe là Tâm, là quả. vậy chỉ có 
nhân và Quả hay vật Chất và Tâm vào lúc 
nghe mà thôi. 

5. Vào thời điểm nghe, nếu chúng ta ghi 
nhận "nghe, nghe" thì Thức nghe trở thành đối 


page 119 



120 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


tượng để ghi nhận, sự ghi nhận đối tượng trở 
thành tuệ giác, vậy, nhờ ghi nhận "nghe, 
nghe" chúng ta đạt được tuệ giác. 

Mỗi lần Tâm chỉ có thể ghi nhận được 
một đối tượng. Bởi vậy, khi Tâm chỉ ghi nhận 
sự nghe thì phiền não không thể đến. 

Chúng ta đã biết: Nếu âm thanh dễ chịu 
chúng ta thích, nếu âm thanh khó chịu chúng 
ta không thích. Nhưng thật ra điều này không 
hoàn toàn đúng mà còn tùy thuộc vào sự chú ý 
của chúng ta. 

Nếu xem âm thanh chỉ là âm thanh, là sự 
Vô Thường biến đổi, là vô Ngã thì đó là sự Chú 
Tâm HỢp Lý. 

Nếu có sự chú tâm hợp lý thì dầu âm 
thanh êm ái, dễ chịu, ta cũng không mê thích; 
dù âm thanh chói tai, khó chịu ta cũng không 
chán ghét. Bởi vậy, có sự chú tâm hợp lý là 
điều rất quan trọng. 

Đức Phật dạy "Sota Badhivo Yathã" có 

nghĩa là thiền sinh có tai phải làm như điếc 


Lời dạy này khuyên chúng ta đừng nghe những 



Chân Đế Tục Đế sư Khánh Hỷ 121 

gì mà ta muốn, nhưng không có nghĩa là phải 
luôn luôn bịt tai lại. Lời dạy này khuyên chúng 
ta phải chánh niệm nếu không tránh được sự 
nghe. 


Nếu muốn nghe chuyện gì trước hết hãy 
ghi nhận "muốn nghe, muốn nghe". Khi nghe 
hãy ghi nhận "nghe, nghe". Thì bạn sẽ có 
được tuệ giác 


Nếu không ghi nhận mỗi khi có sự nghe 
xảy ra, bạn sẽ hiểu lầm ý muốn này là "Tôi": 
"Tôi muốn nghe". Đó là tà kiến. Từ sự sai lầm 
này, những phiền não khác sẽ len vào. 

Nhưng nếu bạn hành thiền, nghĩa là 
chánh niệm ghi nhận vào lúc nghe thì phiền 
não không thể xen vào được. Bởi vậy hãy thận 
trọng ghi nhận bất kỳ những gì bạn nghe hay 
bạn muốn nghe. 


page 121 



122 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


IV. Sự Ngửi 

Trong phần này ta sẽ nói đến "Mũi", 
"Mùi" và "Sự Biết của Mũi" (Tỷ Căn, Tỷ trần, Ty 
thức) 


Khi một mùi thơm hay hôi tiếp xúc với 
mũi thì "Sự Nhận Biết Mùi" phát sinh. 

Mùi thì vô tri, vô giác. Mùi không hay 
biết gì cả. Mùi là yếu tố vật Chất, là sắc. Mùi 
chỉ là đối tượng của sự ngửi. 

Mũi tiếp nhận mùi thơm, hôi, nhưng 
chính nó không nhận biết gì cả. Mũi là yếu tố 
Vật Chất, là Sắc. Mũi chỉ là điều kiện của sự 
ngửi. 


Tỷ thức, hay sự nhận biết của mũi, mới 
nhận biết được mùi. sự nhận biết này là Tâm. 

Như vậy, vào lúc ta ngửi một mùi thơm, 
hôi thì chỉ có Vật Chất và Tâm hay Thân và 
Tâm mà thôi: Mùi và Mũi là vật Chất, sự Nhận 
Biết Mùi là Tâm. 

Nếu không có Mùi thì sẽ không có sự 
Nhận Biết Mùi. Do đó, Mùi là nhân, sự Nhận 



Chân Đế Tục Đế sư Khánh Hỷ 123 

Biết Mùi là quả. 

Dầu có Mùi nhưng không có Mũi thì cũng 
không thể ngửi, vậy Mũi cũng là nhân, sự 
Nhận Biết Mùi là quả. 

Như thế, vào lúc ngửi thấy mùi, chỉ có 
Nhân và Quả, chỉ có hai hiện tượng vật Chất 
và Tâm; chẳng có đàn ông, đàn bà, con trai, 
con gái, anh, tôi gì cả. 

Mỗi khi có sự ngửi xảy ra, nếu chúng ta 
không biết rõ sự thật chúng ta sẽ lầm tưởng 
rằng tôi đang ngửi. Nếu chúng ta tin chắc 
rằng chính tôi đang ngửi thì đó là tà kiến. Ngửi 
là công việc của tỷ thức, không phải công việc 
của chúng ta, nhưng nếu chúng ta hiểu lầm 
chính tôi đã ngửi mùi, hiểu lầm sự nhận biết 
mùi là tôi thì đó là tà kiến. 

Hiện tượng thực sự tiếp xúc với mũi 
chúng ta chỉ là mùi; chẳng có đàn ông, đàn 
bà, con trai, con gái hay một cá nhân nào, 
nhưng ta tin rằng: Đây là mùi của một đóa 
hoa, đây là mùi của đàn ông, đây là mùi của 
đàn bà v.v... như vậy là ta đã vượt qua giới 
hạn của mùi để tạo nên một khái niệm giả tạo 
khác. Vậy nếu ta hiểu lầm mùi là một người, 


page 123 



124 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


một cá nhân nào, đó là tà kiến hay là kiến thức 
sai lầm. 

Đôi lúc chúng ta nói chúng ta ngửi bằng 
chính mũi của mình: Chính mũi tôi nhận biết 
mùi. Đó cũng là một điều tin tưởng sai lầm, 
bởi vì cái mũi cũng chỉ là một điều kiện của sự 
ngửi. Chính mũi chẳng biết gì cả, thế mà 
chúng ta tưởng lầm mũi là cái nhận biết mùi, 
đó là sự tin tưởng sai lầm. 

Vào lúc có một sự ngửi. Nếu đó là mùi ta 
ưa thì ta sẽ thích nó, thế là tham lam khởi sinh. 
Nếu đó là mùi ta không ưa, ta sẽ không thích 
nó thế là sân hận khởi sinh. Nếu ta không hiểu 
rõ Mùi chỉ là vật Chất và sự Nhận Biết Mùi là 
Tâm, đó là si mê. Nếu chúng ta hiểu lầm vật 
Chất và Tâm là tôi, anh, chị v.v... đó là tà kiến. 

Nếu chúng ta yêu thích mùi thơm tho vừa 
ý, đó là tham lam. Nếu chúng ta không thích 
mùi hôi thối khó ngửi, đó là sân hận. Bởi thế, 
nếu không hành Thiền Minh sát thì vào lúc một 
sự ngửi xảy ra nhiều phiền não sẽ khởi lên. Để 
loại bỏ hay chận đứng phiền não thì vào lúc có 
một sự ngửi xảy ra ta phải niệm: ngửi, ngửi, 
ngửi. 

Khi chúng ta niệm "ngửi, ngửi" thì tỷ thức 



Chân Đế Tục Đế sư Khánh Hỷ 125 

hay sự nhận biết mùi sẽ trở thành đề mục ghi 
nhận và sự ghi nhận chánh niệm sẽ trở thành 
trí tuệ. Thế nên, vào lúc niệm "ngửi, ngửi" chỉ 
có đề mục và Tâm ghi nhận đề mục mà không 
có gì nữa cả. Chỉ có hai hiện tượng đó thôi, 
không có người, không có đàn ông, không có 
đàn bà, không có con trai, con gái gì cả. 

Đôi khi, dầu ghi nhận được "ngửi, ngửi" 
nhưng chúng ta lại rơi vào sự ưa thích mùi, lúc 
ấy phải ghi nhận "thích, thích". 

Khi niệm "thích, thích", thì sự ưa thích 
này trở thành đề mục ghi nhận và sự chánh 
niệm ghi nhận này trở thành tuệ giác. Như 
vậy, dựa vào tham lam chúng ta đạt được trí 
tuế. 


Đừng buồn nản hay khó chịu khi phiền 
não đến. Hãy thản nhiên ghi nhận. 

Nếu đề mục xuất hiện và ta không ưa 
thích nó, hãy niệm: "không thích, không thích" 
hay "ghét, ghét" hoặc "sân, sân". 

Nếu không niệm: "không thích, không 
thích" hay "ghét, ghét" hoặc "sân, sân" môi 
khi có sự không ưa thích xảy ra thì sân hận sẽ 


page 125 



126 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


tích tụ và lớn mạnh thêm. 

Khi ghi nhận "ghét, ghét" thì sự ghét này 
trở thành đề mục ghi nhận và sự ghi nhận sẽ 
trở thành trí tuệ. Như vậy, dựa vào sự ghét 
hay sân hận ta đã đạt được tuệ giác. 

Khi phiền não đến hãy thản nhiên ghi 
nhận. Đừng buồn nản hay khó chịu khi phiền 
não đến. 

Bố thí là một việc thiện, một việc làm tốt 
đẹp, nhưng khi bố thí ta phải bỏ ra một số tiền. 
Mạc dầu vạy phước báu bố thí vẫn không bằng 
phước báu của hành thiền. Khi ghi nhận các 
hiện tượng diễn ra trong thân tâm chúng ta, 
chúng ta sẽ nhận được phước báu lớn lao. Đó 
là phước báu của trí tuệ. Phước báu của Trí 
Tuẹ là phước báu lớn nhằt. 

Giữ giới là một phước báu. Khi chúng ta 
hành Thiền Định, chúng ta được cả hai loại 
phước: phước giới và phước định. Khi hành 
Thiền Minh sát hay quán sát mọi hiện tượng 
xảy ra trong thân tâm ta, ta có được ba loại 
phước: phước giới, phước định và phước huệ. 
Khi hành Thiền Minh sát, ghi nhận mọi hiện 
đang xảy trong ta, ta chẳng phải chi ra đồng 



Chân Đế Tục Đế sư Khánh Hỷ 127 

nào nhưng đạt được phước báu cao thượng 
nhất. 


vậy, hãy tinh tấn hành Thiền Minh sát 
bằng cách ghi nhận tất cả mọi hiện tượng bên 
trong chúng ta. Ghi nhận mọi diễn biến đang 
xảy ra bên trong chúng ta là điều tối quan 
trọng. Đặc biệt, khi ngửi thấy gì ta phải ghi 
nhận "ngửi, ngửi, ngửi". Ghi nhận chánh niệm 
những gì đang xảy ra chúng ta sẽ có được trí 
tuệ. 


Trên đây chúng tôi có nói: Nếu mùi dễ 
chịu tham ái sẽ phát sinh, nếu mùi khó ngửi 
sân hận sẽ phát sinh. Nhưng không phải lúc 
nào cũng thế. Điều này tùy thuộc vào ta. Bởi 
vì khi mùi dễ chịu đến với ta, nếu ta ghi nhận 
kịp thời thì tham ái sẽ không có cơ hội phát 
sinh. Khi mùi khó chịu đến với ta, nếu ta ghi 
nhận kịp thời thì sân hận sẽ không có cơ hội 
phát sinh. 

Mùi thơm, mùi hôi đều là vô Thường, 
đến rồi đi, phát sinh rồi biến mất, thay đổi liên 
hồi. Khi mùi phát sinh thì nó là mùi; nhưng 
sau đó nó loãng dần rồi tan biến trở thành 
không. Xem hương là hương hay mùi là mùi, 
Vô Thường là vô Thường, sự thay đổi là thay 


page 127 



128 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


đổi và không có cốt lõi là không có cốt lõi; đó 
là sự chú tâm bằng trí tuệ. Nếu có sự chú tâm 
sáng suốt tốt đẹp như vậy thì tham lam và sân 
hận sẽ không đến được. 

Vậy mùi dễ chịu đến với ta có thể sinh ra 
tham lam hay không tùy thuộc nơi ta; mùi khó 
chịu đến với ta có thể sinh ra sân hận hay 
không tùy thuộc nơi ta. Điều quan trọng là ta 
có chánh niệm trước mọi diễn biến đang xảy ra 
hay không? 



Chân Đế Tục Đế 


sư Khánh Hỷ 129 


X. Sự Nếm 

Trong phần này ta sẽ nói đến Lưỡi, Vị và 
Thiệt Thức (sự nhận biết của lưỡi). 

Khi có một Vị nào đó tiếp xúc với Lưỡi thì 
Thiệt Thức hay sự nhận biết của lưỡi phát sinh. 
Chẳng hạn, khi thực phẩm có vị mặn, ngọt tiếp 
xúc với lưỡi thì ta nhận biết được vị mặn, ngọt 
đó. 

Trong một sự nếm, có ba yếu tố: Vị, Lưỡi 
và Sự Nhận Biết Vị. 

Vị, mặn ngọt chua cay... thì vô tri vô 
giác. Vị không nhận biết gì cả, vị là vật Chất 
hay Sắc, vị là điều kiện để có sự nếm. 

Lưỡi hay thiệt căn cũng vô tri vô giác, 
lưỡi không nhận biết gì cả. Lưỡi chỉ là điều 
kiện của sự nếm. 

Thiệt thức hay sự nhận thức được vị là 
Tâm. Thiệt thức nhận biết được Vị. vậy thì, 
vào lúc nhận Biết được Vị, chỉ có vật Chất và 
Tâm hay Thân và Tâm. Vị và Lưỡi là vật Chất, 
sự Nhận Biết Vị là Tâm. 

Nếu có Vị mà không có Lưỡi thì cũng 


page 129 



130 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


không nhận biết được vị. Như vậy, Lưỡi là 
nhân. 


Nếu có Lưỡi, nhưng không có Vị thì sự 
nhận biết vị cũng chẳng xảy ra. vậy thì Vị là 
nhân và sự Nhận Biết Vị hay Thiệt Thức là 
quả. 


Thiệt Thức không nằm sẵn trong Vị, cũng 
không nằm săn trong Lưỡi, chỉ khi nào Vị tiếp 
xúc với Lưỡi thì Thiệt Thức mới phát sinh và 
sau đó biến mất. Khi Thiệt Thức biến mất, ta 
không thể nói Thiệt Thức đi đâu và cũng không 
thể biết từ đâu nó đến. 

Nếu có đủ điều kiện thì Thiệt Thức phát 
sinh, đó là sự thật tuyệt đối. Nếu chúng ta 
không biết sự thật tuyệt đối hay Chân Đế này 
thì nhiều phiền não sẽ đến. 

Sự nhận biết Vị là chức năng của Thiệt 
Thức, chẳng phải là chức năng của chúng ta; 
nhưng vì chúng ta không biết đến chức năng 
của Thiệt Thức nên chúng ta tưởng lầm sự 
nhận biết vị hay Thiệt Thức là "Tôi". "Chính tôi 
nhận biết Vị"; Đó là sự hiểu biết sai lầm hay tà 
kiến. Tà kiến vì ta hiểu lầm thiệt thức là "Tôi". 



Chân Đế Tục Đế sư Khánh Hỷ 131 

Hiện tượng thật sự tiếp xúc với lưỡi hay 
Thiệt Căn chỉ là Vị, nhưng mỗi khi Thiệt Thức 
phát sinh tâm ta lại vượt khỏi Vị mà tiến đến ý 
niệm thịt, cá, rau v.v... đó là tà kiến vì ta đã 
lầm vị với thịt, cá, rau... 

Lưỡi hay Thiệt Căn chỉ là điều kiện để 
Nhận Biết Vị. Nhưng đôi lúc ta nói lưỡi tôi nhận 
biết vị. Nói như vậy không đúng. Nếu nói rằng 
Lưỡi nhận biết được vị thì lúc ta ngủ ai bỏ gì 
vào miệng ta, ta sẽ nhận ra vị ngay. Nhưng khi 
đang ngủ, ta chẳng nhận biết được Vị, vậy thì 
rõ ràng rằng lưỡi chẳng nhận biết được vị. 
Nhận Biết Vị chỉ là chức năng của Thiệt Thức 
mà thôi. 

Vào lúc Nhận Biết Vị, nếu ta không hành 
thiền thì tà kiến hay sự hiểu biết sai lầm sẽ 
đến. Nếu vị vừa ý ta sẽ thích, thế là tham ái 
phát sinh. Nếu vị không vừa ý ta không ưa, 
thế là sân hận phát sinh. Nếu ta để cho tham 
và sân tiếp diễn ta sẽ tích lũy nhiều phiền não. 

Nhưng nếu chúng ta hành thiền khi ăn, 
chúng ta có thể chế ngự hay loại bỏ những 
phiền não này. 

Về vấn đề ăn, một câu hỏi thường được 


page 131 



132 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


nêu ra: "Nếu tôi ăn thịt, ăn cá, tôi có thể trở 
thành một tín đồ Phật giáo không?" 

Câu trả lời là: Ta có thể ăn thịt hay cá 
theo tam tịnh nhục, đó là: Nếu ta không thấy 
con thú bị giết để cho ta ăn; nếu ta không 
nghe tiếng kêu của con thú bị giết để cho ta 
ăn; nếu ta không nghi con thú bị giết để cho ta 
ăn. Những loại thịt nằm trong ba trường hợp 
này ta có thể ăn. Ở Bắc Tông thì ăn theo ngũ 
tịnh nhục, ngoài tam tịnh nhục còn ghi thêm 
hai trường hợp ăn được là: thịt con thú bị tai 
nạn chết như bị rơi từ cây xuống hoặc chết tự 
nhiên như già... thịt con thú do con thú khác 
ăn còn thừa. 

Nhưng trong một số đề mục Thiền Định, 
như thiền niệm tâm từ, đối với một số thiền 
sinh, họ tránh dùng cá thịt, bởi vì khi hành 
thiền từ ái hay niệm tâm từ, loại thiền đặt căn 
bản trên khái niệm và tưởng tượng, bạn phải 
tưởng tượng tâm từ ái của mình ngập tràn 
khắp tất cả chúng sinh: "Mong cho tất cả 
chúng sinh đều an vui, hạnh phúc", sự tưởng 
tượng này rất mạnh, nếu ăn cá hay thịt có thể 
khiến cho bạn cảm thấy bất an khi tưởng 
tượng tâm từ đang thấm nhuần đến tất cả 
chúng sinh. Một số thiền sinh khi hành thiền 



Chân Đế Tục Đế sư Khánh Hỷ 133 

từ ái họ tránh ăn cá thịt để dễ phát triển trí 
tưởng tượng chứ không phải không ăn cá thịt 
để khỏi phạm giới như một số người quan 
niệm. Nếu bạn hành thiền từ ái mà việc ăn thịt 
cá không ảnh hưởng gì đến trí tưởng tượng 
của bạn thì bạn muốn ăn gì cũng được. 

Lúc hành thiền tại nghĩa trang, quán sát 
những tử thi bị sình thối, cũng phải kiêng cử 
một số thức ăn như: cá, thịt, đường, bột mè 
v.v... vì đây là những thực phẩm mà các loại 
ma quỉ thích. Tránh ăn cá, thịt đường, bột mè 
v.v... là để khỏi bị ma quỉ quấy phá trong lúc 
hành thiền ở nghĩa trang chứ không phải để 
khỏi phạm giới như một số người lầm tưởng. 

Vậy khi hành Thiền Định, nhất là thiền 
Tâm Từ hay thiền ở nghĩa địa, nên tránh ăn 
thịt, cá, còn trong khi hành Thiền Minh sát thì 
ăn thịt cá hay ăn rau cải không thành vấn đề. 
Điều quan trọng là loại bỏ phiền não, đừng bận 
tâm về việc ăn uống. 


Dầu ăn rau cải, nhưng nếu khi ăn ta 
thích thú với thức ăn thì tham lam sẽ phát sinh. 
Nếu khi ăn ta chán ghét thức ăn thì sân hận 
phát sinh. Trong khi ăn nếu ta không biết vật 
Chất và Tâm chỉ là vật Chất và Tâm thì đó là si 


page 133 



134 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


mê. Nếu ta lầm tưởng Vị là chuối, bánh v.v... 
đó cũng là tà kiến. 

Vậy khi ăn rau cải nhưng nếu không 
hành Thiền Minh sát thì phiền não cũng phát 
sinh. Giả sử khi ăn ta không chánh niệm ghi 
nhận, ta không hành Thiền Minh sát thì ta có 
thể thích thú vào món ăn thì tham ái phát sinh. 
Nếu ta không thích thú vào món ăn thì sân hận 
phát sinh. Nếu ta không hiểu vật Chất chỉ là 
Vật Chất, vật thực chỉ là vật Chất thì si mê 
phát sinh, vậy thì, khi ăn rau cải nhưng nếu 
không hành Thiền Minh sát thì phiền não cũng 
phát sinh. Giả sử khi ăn ta không chánh niệm 
ghi nhận, ta không hành Thiền Minh sát thì ta 
có thể thích thú vào món ăn thế là tham ái 
phát sinh. Nếu ta không thích thú vào món ăn 
thì sân hận phát sinh. Nếu ta không hiểu vật 
Chất chỉ là Vật Chất, vật thực chỉ là vật Chất 
thì si mê phát sinh. Nếu ta lầm tưởng Vị là 
rau, cải v.v... thì đó là tà kiến. 

Khi ăn thịt cá nhưng nếu không hành 
Thiền Minh sát thì phiền não cũng phát sinh. 
Giả sử khi ăn thịt cá ta không chánh niệm ghi 
nhận, ta không hành Thiền Minh sát thì ta có 
thể thích thú vào món ăn thế là tham ái phát 
sinh. Nếu ta không thích thú vào món ăn thì 



Chân Đế Tục Đế sư Khánh Hỷ 135 

sân hận phát sinh. Nếu ta không hiểu vật Chất 
chỉ là Vật Chất, vật thực chỉ là vật Chất thì si 
mê phát sinh. Nếu ta lầm tưởng Vị là thịt cá 
v.v... thì đó là tà kiến. 

Hiện tượng thực sự tiếp xúc với lưỡi của 
chúng ta chỉ là Vị, không phải thịt cá hoặc rau 
trái, nhưng ta lầm tưởng Vị là thịt cá, rau, trái 
v.v... thì đó là tà kiến, vậy bất kỳ khi ăn thịt 
cá hay rau trái nếu không hành thiền thì phiền 
não đều có thể phát sinh. 

Thế nên, khi thấy người ăn rau trái, đừng 
mù quáng nghĩ như vậy là cao thượng. Dầu ăn 
rau trái nhưng nếu không hành Thiền Minh sát 
thì phiền não vẫn phát sinh. 

Khi thấy người ăn cá thịt hay ăn rau trái 
cũng đừng đánh giá thấp họ. Dầu ăn thịt cá, 
nhưng nếu ăn một cách chánh niệm thì phiền 
não cũng không phát sinh. Dầu ăn rau cải 
nhưng nếu ăn một cách chánh niệm thì phiền 
não cũng không phát sinh. 

Do đó, ăn thịt cá hay ăn rau cải không 
thành vấn đề. Điều quan trọng trong khi hành 
thiền là ghi nhận chánh niệm mỗi khi ta ăn. 
Nếu ghi nhận chánh niệm trong khi ăn, chúng 


page 135 



136 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


ta có thể chế ngự hay loại trừ phiền não. 

Mỗi khi thấy thức ăn ta phải ghi nhận: 
"thấy, thấy". Khi đưa tay ra lấy thức ăn ta phải 
ghi nhận là đưa, đưa và quán sát chuyển động 
bên trong của tay. Quán sát ở đây là quán sát 
chuyển động chứ không phải quán sát bàn tay. 
Khi quán sát chuyển động ta niệm "đưa, đưa". 
Nếu chúng ta chỉ biết hay ý thức chuyển động 
mà không nhớ gì đến bàn tay thì ta đã hành 
thiền đúng và có chánh kiến, vào lúc ghi nhận 
chánh niệm đó ta đã chế ngự được tham, sân, 
si và tà kiến. 

Nếu không ghi nhận chánh niệm chuyển 
động trong khi đưa tay ra ta sẽ lầm tưởng cánh 
tay ta đã chuyển động, ta lầm tưởng sự 
chuyển động là tay; đó là sự tin tưởng sai lầm 
hay tà kiến. Đưa ra chỉ là chuyển động, là vật 
Chất, vô tri giác. Nếu không biết chuyển động 
chỉ là chuyển động, đó là si mê. Nếu thích sự 
đưa ra đó là tham. Nếu không thích sự đưa ra 
đó là sân. 


Nhưng mỗi khi ghi nhận "đưa, đưa" nếu 
Tâm chỉ chú ý đến sự chuyển động thì vào lúc 
đó tham, sân, si không phát sinh, bởi vì mỗi lúc 
tâm chỉ ghi nhận được một đối tượng mà thôi. 



Chân Đế Tục Đế sư Khánh Hỷ 137 

LÚC tâm đặt lên sự chuyển động, thì vào lúc 
ấy, tâm chỉ biết sự chuyển động bởi thế phiền 
não không xen vào được. 


Khi tay ta đụng vào muỗng ta niệm đụng, 
đụng. Nếu tâm ta chỉ nhận biết cứng, mềm 
hay nóng, lạnh thì vào lúc ấy phiền não cũng 
không xen vào được, vì mỗi lúc tâm chỉ nhận 
biết một đối tượng mà thôi. Khi niệm "đụng, 
đụng" nếu ta nhận biết sự cứng thì vào lúc ấy 
tâm ta chỉ biết có sự cứng, do đó lúc ấy phiền 
não cũng không xen vào được. 

Khi muỗng đưa lên ta theo dõi chuyển 
động, ta ghi nhận đưa lên, đưa lên, đưa lên. 
Mặc dầu niệm chữ đưa lên ta chỉ chú tâm vào 
sự chuyển động. Thế nên, khi niệm "đưa lên, 
đưa lên" nếu ta chỉ nhận biết chuyển động thì 
vào lúc ấy phiền não không thể vào được. 
Chuyển động là đối tượng phải ghi nhận, và 
tâm ghi nhận trở thành tuệ giác. Khi tuệ giác 
hiện diện thì phiền não không xen vào. 

Khi đưa thức ăn vào miệng và theo dõi 
chuyển động này ta niệm đưa vào, đưa vào, 
đưa vào. Mặc dù dùng chữ đưa vào ta chỉ biết 
đến chuyển động. Nếu vào lúc ấy ta hoàn toàn 
chánh niệm vào chuyển động mà không suy 


page 137 



138 Sayadavv Thondara Chân Đế Tục Đế 

nghĩ đến chuyện gì khác thì chuyển động là đề 
mục ghi nhận và Tâm ghi nhận chuyển động 
trở thành tuệ giác. Khi Trí Tuệ này hiện diện 
thì phiền não không xen vào được, vậy khi 
đưa thức ăn vào miệng và theo dõi chuyển 
động này ta phải ghi nhận hay niệm "đưa vô, 
đưa vô". 

Khi mở miệng ta phải theo dõi chuyển 
động của miệng, ta ghi nhận hay niệm "mở, 
mở". Dù dùng chữ mở, mở, mở nhưng cái mà 
ta theo dõi là chuyển động. Nếu ta chỉ theo 
dõi chuyển động và biết chuyển động chỉ là 
chuyển động thì ta đã hành thiền đúng, là 
chánh kiến. Chánh kiến này là trí tuệ. Khi 
chánh kiến hiện diện thì phiền não không xen 
vào được. 

Khi lấy muỗng ra ta theo dõi toàn thể 
chuyển động và ghi nhận hay niệm lấy ra, lấy 
ra, lấy ra. Khi niệm lấy ra, nếu ta chỉ nhận biết 
chuyển động mà không để tâm hay suy nghĩ 
đến chuyện gì khác đó là trí tuệ. Trí Tuệ này 
có thể chế ngự hay loại trừ phiền não vào lúc 
ấy. 


Khi nhai ta niệm "nhai, nhai", sự nhai này 
có thể là sự chuyển động hay sự đụng. Khi 



Chân Đế Tục Đế sư Khánh Hỷ 139 

miệng nhai đó là chuyển động, khi thức ăn 
tiếp xúc với lưỡi đó là đụng hay tiếp xúc. Do 
đó, khi niệm "nhai, nhai" co the nhạn thấy sự 
chuyển động hay sự cứng mềm. Dù là niệm 
"nhai, nhai" nhưng vào lúc đó nếu chuyển 
động thấy rõ hơn ta ghi nhận chuyển động, 
nếu cứng mềm rõ hơn ta nhận biết cứng mềm. 
Trong khi ta nhận biết chuyển động hay cứng, 
mềm thì phiền não không xen vào được. 

Tóm lại, mỗi khi miệng tiếp xúc với thức 
ăn ta niệm: "vị, vị" hay "ngọt, ngọt", "đắng, 
đắng" hoặc "chua, chua". Trong khi niệm 
ngọt, đắng, chua v.v... nếu chúng ta chỉ biết 
đến vị mà không nhớ đến thịt, cá, chuối, bánh 
v.v... đó là chánh kiến. Khi chánh kiến hiện 
diện thì phiền não không xen vào được. Mỗi 
khi ăn, nếu ta ghi nhận toàn thể tiến trình của 
sự ăn thì phiền não không xen vào được. 

Thế nên, trong khi hành Thiền Minh sát, 
thức ăn không thành vấn đề: ăn thịt, ăn cá 
hay ăn rau cải gì cũng được, điều quan trọng là 
có ghi nhận chánh niệm trong khi ăn hay 
không. Nếu ăn với chánh niệm, chúng ta có 
thể chế ngự hay loại trừ phiền não trong khi 
ăn. Vậy, hãy cố gắng chánh niệm trong lúc ăn. 


page 139 



140 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


X. Sự Tiếp Xúc Hay Đụng 

Trong phần này chúng ta nói đến Thân 
Căn, Thân xúc và Thân Thức. 

Những vật có thể tiếp xúc với cơ thể chia 
làm ba loại: cứng mềm, nóng lạnh, chuyển 
động, những vật này có thể ở trong hay ngoài 
thân thể của chúng ta; đó là xúc trần. 

Mỗi khi thân tiếp xúc với vật thể, có ba 
yếu tố hiện diện: cơ thể, vật xúc chạm, và sự 
nhận biết của thân (thân căn, thân xúc, và 
thân thức). 

Vật tiếp xúc với cơ thể chúng ta chia làm 
ba loại: cứng mềm, nóng lạnh, chuyển động. 
Cứng mềm được gọi là Pathavĩ dhãtu hay chất 
đất. Nóng lạnh được gọi là Tejo dhãtu hay 
chất lửa. Chuyển động được gọi là Vãyo dhãtu 
hay chất gió. Chúng là những vật cụ thể. 
Chúng có thể ở ngoài hay trong cơ thể chúng 
ta. 


Cơ thể chúng ta có thể tiếp xúc được các 
loại trên còn gọi là thân căn. Thân căn ở khắp 
cơ thể chúng ta trừ: Tóc, lông, móng hay chỗ 
da dày. Khi một vật nhọn đâm vào một chô 



Chân Đế Tục Đế sư Khánh Hỷ 141 

nào đó trên cơ thể ta, nếu ta cảm thấy đau thì 
chỗ đó có thân căn, nếu không thấy đau thì 
chỗ đó không có thân căn. 

Thân thức hay sự nhận biết của thân chia 
làm hai loại: một loại đi đôi với cảm giác ưa 
thích hay lạc thọ, một loại đi đôi với cảm giác 
khó chịu hay là khổ thọ. Khi một vật tiếp xúc 
với cơ thể ta thì sẽ có thân thức tương ứng 
phát sinh. 

Vật tiếp xúc "cứng mềm, nóng lạnh, 
chuyển động" thì vô tri giác, vật tiếp xúc 
không có nhận biết gì cả, nó là sắc hay vật 
Chất. Thân căn cũng vô tri giác không nhận 
biết được gì cả, nó cũng là sắc, là vật Chất. 
Thân thức hay sự nhận biết của thân là Tâm. 
Như vậy, khi có một sự tiếp xúc hay đụng thì 
chỉ có Vật Chất và Tâm mà thôi. 

Nếu không có vật xúc chạm thì sẽ không 
có sự nhận biết của thân. Nếu có vật xúc 
chạm nhưng không có thân thể cũng không có 
sự nhận biết, vậy vật xúc chạm là nhân, thân 
căn cũng là nhân, thân thức hay sự nhận biết 
của thân là quả. 

Không thể nói thân thức (sự nhận biết 


page 141 



142 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


của thân) có sẵn trong vật xúc chạm, cũng 
không thể nói thân thức có săn trong thân 
chúng ta. Chỉ khi vật xúc chạm tiếp xúc với 
thân căn, thì thân thức mới phát sinh. Khi 
không còn có nguyên nhân thích nghi thì thân 
thức cũng không còn. Khi thân thức biến mất, 
ta không thể nói thân thức đi đâu. Chúng ta 
cũng không thể nói thân thức từ đâu đến? 

Vào lúc có một sự tiếp xúc xảy ra, chỉ có 
vật tiếp xúc cùng thân căn là nhân, và thân 
thức là quả, ngoài ra chẳng có gì nữa cả. vậy 
chỉ có nhân và quả mà thôi, đó là Chân Đế, la 
sự thật tuyệt đối. 

Nếu không biết Chân Đế thì chúng ta có 
thể hiểu lầm khi có một sự xúc chạm xảy ra. 
Chẳng hạn, nhận biết cứng mềm, nóng lạnh, 
chuyển động là chức năng của thân thức, vì 
không biết chức năng của thân thức nên ta 
tưởng lầm đó là chức năng của tôi, của anh: 
"Tôi biết cứng", "Tôi biêĩ mềm", "Tôi biết 
nóng", "Tôi biết lạnh" v.v... Tưởng lầm thân 
thức là tôi, đó là tà kiến. 

Hiện tượng thật sự xúc chạm thân thể ta 
chỉ là "cứng mềm, nóng lạnh, chuyển động" 
nhưng chúng ta lầm tưởng vật xúc chạm là đàn 



Chân Đế Tục Đế sư Khánh Hỷ 143 

Ông, đàn bà v.v... "đàn bà đụng tôi", "đàn ông 
đụng tôi", "cô gái đụng tôi", "cậu trai đụng 
tôi"; sự lầm tưởng này là tà kiến. 

Hiện tượng nhận sự xúc chạm chỉ là thân 
căn, nhưng chúng ta lầm tưởng thân căn là tôi, 
là anh. Chẳng hạn, khi có ai đụng vào thân 
thể, tôi lầm tưởng rằng đụng vào "thân thể 
tôi". Khi có người nào đụng vào tay, tôi lầm 
tưởng rằng "tay tôi" bị đụng v.v... đó là tà 
kiến. Hiện tượng nhận chịu sự xúc chạm chỉ là 
thân căn mà không có tôi, anh, đàn ông, đàn 
bà... không có đầu tôi, tay tôi, móng tay tôi, 
móng chân tôi v.v... nhưng ta lầm tưởng thân 
căn là tôi, anh, đàn ông, đàn bà... Đầu tôi, tay 
tôi, móng tay tôi, móng chân tôi v.v... nếu lầm 
tưởng thân căn là tôi, đó là tà kiến. 

Khi vật xúc chạm êm ái khiến ta ưa thích 
thì tham khởi lên, nếu vật xúc chạm đáng ghét, 
ta không ưa thích thì sân nổi lên. 

Vào lúc có sự xúc chạm nếu không biết 
Vật Chất và Tâm đúng theo thực tướng của 
chúng, thì đó là si mê. vậy nếu chúng ta 
không hành Thiền Minh sát thì nhiều phiền não 
như tham, sân, tà kiến và si mê sẽ phát sinh. 


page 143 



144 Sayadavv Thondara Chân Đế Tục Đế 

Đôi khi, mặc dầu ta niệm "đụng đụng", "cứng 
cứng", "mềm, mềm", "nóng, nóng", "lạnh, 
lạnh", "chuyển động, chuyển động" v.v... 
nhưng nếu sự định tâm của chúng ta không 
vững, chúng ta có thể khởi tâm yêu thích vật 
tiếp xúc, thì tham xen vào. Nhưng nếu khi 
tham xen vào ta niệm tham, tham thì tham sẽ 
biến thành đề mục hành thiền và tâm chánh 
niệm ghi nhận trở thành trí tuệ. Như vậy, nhờ 
ghi nhận chánh niệm về tâm tham, ta có được 
Trí Tuệ nội quán. 

Dầu niệm "đụng, đụng" nhưng nếu chánh 
niệm chưa mạnh thì sân có thể xen vào. Tâm 
sân này chính là hiện tượng bất thiện. Nếu để 
chúng tiếp tục phát triển ta sẽ tích lũy nhiều 
sân hận, nhưng nếu ta ghi nhận "sân, sân" thì 
sân sẽ biến thành đề mục hành thiền và ghi 
nhận chánh niệm sẽ trở thành trí tuệ. Như vậy 
nhờ ghi nhận chánh niệm vào tâm sân ta có 
được trí tuệ. 

Vật xúc chạm với thân căn có rất nhiều 
loại bao gồm trong các tư thế đi, đứng, ngồi, 
nằm và những tác động của cơ thể chúng ta. 


Khi chúng ta đang ghi nhận phồng xẹp 



Chân Đế Tục Đế sư Khánh Hỷ 145 

chẳng hạn, thì phồng lên là chuyển động. 
Chuyển động này là phong đại hay gió. Gió là 
một đối tượng cụ thể của thân căn, nhận biết 
chuyển động này là thân thức. 

Như vậy, vào lúc phồng chỉ có vật Chất 
và Tâm. Chuyển động hay vật xúc chạm là vật 
Chất, thân căn cũng là vật Chất, nhận biết 
chuyển động là tâm. Chúng ta chỉ lấy chuyển 
động làm đề mục để hành thiền bởi vì chuyển 
động là yếu tố nổi bật nhất vào lúc phồng. Ta 
không lấy thân căn hay thân thức làm đề mục. 
Dù không lấy thân căn hay thân thức làm đề 
mục hành thiền, nhưng khi niệm phồng và theo 
dõi chuyển động thì cả thân căn lân thân thức 
cũng bao gồm trong đó. 

Trước khi ngồi thì ý định ngồi phát sinh, ý định 
ngồi là tâm, tâm này là nhân gây ra một lực 
hay gió nâng đỡ. Nhờ gió nâng đỡ này ta có 
thể ngồi. Vào lúc ngồi gió nâng đỡ là vật tiếp 
xúc. Khả năng nhận vật xúc chạm này là thân 
căn. Nhận biết gió nâng đỡ là Tâm. vậy chỉ có 
Thân và Tâm hay Danh và sắc vào lúc ngồi. 

Trong ba yếu tố: gió nâng đỡ, thân căn và 
thân thức, chúng ta chỉ lấy gió nâng đỡ làm đề 
mục và theo dõi toàn thể tác động ngồi xuống 


page 145 



146 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


và niệm "ngồi, ngồi" v.v... 

Trước khi đứng dậy, thì ý định đứng dậy 
phát sinh. Ý định đứng dậy là Tâm. Tâm này 
gây ra gió nâng đỡ. Do tiến trình hoạt động 
của gió nâng đỡ này nên cơ thể ta từ từ đứng 
dậy. Theo dõi tác động này ta niệm "đứng 
dậy, đứng dậy", vào lúc đứng dậy này, tiến 
trình hoạt động của gió nâng đỡ là vật tiếp 
xúc, là vặt Chất. 

Khả năng nhận vật xúc chạm là thân căn, 
nhận biết gió nâng đỡ là Tâm. vậy vào lúc 
đứng dậy chỉ có Thân và Tâm thôi. 

Trong ba yếu tố hiện diện trong tác động 
đứng dậy là thân căn, thân thức và vật xúc 
chạm hay chuyển động, ta chỉ lấy tiến trình 
chuyển động làm đề mục hành thiền, bởi vì 
tiến trình chuyển động nổi bật nhất trong lúc 
này. Mặc dầu không lấy những hiện tượng 
khác làm đề mục, nhưng chúng cũng bao gồm 
trong đó khi chúng ta ghi nhận đứng dậy, 
đứng dậy. 

Khi ta đang đứng dậy và chú tâm chánh 
niệm "đứng dậy, đứng dậy", thì chỉ có thân và 
tâm. 



Chân Đế Tục Đế 


sư Khánh Hỷ 147 


Cơ thể đứng thẳng nhờ có gió nâng đỡ. 
Sự đứng dậy này chỉ là nhiệm vụ của gió nâng 
đỡ. Sự đứng dậy hay gió nâng đỡ này là vật 
xúc chạm hay vật Chất. Hiện tượng nhận sự 
xúc chạm của gió nâng đỡ này là thân căn 
cũng là vật Chất. Hiểu rõ sự đứng dậy hay 
hiểu rõ gió nâng đỡ là thân thức hay tâm. vậy 
vào lúc đứng dậy chỉ có vật Chất và Tâm. 

Nhưng giữa vật Chất và Tâm, ta chỉ lấy 
Vật Chất hay gió nâng đỡ làm đề mục. Khi ta 
niệm "đứng dậy, đứng dậy" ta chú tâm vào gió 
nâng đỡ. 

Xúc chạm có nhiều thứ nhiều loại. Mọi 
chuyển động của cơ thể đều bao gồm chúng. 
Khi đi, ta ghi nhận bước trái, bước phải hay 
trái, phải và theo dõi chuyển động. Tuy là 
niệm trái phải, nhưng ta không lấy sự trái phải 
làm đề mục. Tâm chỉ nhận biết sự chuyển 
động trong khi ta niệm trái và phải. 

Nhớ kỷ là khi hành thiền ta chú tâm vào 
chuyển động chứ không chú tâm vào trái phải 
hay hình dáng của chân. 

Trong khi đi, trái bước, phải bước là 


page 147 



148 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


chuyển động, là vật xúc chạm hay xúc trần. 
Hiện tượng nhận sự chuyển động này là thân 
căn. Hiểu biết chuyển động này là thân 
thức. Chuyển động là vật Chất. Thân Căn 
cũng là vật Chất. Hiểu biết chuyển động là 
Tâm. Như vậy, trong tác động của sự đi chỉ có 
Vật Chất và Tâm. Trong ba loại đó, ta chỉ lấy 
chuyển động làm đề mục chính để hành thiền. 

Nếu ta không ghi nhận hay niệm phồng, 
xẹp, ngồi, đụng, đứng, đi v.v... thì nhiều phiền 
não sẽ phát sinh. Do đó, bất kỳ tác động nào 
của thân phải ghi nhận chánh niệm. 

Trong khi niệm phồng, nếu ta không biết 
chuyển động chỉ là chuyển động, đó là vô 
minh. Nếu ta hiểu biết chuyển động chỉ là 
chuyển động ta có chánh kiến hay có sự hiểu 
biết đúng đắn. 

Khi thở vào, bụng chúng ta phồng lên. 
Giữa sự phồng và bụng thì sự phồng là chuyển 
động, là gió, là một trong bốn yếu tố của tứ 
đại, la Chan Đế, là sự thật tuyệt đối. còn bụng 
chỉ là khái niệm, chỉ là sự chế định hay giả 
danh. Nếu ta lầm tưởng chuyển động là 
bụng đó là tà kiến, vậy điều quan trọng 
trong lúc hành thiền là theo dõi chuyển động 



Chân Đế Tục Đế 


sư Khánh Hỷ 149 


mà thôi. 

Lúc mới hành thiền, ta chưa có thể vượt 
qua khái niệm hay chế định hoặc giả danh, 
nhưng về sau chánh niệm của ta chỉ đặt trọng 
tâm vào chuyển động, không nhớ gì đến giả 
danh hay khái niệm nữa. vào lúc đó thì ta có 
thể loại bỏ được tà kiến, tham lam, sân hận và 
si mê v.v... 

Mỗi khi ghi nhận sự phồng, hãy cố gắng 
quán sát chỉ một mình sự chuyển động mà 
thôi. Khi bụng xẹp xuống, ta ghi nhận hay 
niệm xẹp. Dầu niệm xẹp, nhưng ta theo dõi 
chuyển động. Nếu tâm ghi nhận chỉ rơi vào 
bụng thì đó là tà kiến, vì bụng chỉ là giả danh. 
Nếu khi niệm xẹp, tâm ghi nhận chỉ rơi vào 
chuyển động, không nhớ gì đến bụng thì đó là 
chánh kiến, vậy điều quan trọng trong lúc 
hành thiền ghi nhận sự xẹp là chỉ chú Tâm đến 
chuyển động mà thôi. 

Mỗi khi bạn niệm "đứng, đứng" nếu bạn 
chỉ chú ý đến hình dạng của cơ thể thì đó là 
hành thiền sai, là tà kiến, vì hình dạng của cơ 
thể chỉ là khái niệm, là giả danh. Nếu chỉ chú 
tâm vào thế đứng thì đó cũng là giả danh vì 
bạn đã chú ý vào tư thế. Tư thế là khái niệm, 


page 149 



150 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


là giả danh. 

Phải chú tâm vào gió nâng đỡ. Nếu tâm 
ghi nhận của bạn rơi vào gió nâng đỡ đó là 
hành thiền đúng, là chánh kiến, vậy môi khi 
niệm "đứng, đứng" bạn phải chú tâm vào gió 
nâng đỡ mà không để tâm hay chú ý vào tư 
thế hay hình dáng của thân thể. 

Gió nâng đỡ là sự thật tuyệt đối, là Chân 
Đế. Tư thế và hình dáng chỉ íà Tục Đế, khái 
niệm hay giả danh. 

Mỗi khi đi, ta chú tâm niệm trái, phải, 
hoặc giở, đạp hay giở, bước, đạp; dầu là niệm 
trái phải hay giở đạp hoặc giở bước đạp nhưng 
tâm ta phải theo dõi chuyển động. 

Khi niệm giở đạp v.v... mà chỉ nhận biết 
sự chuyển động không nhớ gì đến chân, hay 
trái hoặc phải v.v... thì ta đã hành thiền đúng, 
có chánh kiến, và vào lúc ấy ta có thể loại bỏ 
được tà kiến, tham lam, sân hận, si mê. 

Bởi vì không thể nào có hai tâm khởi lên 
cùng một lúc, nên lúc tâm đang chánh niệm 
vào sự chuyển động thì các phiền não khác 
không thể phát sinh. Nhưng nếu trong khi 



Chân Đế Tục Đế sư Khánh Hỷ 151 

niệm trái phải mà ta chỉ nhớ đến chân, nhớ 
đến chân trái, nhớ đến chân phải thì đó là tà 
kiến vì ta đã lầm tưởng chuyển động với chân. 
Vậy khi đi ghi nhận "trái, phải", "giở, đạp" hay 
'giở, bước, đạp" hãy cố gắng chú tâm chánh 
niệm vào chuyển động mà thôi. 

Chúng ta chỉ chú tâm vào chuyển động, 
nhưng chuyển động không phải chỉ có một. 
Không có một vật Chất nào hay một sắc nào 
có thể khởi sinh một mình. Mọi vật Chất phát 
sinh đều có tám yếu tố khác đi kèm. có tám 
yếu tố Vật Chất luôn luôn đi kèm với nhau còn 
gọi là tám yếu tố bất khả phân ly, đó là: 

1. Cứng mềm hay Pathvĩ dhãtu, yếu tố 
đất. 

2. Dính hút hay Apo dhãtu, yếu tố nước. 

3. Nóng lạnh hay Tejo dhãtu, yếu tố lửa. 

4. Chuyển động, nâng đỡ hay Vãyo 
dhãtu, yếu tố gió 

5. Màu Sắc. 

6. Mùi. 

7. Vị. 

8. Dưỡng tố (Chất bổ dưỡng). 

Tám yếu tố này không thể tách rời nhau, 
chúng cùng khởi sinh và cùng hoại diệt. 


page 151 



152 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


Khi nói, ta có thể nói đây là đất, đây là 
gió, đây là lửa, đây là mùi, đây là vị, đây là 
dưỡng tố. Nhưng khi thực hành ta không thể 
nói đây là đất, đây là nước, đây là gió và đây là 
lửa, đây là mùi v.v... vì chúng cùng sinh và 
cùng diệt. 

Trong tám yếu tố vật Chất này, khi hành 
thiền ta chỉ theo dõi yếu tố nào mạnh nhất mà 
thôi. Nếu sự cứng chiếm ưu thế ta nhận biết 
toàn nhóm là cứng. Nếu mềm chiếm ưu thế ta 
nhận biết toàn nhóm là mềm. Nếu chuyển 
động chiếm ưu thế ta nhận biết toàn nhóm là 
chuyển động. Nếu nóng chiếm ưu thế ta nhận 
biết toàn nhóm là nóng v.v... 

Bởi thế, khi chúng ta đi, mặc dầu ta niệm 
trái phải và lấy sự chuyển động làm đề mục, 
nhưng nếu một hiện tượng khác mạnh hơn 
như nóng chẳng hạn chiếm ưu thế thì ta chú ý 
đến nóng bởi vì chuyển động không phải chỉ có 
một yếu tố hiện diện mà có bảy yếu tố kia đi 
kèm. 


Đôi khi đặt chân xuống ta cảm thấy 
nặng, vào lúc đó yếu tố nước chiếm ưu thế. 
Khi ta ghi nhận nặng thì các yếu tố kia cũng 
nằm trong đó. Trong mỗi niệm, ta chỉ chú tâm 



Chân Đế Tục Đế sư Khánh Hỷ 153 

đến một hiện tượng mà thôi đó là hiện tượng 
nào mạnh nhất. 

Mặc dầu niệm trái phải, giở đạp, giở bước 
đạp, nếu sự cứng chiếm ưu thế ta phải chú 
tâm đến sự cứng, nếu mềm chiếm ưu thế ta 
phải chú ý đến sự mềm, nếu nóng hay lạnh 
chiếm ưu thế ta phải chú ý đến nóng hay lạnh. 

Đôi khi, trong lúc đang niệm phồng ta 
cảm thấy nóng, vào lúc đó yếu tố lửa mạnh 
nhất ta chú tâm đến nóng. Đôi khi, mặc dầu 
ta chú tâm vào chuyển động phồng nhưng yếu 
tố nhẹ trội hơn cả thì ta chú tâm vào nhẹ, 
nhưng nhớ rõ một điều là ta lấy sự chuyển 
động làm đề mục chính. 

Khi hành thiền, ta dùng các từ: phồng, 
xẹp, ngồi, đi, đứng v.v... cùng một từ nhưng 
các hiện tượng diễn ra khác nhau; chẳng hạn, 
khi đang niệm phồng, có lúc ta cảm thấy 
phồng dài, có lúc chúng ta cảm thấy phồng 
ngắn, lúc cảm thấy nóng, lúc cảm thấy lạnh, 
lúc cảm thấy cứng, lúc cảm thấy mềm nhưng 
ta vẫn niệm phồng, xẹp, phồng, xẹp. vậy điều 
quan trọng là chú tâm vào diên biến xảy ra, 
không chú tâm đến danh từ. 


page 153 



154 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


Nhiều thiền sinh, trong khi trình pháp với 
tôi nói rằng khi theo dõi phồng, xẹp, đi, đứng 
v.v... thay vì niệm phồng xẹp đi đứng họ lại 
niệm Vô Thường, khổ, vô Ngã. Không nên làm 
thế. Chỉ cần ghi nhận chánh niệm những hiện 
tượng đang xảy ra mà không cần phải nhớ đến 
Vô Thường, khổ, hay vô Ngã; vì trong khi theo 
dõi diễn biến các hiện tượng ta sẽ nhận thấy 
Vô Thường, khổ, và vô Ngã trong ấy. Tôi sẽ 
giải thích thêm cho bạn về điều này. 

Bây giờ chúng ta đang niệm phồng, sự 
phồng là chuyển động, sự phồng này là vật 
Chất, là yếu tố gió. Yếu tố gió này gọi là "Sắc 
uẩn" hay yếu tố vật Chất trong Ngũ uẩn. Như 
vậy khi quán sát yếu tố chuyển động là ta đã 
quán sát ngũ uẩn. Ngũ uẩn có đặc tính sinh 
diệt. Cái gì chịu chi phối của sinh diệt cái đó là 
khổ. Vậy quán sát chuyển động hay gió thì ta 
cũng quán sát cả khổ. Thế nên khi theo dõi 
chuyển biến của các hiện tượng thân tâm ta sẽ 
thấy các đặc tính khác như vô Thường, khổ, vô 
Ngã, ngũ uẩn, tứ đại v.v... vậy chỉ cần chú 
tâm chánh niệm quán sát chuyển động phồng 
xẹp thì ta sẽ thấy các pháp khác vì tất cả đều 
bao gồm trong ấy. 


Khi nói, ta có thể dùng các từ: vô 



Chân Đế Tục Đế sư Khánh Hỷ 155 

Thường, khổ, vô Ngã, tứ đại, Ngũ uẩn v.v... 
nhưng khi hành thiền, xin đừng nhớ gì đến lý 
thuyết hay danh từ gì cả. Chỉ cần chú tâm 
chánh niệm ghi nhận chuyển động phồng xẹp 
thì mọi yếu tố đều tự động bao gồm trong ấy. 

Cần phải nhớ là vào lúc có sự xúc chạm 
chỉ có Vật Chất và Tâm hay Thân và Tâm. Nếu 
lầm tưởng vật Chất và Tâm là tôi, anh, chị 
v.v... đó là tà kiến. Nếu thích vật Chất và 
Tâm thì đó là tham lam. Nếu không thích vật 
Chất và Tâm thì đó là sân hận. 

Nếu chánh niệm ghi nhận các hiện tượng 
vào lúc tiếp xúc hay đụng chạm, ta có thể loại 
bỏ được phiền não. Thế nên, khi xúc chạm vật 
gì mà cảm thấy lạnh, nóng, cứng, mềm v.v... 
đều phải chánh niệm ghi nhận. Đó là cách 
hành thiền vào lúc có sự tiếp xúc hay đụng 
chạm. 


page 155 



156 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


XII. Sự Suy Nghĩ 


Trong phần này, chúng ta sẽ nói đến "đối 
tượng của tâm", "ý môn" và "sự nhận biết của 
tâm". 


"Đối tượng của tâm" là đối tượng mà tâm 
nghĩ đến, ta không thể thấy được đối tượng 
của tâm, không thể nghe được nó, không thể 
đụng chạm hay ngửi được nó, đối tượng của 
tâm chỉ có thể nhận biết được bởi tâm mà thôi. 

Theo Vi Diệu Pháp có sáu loại đối tượng 
của tâm, đó là: 

- 18 loại Vật chất căn bản 

- 10 loại vật chất vi tế. 

- 89 loại Tẩm vương hay Thức 

- 52 Tấm Sở 

- Khái Niệm (Chế định hoặc Tục Đế) và 

- Niết Bàn. 


Trong khi hành Thiền Minh sát ta không 
thể lấy Niết Bàn làm đối tượng. Thế nên, ta để 
Niết Bàn sang một bên. 



Chân Đế Tục Đế sư Khánh Hỷ 157 

Trong khi hành Thiền Định, ta có thể lấy 
Tục Đế hay khái niệm làm đề mục. Nhưng khi 
hành Thiền Minh sát ta không thể lấy Tục Đế 
làm đối tượng; vì vậy, ta để Tục Đế sang một 
bên. 


Trong tám mươi chín tâm vương hay 
thức, ta không thể lấy bốn đạo tâm và bốn quả 
tâm làm đối tượng. Như vậy ta cũng để tám 
đạo tâm và quả tâm sang một bên. 

Để sang một bên Niết Bàn, Tục Đế, tám 
Đạo Tâm và Quả Tâm. Như vậy, ta chỉ còn 18 
loại Vật Chất căn bản, 10 loại vật Chất vi tế, 81 
Tâm vương hay thức và 52 Tâm sở. 

Nếu tóm lược lại, chỉ có vật Chất và Tâm. 
18 loại Vật Chất Căn Bản, 10 loại vật Chất Vi 
Tế. 81 Tâm vương hay Thức và 52 Tâm sở 
cũng chỉ là Tâm. Như vậy, trong khi hành thiền 
chúng ta chỉ cần các đối tượng vật Chất và 
Tâm. 


Ý môn ở đây có nghĩa là tâm tồn sinh 
(luồng hộ kiếp) cũng giống như Thức hay Tâm 
khởi sinh trong lúc ngủ. Đôi khi chúng ta gọi Ý 
môn là Tâm Ngủ. Theo thuật ngữ Vi Diệu 
Pháp ta có thể gọi Tâm Ngủ này là Tâm Tồn 


page 157 



158 Sayadavv Thondara Chân Đế Tục Đế 

Tinh (hay luồng tồn sinh, luồng hộ kiếp). Thực 
ra, Ý Môn (Tâm Tồn Sinh), Sinh Tâm, Tử Tâm 
đều là một. Chúng cùng loại. Để dễ dàng, 
chúng ta gọi Ý Môn này là Tâm Tồn Sinh hay 
Tâm Ngủ. 

Tâm suy nghĩ có phạm vi rất rộng. Trừ 
nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức và thân 
thức, tất cả những thức còn lại và tâm sở đều 
được gọi là tâm suy nghĩ. Như vậy tâm suy 
nghĩ có một phạm vi rộng rải. 

Khi một đối tượng của tâm tiếp xúc với ý 
môn thì sự suy nghĩ phát sinh. Trong ba yếu 
tố: "Đối Tượng của Tâm", "Ý Môn" và "Tâm 
Suy Nghĩ" thì "Đối Tượng của Tâm" có thể là 
Vật Chất hay Tâm. Ý Môn chỉ là Tâm, Tâm 
Suy Nghĩ cũng là Tâm. Như vậy, lúc suy nghĩ 
chỉ có Vật Chất và Tâm. 


Trong ba yếu tố: "Đối Tượng của Tâm", 
"Ý Môn", và "Tâm Suy Nghĩ" thí "Tâm Suy 
Nghĩ" chiếm ưu thế. Thế nên, khi hành thiền 
ta chỉ lấy "Tâm Suy Nghĩ" làm đề mục hành 
thiền và ghi nhận suy nghĩ hay phóng tâm 
v.v... 


"Tâm Suy Nghĩ" và Y Môn này khởi sinh 



Chân Đế Tục Đế sư Khánh Hỷ 159 

tùy thuộc nơi căn vật Chất. Người Đông 
phương tin rằng Tâm nằm ở Tim, người Tây 
phương tin rằng Tâm nằm ở óc. có người Tây 
phương hỏi tôi: "Thế thì quan niệm nào đúng, 
Tây phương hay Đông phương". Tôi không trả 
lời trực tiếp mà bảo họ hãy tự suy xét trước. 
Tôi trình bày cho họ các sự kiện sau đây: 

Có 32 thành phần trong cơ thể con 
người. 20 loại thuộc đất, 12 loại thuộc nước. 
Trong 20 loại thuộc đất có Tim và óc. Tim và 
Óc đều thuộc về yếu tố đất, vậy ta tãy tự hỏi 
và tự xét xem thử Tâm nằm ở đâu? 


Nếu Óc, thuộc về yếu tố đất, là chỗ ở của 
"Tâm Suy Nghĩ", thì hãy tự xét xem Tim, cũng 
thuộc yếu tố đất, cũng có thể là chô ở của 
"Tâm Suy Nghĩ" chăng. 

Rồi tôi lại nói tiếp với họ, Theo Tục Đế 
thì ta có thể nói "đây là Tim" và "đây là óc ", 
nhưng theo Chân Đế thì chẳng có Tim hay óc 
gì cả. Óc chỉ là một tập hợp của tám yếu tố 
Vật Chất (bao gồm tứ đại: đất, nước, gió, lửa 
và bốn yếu tố căn bản khác là: màu sắc, mùi, 
Vị, dưỡng tố). 

Óc chỉ là sự tập hợp của tám yếu tố. Tim 


page 159 



160 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


cũng là sự tập hợp của tám yếu tố. Tim cũng 
bao gồm đất, nước, gió, lửa, màu sắc, mùi, vị 
và dưỡng tố. 

Nếu Óc là một tập hợp của tám yếu tố 
Vật Chất có thể là chỗ ở của "Tâm Suy Nghĩ", 
hãy thử nghĩ xem Tim cũng là tập hợp của tám 
yếu tố Vật Chất có thể là chỗ ở của "Tâm Suy 
Nghĩ" chắng? 

Bây giờ hãy đặt câu hỏi: Khi tính toán 
một chuyện gì thì ta thấy Tâm ở đâu? câu trả 
lời là: khi tính toán một chuyện gì thì Tâm ở 
Óc. Vậy khi cảm thấy vui hay buồn thì Tâm ở 
đâu? Khi cảm thấy vui hay buồn thì Tâm ở 
Tim. 


Nếu ta nói Tâm ở óc khi ta tính toán suy 
nghĩ, và Tâm ở Tim khi ta vui hay buồn, vậy 
Tâm ở Óc hay Tim thì chẳng có gì quan trọng. 
Theo Chân Đế thì không có óc mà cũng chẳng 
có Tim. 

Khi nói, thì ta có thể nói đây là óc đây là 
Tim, nhưng trong khi hành Thiền Minh sát thì 
chẳng Tim hay ốc gì cả. Điều quan trọng là 
nhận biết hiện tượng nào có ý thức và hiện 
tượng nào không có ý thức mà thôi. 



Chân Đế Tục Đế 


sư Khánh Hỷ 161 


Thực ra, Đức Phật cũng không nói đến 
chữ Óc hay chữ Tim để chỉ chỗ ở của Tâm. 
Đức Phật chỉ dùng chữ Vatthu Rũpa. Vatthu 
Rũpa có nghĩa là căn vật Chất. 

Thế nên, mỗi khi một đối tượng của tâm 
nào tiếp xúc với ý môn thì Tâm Suy Nghĩ phát 
sinh. Tâm Suy Nghĩ này và ý môn, khởi sinh 
tùy thuộc vào căn vật Chất. 

Mỗi khi tâm thức phát sinh, nếu ta không 
quán sát và ghi nhận "suy nghĩ, suy nghĩ" thì ta 
có thể lầm tưởng rằng thức suy nghĩ này là tôi, 
chính tôi là kẻ suy nghĩ. Đó là tà kiến, bởi vì ta 
đã lầm Tâm Suy Nghĩ là tôi. 

Khi Tâm Suy Nghĩ đã hiện khởi, nếu ta 
không biết Tâm Suy Nghĩ là Tâm Suy Nghĩ, thì 
đó là si mê. Nếu ta thích sự suy nghĩ này thì 
tham lam phát sinh. Nếu ta không thích sự suy 
nghĩ này thì sân hận phát sinh, vậy, vào lúc có 
sự suy nghĩ, nếu ta không hành thiền hay nếu 
ta không thể quán sát được Tâm Suy Nghĩ này 
thì phiền não sẽ xen vào. 

Nhưng mỗi khi Tâm Suy Nghĩ phát sinh, 
nếu ta chánh niệm ghi nhận suy nghĩ, phóng 


page 161 



162 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


tâm, hay nhớ, tưởng tượng v.v... thì vào lúc 
quán sát chánh niệm ấy, "Tâm Suy Nghĩ" trở 
thành đề mục ghi nhận, và "Tâm ghi nhận 
chánh niệm" trở thành trí tuệ. Thế nên, dựa 
vào "Tâm Suy Nghĩ" ta có thể đạt được trí tuệ. 

Khi "tâm ghi nhận" chỉ đặt trên đề mục 
suy nghĩ một cách chánh niệm thì phiền não 
không xen vào được bởi vì tâm không thể ghi 
nhận hai đối tượng cùng một lúc, mỗi sát na 
tâm chỉ ghi nhận một đối tượng mà thôi, vậy 
bất kỳ chuyện gì ta nghĩ đến, bất kỳ chuyện gì 
ta nhớ đến, bất kỳ chuyện gì ta tưởng tượng 
đến, ta phai niệm "suy nghi, suy nghi", "nhớ 
nhớ", "tưởng tượng, tưởng tượng" v.v... Đây 
là cách thực hành vào lúc suy nghĩ. 

Đến đây chúng ta đã tìm hiểu sáu căn, 
sáu trần và sáu thức, sáu căn gồm: mắt, tai, 
mũi, lưỡi, thân, tâm. sáu trần là: hình sắc, 
âm thanh, mùi, vị, vật tiếp xúc, và các pháp 
trần (sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp), sáu 
thức gồm: sự biết của mắt, sự biết của tai, sự 
biết của mũi, sự biết của lưỡi, sự biết của thân 
và sự biết của tâm (nhãn thức, nhĩ thức, tỷ 
thức, thiệt thức, thân thức, ý thức). 


Trong sáu căn thì nhãn căn là vật Chất, 



Chân Đế Tục Đế sư Khánh Hỷ 163 

nhĩ căn là vật Chất, tỷ căn là vật Chất, thiệt 
căn là Vật Chất, thân can là vật Chất. Chỉ có ý 
căn là tâm. Như vậy trong lục căn, có năm căn 
là Vật Chất và một căn là Tâm. Chúng ta cũng 
đã biết cách chánh niệm ghi nhận tất cả những 
gì xảy ra ở mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm. Mọi 
hiện tượng xảy ra ở sáu cửa này chỉ là vật Chất 
và Tâm, mà không có tôi, ta, anh, chị gì cả. 

Nếu không chánh niệm ghi nhận mỗi khi 
các hiện tượng vật Chất và Tâm diễn ra thì 
tham, sân, si sẽ khởi lên. Nếu đối tượng vừa ý, 
ta khởi tâm thích là tham; đối tượng không vừa 
ý, ta khởi tâm không bằng lòng là sân; và 
không biết đối tượng chỉ là đối tượng, mà cho 
chúng là ta, là của ta, tức là si mê, tà kiến. 
Nếu mọi đoi tượng vật Chất và tâm diễn ra, 
đều được ghi nhận với chánh niệm, thì tham, 
sân, si không xảy ra và Trí Tuệ sẽ hiện khởi. 

Nhưng phần giảng giải trên đây chỉ là lý 
thuyết. Nghe giảng pháp, ta chỉ có thể đạt 
được Văn Huệ (Sutamaya nãna), nghĩa là Trí 
Tuệ có được do nghe. Khi suy tư về giáo pháp 
đã nghe, ta chỉ có thể đạt được Tư Huẹ 
(Cintamaya nãna) Trí Tuệ do sự suy tư, lý luận. 
Chỉ nghe giảng, đọc kinh sách, hay suy tư về 
giáo pháp, ta không thể có được Tu Huệ 


page 163 



164 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


(Bhãvanãmaya nãna), tức là Trí Tuệ có được 
do sự nô lực phát triển tâm, hay hành thiền. 
Tu Huệ mới là Trí Tuệ Giải Thoát. 

Khi giảng giáo pháp, các nhà sư chỉ có 
thể giúp ta phát triển Trí Tuệ Nghe và Trí Tuệ 
Suy Tư. Muốn có Trí Tuệ Giải Thoát, ta phải tự 
mình thực hành bằng cách quán sát và ghi 
nhận mọi hiện tượng xảy ra ở sáu cửa giác 
quan. 


Nhà sư giảng pháp có nhiệm vụ của nhà 
sư, chúng ta có nhiệm vụ của chúng ta. Nhiệm 
vụ của chúng ta là hành thiền đúng theo 
phương pháp đã được nghe giảng. 

Cầu mong tất cả các bạn có đầy đủ sức 
khỏe, an vui hạnh phúc và tiến bộ trong việc 
thực hành giáo pháp. 



Chân Đế Tục Đế 


sư Khánh Hỷ 165 


XIII. Chuyển Động Ở Bụng 
và Các Đề Mục Phụ 


Chúng ta hãy nghe Phật ngôn: 

Rũpan bhikkhave aniccarh. 

Yadaniccarh tvarh dukkharh. 

Yarh dukkharh tadanattã. 

"Này chư Tỳ Khưu, 

Vật Chất là Vô Thường, 
cẳi gì Vô Thường thì Khổ, 

Cái Gì Khổ là Vô Ngã (không có bản chất và 
không kiểm soát được )" 

Theo những lời dạy trên, ta có thể gọi 
mọi hiện tượng bằng ba tên: anicca (Vô 
Thường), dukkha (khổ) và anatta (Vô Ngã, 
không có bản chất, không kiểm soát). Như 
vậy, Vô Thường, khổ và vô Ngã đều là một. 

Khi quán sát sự phồng của bụng, ta niệm 
phồng. Phồng là chuyển động, là hiện tượng 
vô tri giác, là vật Chất hay sắc. 

"Rũparh bhikkhave aniccarh". Này chư 
Tỳ Khưu, sắc là vô Thường." Theo lời dạy này, 


page 165 



166 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


phồng là vô Thường. 

"Yadaniccarh tvarh dukkharh". cái gì vô 
Thường thì khổ. Theo lời dạy này, phồng là 
khổ. 


"Yarh dukkharh tadanatta". cái gì khổ thì 
Vô Ngã. Theo lời dạy này, phồng là vô Ngã. 

Như vậy, ta có thể gọi phồng bằng ba 
tên: Vô Thường, khổ và Vo Ngã. Nhưng đặc 
tính của Vô Thường, đặc tính của khổ, đặc tính 
của Vô Ngã khác nhau. Tuệ thấy vô Thường, 
tuệ thấy khổ não, tuệ thấy vô Ngã không giống 
nhau. 


Khi ta niệm phồng, sự phồng này là vô 
Thường. Khi ta niệm phồng, sự phồng này 
không thể kéo dài mãi, mà phải chấm dứt. sự 
chấm dứt của phồng là dấu hiệu của vô 
Thường hay đặc tính vô Thường. Phồng là vô 
Thường, sự khởi lên và biến mất của phồng là 
biểu hiện đặc tính vô Thường. 

Khi ta niệm phồng, ta thấy phồng 
mất đi, thì đó gọi là tuệ thấy vô Thường. 


Khi ta niệm phồng, sự phồng là chuyển 



Chân Đế Tục Đế sư Khánh Hỷ 167 

động, là Vật Chất, cho nên phồng là vô 
Thường. Khi ta niệm phồng, cái cũ mất đi, cái 
mới đến; sự phồng cũ mất đi, sự phồng mới 
đến, rồi ta biết đó là thay đổi. sự thay đổi của 
phồng là dấu hiệu của khổ. 

Khi ta niệm phồng, nếu ta thấy được 
sự phồng biến đổi, thì đó gọi là tuệ thấy 
đữợc sự khổ. 

Khi ta chú tâm vào chuyển động phồng. 
Sự phồng là chuyển động, là "gió". Khi phồng 
có mặt thì có sự phồng, nhưng khi phồng mất 
đi chẳng có gì để lại, vậy thì phồng không có 
bản chất, hay vô Ngã. Ta không thể kiểm soát 
hay điều khiển được sự phồng, đừng cho sự 
phong biến mất, vậy phong không thể kiểm 
soát, không thể điều khiển. Ta gọi đó là vô 
Ngã vì nó không có cốt lõi. vậy phồng là vô 
Ngã hay không có cốt lõi. Rơi vào không, là 
dấu hiệu của sự không có cốt lõi. Mỗi khi niệm 
phồng, ta thấy phồng rơi vào không; tiếp tục 
niệm phồng, phồng lại rơi vào không; tiếp tục 
niệm phồng nữa, phồng lại rơi vào không nữa. 
Những điều này khiến ta hiểu rằng mọi hiện 
tượng đều rơi vào không. 

Nếu ta thấy phồng rơi vào không, không 


page 167 



168 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


CÓ cái gì còn lại hết, đó là tuệ thấy được 
Vô NgãT 


Vậy mỗi khi niệm phồng, xẹp, ngồi, 
đụng v.v... nếu ta thấy mọi hiện tượng 
đều đến rồi_đi, đó là tuệ thấy được vô 
Thường. Mỗi khi niệm phồng, xẹp, ngồi, 
đụng v.v... nếu ta thấy mọi hiện tượng 
đều thay đổi, đó là tuệ thấy được sự khổ. 
Môi khi niệm phồng xẹp, ngồi, đụng v.v... 
nếu ta thấy mọi hiện tượng đều rơi vào 
không, đó là tuệ thấy được vô Ngã. 

Khi tuệ giác thấy được vô Thường, khổ, 
Vô Ngã đã chín muồi, ta sẽ cảm thấy mọi đề 
mục thân hay tâm đều đáng chán. Mỗi khi 
niệm phồng, ta bắt đầu thấy phồng đáng chán; 
mỗi khi niệm xẹp, ta bắt đầu thấy xẹp đáng 
chán; mỗi khi niệm đau, dễ chịu hay các hiện 
tượng khác, ta lại thấy các đối tượng này đáng 
chán. Thế rồi ta nghĩ rằng việc hành thiền của 
ta không tốt đẹp, chắc chắn là ta sẽ nghĩ như 
vậy. Nhưng, thực ra, đó là dấu hiệu tiến bộ 
khong phải thoái bộ đau. 

Mỗi thiền sinh ở giai đoạn này đều thấy 
đề mục là đáng chán, mọi thiền sinh đều lầm 
giai đoạn này là thoái bộ, là sút kém. Như vậy 



Chân Đế Tục Đế sư Khánh Hỷ 169 

không đúng. Mục tiêu cuối cùng của Phật giáo 
là Niết Bàn. Niết Bàn là chấm dứt đau khổ. 
Đau khổ ở đây có nghĩa là vật Chất và Tâm 
hay Danh và sắc, chứ không phải gì khác. 
Chấm dứt Vật Chất và Tâm là Niết Bàn. 

Khi ta niệm phồng, xẹp, ngồi, đụng v.v... 
nếu ta cảm thấy mọi hiện tượng đều đáng yêu, 
đáng mến, ta thiết tha đến chúng, đó là ta đã 
đi xa Niết Bàn bởi vì Niết Bàn là sự diệt tắt vật 
Chất và Tâm. Bao lâu ta còn thích thu với cẩc 
hiện tượng khởi sinh trong ta bấy lâu ta còn xa 
cách với Niết Bàn. 

Khi ta niệm phồng, xẹp, ngồi, đụng v.v... 
nếu ta cảm thấy mọi hiện tượng đều đáng 
chán, ta không thiết tha gì đến chúng, đó là ta 
đi gần đến Niết Bàn. vậy, khi các bạn thấy các 
đối tượng trở nên đáng chán bên trong, bạn 
đừng thất vọng, bạn nên biết rằng mình đang 
đi gần đến Niết Bàn. Điều quan trọng là bạn 
nên tiếp tục ghi nhận mọi chuyện, mọi hiện 
tượng, đừng bỏ sót. 

Tương tự, khi ta thở ra, bụng xẹp 
xuống; ta quán sát theo dõi chuyển động 
của bụng, ta niệm xẹp. Khi ta niệm xẹp, 
nếu ta nhận thấy sự xẹp biến mất đi, đó 


page 169 



170 Sayadavv Thondara Chân Đế Tục Đế 

là tuệ thấy Vô Thường. Khi ta niệm xẹp, 
nếu ta thấy sự xẹp thay đổi, đó là tuệ 
thấy khổ não. Khi ta niệm xẹp, nếu ta 
nhận thấy rằng chẳng có gì còn lại sau khi 
xẹp biến mất, đó là tuệ thấy vô Ngã. 

Trước khi ngồi, ý muốn ngồi phát sinh; ý 
muốn này là một tâm sở. Tâm sở này tạo điều 
kiện cho gió nâng đỡ phát sinh. Nhờ có gió 
nâng đỡ nên ta có thể ngồi như vậy, phần trên 
của cơ thể có thể giữ thẳng trong khi đó phần 
dưới của cơ thể duy trì thăng bằng. Tư thế 
này gọi là ngồi. Thực ra, ngồi chỉ là gió nâng 
đỡ. Ngồi là chức năng của gió nâng đỡ, chứ 
không phải chức năng của ta. Chỉ có chức 
năng của gió nâng đỡ mà thôi. 


Trong khi ngồi, ta theo dõi tư thế ngồi, 
và ta niệm ngồi. Đôi lúc, khi niệm ngồi, ta cảm 
thấy thân ngả ra trước hay ngả ra sau, đó là 
dấu hiệu cho thấy gió nâng đỡ làm nhiệm vụ 
giữ thăng bằng đã ra đi. Nếu khi niệm ngồi mà 
ta biết được gió giữ thăng bằng đã ra đi, thì ta 
có được tuệ thấy rõ vô Thường. 


Sau khi ngồi thẳng lại, ta niệm ngồi. 
Nhưng một lúc sau, ta lại ngả tới trước hay ngả 
ra sau, rồi ta ngồi thẳng lại và niệm "ngồi, 



Chân Đế Tục Đế sư Khánh Hỷ 171 

ngồi". Bằng cách ghi nhận hay niệm như vậy, 
ta biết được sự ngồi cũng thay đổi rất nhiều. 
Khi ta niệm ngồi, nếu ta thấy sự thay đổi của 
ngồi, đó là tuệ thấy sự vô Thường. 

Trong khi ta ghi nhận sự thẳng cứng, sự 
thẳng cứng của lưng rơi vào không, sự thẳng 
cứng cũng không có cốt lõi, tức là vô Ngã. 
Trong khi ta ghi nhận ngồi, nếu ta thấy được 
sự thẳng cứng của tư thế ngồi rơi vào không, 
đó là tuệ thấy không có bản chất, không có cốt 
lõi, Vô Ngã (anatta nupassanã nãna). 

Do ghi nhận ngồi, ta có được tuệ thấy rõ 
Vô Thường, tuệ thấy rõ khổ não và tuế thấy rõ 
Vô Ngã. Khi tuệ vô Thường, tuệ khổ, tuệ vô 
Ngã đã chín muồi trong việc niệm ngồi, ta sẽ 
trở nên chán nản sự ngồi, chúng ta thấy rõ sự 
ngồi là vô vị, chẳng có gì đáng bám víu vào, 
chỉ là tiến trình sinh diệt của vật Chất và Tâm, 
chẳng có gì đáng yêu, đáng thích cả. Lúc ấy, 
ta có thể nghĩ rằng việc hành thiền của mình 
xuống dốc. Không phải vậy, việc hành thiền 
đang tiến bộ đó. 

Trước khi đứng dậy lần nữa, ta niệm 
"muốn đứng, muốn đứng". Rồi ta đứng dậy, 
quán sát toàn thể tiến trình của chuyển động, 


page 171 



172 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


ta niệm "đứng dậy, đứng dậy", sự đứng dậy 
chỉ là chuyển động, và chuyển động này thay 
đổi; sự thay đổi có thể nhận thấy rõ ràng. Khi 
đã ở tư thế đứng, hãy niệm "đứng, đứng", và 
theo dõi, quán sát toàn thể tư thế đứng. 

Thoạt đầu, ta chỉ thấy được tư thế đứng. 
Đôi khi, mặc dầu niệm "đứng, đứng", nhưng cơ 
thể ta lay chuyển; sự lay chuyển này là dấu 
hiệu gió nâng đỡ tư the đứng đã mất. sự 
đứng chỉ là chức năng của gió nâng đỡ, gió 
nâng đỡ được vận hành do ý muốn của ta. 
Trước khi đứng, ý muốn đứng khởi lên. sự 
muốn này là Tâm sở. Tâm sở này là nguyên 
nhân của gió nâng đỡ. Nhờ có gió nâng đỡ, ta 
có thể giữ cơ thể thẳng thắn. Rồi ta gọi tư thế 
này là "đứng". Thật ra sự đứng này chi là chức 
năng của gió nâng đỡ mà thôi. 

Vậy, trong khi niệm "đứng, đứng", nếu ta 
cảm thấy lay chuyển, lắc lư, đó chỉ là dấu hiệu 
gió nâng đỡ làm nhiệm vụ giữ thân đứng thẳng 
đã ra đi. Trong khi niệm đứng, nếu nhận biết 
được tư thế đứng đang lay chuyển, lắc lư, đó 
là tuệ thấy rõ vô Thường (aniccã nupassanã 
hãna). 


Nếu nhận biết tư thế đứng thay đổi, thay 



Chân Đế Tục Đế 


sư Khánh Hỷ 173 


đổi liên tục, đến rồi đi đó là tuệ thấy rõ khổ 
não (dukkha nupassanã hãna). 

Khi đang ở tư thế đứng, ta cảm thấỵ sự 
thẳng cứng đang có mặt, nhưng khi cơ thể bắt 
đầu lay chuyển thì sự thẳng cứng này biến 
mất, và không còn lại chút thẳng cứng nào 
nữa. Gió nâng đỡ giúp cho thân thẳng cứng, 
cũng không có bản chất, không có cốt lõi. Nếu 
ta nhận thấy sự thẳng cứng rơi vào không, nếu 
ta thấy sự thẳng cứng không có bản chất, thì 
đó là tuệ thấy Vô Ngã (anattã nupassanã 
nana). Như vậy, trong khi niệm "đứng đứng", 
ta có thể thấy được "tuệ thấy rõ vô Thường, 
khổ, và Vô Ngã". 

Nếu tuệ thấy rõ vô Thường, tuệ thấy rõ 
khổ, tuệ thấy rõ vô Ngã chín muoi thì ta cảm 
thấy sự đứng đáng chán, ta thấy rõ sự đứng là 
vô vị, chẳng có gì đáng bám víu vào, chỉ là tiến 
trình sinh diệt của vật Chất và Tâm, chẳng có 
gì đáng yêu đáng thích cả. Đó không phải là 
việc hành thiền đã sút kém, mà ta đã tiến bộ. 

Vậy, lúc nào bạn niệm "đứng, đứng" mà 
cảm thấy đối tượng đáng chán thì đừng băn 
khoăn, lo lắng gì cả, vì bạn đang tiến bộ. 


page 173 



174 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


Bất kỳ hiện tượng gì khởi lên, bạn cũng 
phải ghi nhận một cách chánh niệm. Nếu bạn 
tiếp tục ghi nhận mọi hiện tượng xảy ra, bạn sẽ 
đạt đến tình trạng là: càng có tuệ giác nhiều 
bao nhiêu, bạn càng cảm thấy chán nản, càng 
thấy rõ sự vô vị của các hiện tượng xảy ra bấy 
nhiêu, thế là bạn biết mình đã tiến gần đến 
Niết Bàn hơn vậy. 


Cầu mong các bạn nỗ lực tinh tấn quán 
sát các hiện tượng và đạt nhiều tiến bộ trong 
việc hành Thiền Minh sát. 



Chân Đế Tục Đế 


sư Khánh Hỷ 175 


XIV. Giải về 
Đề Mục Căn Bản 


Chúng ta đã biết thay đổi là Chân Đế, 
không thay đổi là Tục Đế. Cần phải luôn nhớ 
hai điều này: "thay đổi là Chân Đế hay sự thật 
tuyệt đối, không thay đổi là Tục Đế hay sự thật 
của thế tục, là giả danh". 

Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu đề mục căn 
bản của pháp hành thiền. Khi hành Thiền Minh 
Sát, bạn có thể ngồi cách nào cũng được, 
nhắm mắt lại và để Tâm ở bụng. Thở tự nhiên, 
mỗi khi bụng phồng lên, bạn ghi nhận hay niệm 
thầm phồng. Nhớ là để Tâm vào bụng, mà 
đừng có nghĩ gì đến hơi thở. Mỗi khi bụng 
phồng lên, bạn ghi nhận phồng. 

Nhớ là mỗi khi bụng phồng chỉ niệm thầm 
phồng, chứ đừng niệm bụng phồng. Tại sao 
chỉ niệm phồng mà không niệm bụng phồng? 
Bởi vì trong khi hành Thiền Minh sát, ta chỉ 
theo dõi và quán sát Chân Đế, mà không chú ý 
đến Tục Đế. Khi bụng phồng lên; "bụng" là 
Tục Đế, "chuyển động phồng" mới là Chân Đế. 
Ta chú tâm vào "chuyển động phồng" chứ 
không chú tâm vào cái bụng. 


page 175 



176 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


Mỗi khi bụng xẹp xuống, bạn ghi nhận 
hay niệm thầm xẹp. Chỉ niệm "xẹp" chứ đừng 
niệm "bụng xẹp". Tại sao ta chỉ niệm phồng. 
Bởi vì phồng là Chân Đế. Bụng là Tục Đế thì 
không thay đổi, chỉ có sự chuyển động phồng 
và xẹp là Chân Đế thay đổi mà thôi, vậy sự 
thay đổi là Chân Đế, sự không thay đổi là 
Tục Đê. 

Tại sao bụng không thay đổi? Bởi vì 
bụng không có thực. Mặc dầu gọi là bụng, 
nhưng đó chỉ là cái tên, chỉ là sự thật chế định. 
Nếu mọi người gọi nó, chấp nhận nó là bụng, 
thì nó là bụng; nếu không gọi nó, không chấp 
nhận nó là bụng, thì nó không phải là bụng. 

Như vậy bụng không có thật. Tiếng Việt 
gọi nó là "bụng", tiếng Miến gọi là "vambai", 
tiếng PãỊi gọi là "Udara gabbha" và tiếng Anh 
gọi là "abdomen". Ta gọi một vật với nhiều tên 
khác nhau. Đó chỉ là Tục Đế. Ta chấp nhận 
nó là bụng thì nó là bụng, ta chấp nhận nó là 
"vambai" thì nó là "vambai", nếu ta không chấp 
nhận nó là bụng thì nó sẽ không là bụng, và 
nếu ta không chấp nhận nó là "vambai" thì nó 
không phải là "vambai". vậy, bụng chỉ là Tục 
Đế, mà chuyển động phồng hay xẹp mới là 



Chân Đế Tục Đế 


sư Khánh Hỷ 177 


Chân Đế. 

Khi theo dõi chuyển động phồng xẹp nơi 
bụng, nhớ kỹ là đừng niệm "bụng phồng" hay 
"bụng xẹp". Khi bụng phồng lên thì bạn niệm 
"phồng", khi bụng xẹp xuống thì bạn niệm 
"xẹp". 

Khi ta ghi nhận phồng thì phồng là 
chuyển động, phồng là hiện tượng vô tri, vô 
giác, là "gió", và sự nhận biết phồng là "Tâm", 
ìa hiện tượng nhận biết. Như vậy, khi có một 
hiện tượng phồng thì chỉ có hai yếu tố Thân và 
Tâm, hay Danh và sắc, mà chẳng có đàn ông, 
đàn bà, con trai, con gái gì cả. 


Khi bụng ta xẹp xuống, ta theo dõi 
chuyển động ấy và niệm xẹp. Khi ta niệm xẹp 
thì xẹp là chuyển động, xẹp là hiện tượng vô 
tri, vô giác, là "gió", và sự nhận biết xẹp là 
"Tâm", là hiện tượng nhận biết. Như vậy, khi 
có một hiện tượng xẹp thì chỉ có hai yếu tố 
Thân và Tâm, hay Danh và sắc, mà chẳng có 
đàn ông, đàn bà, con trai, con gái gì cả. 

Thoạt đầu, bạn phải cố gắng hiểu rằng 
phồng là một chuyện và nhận biet phồng la 
một chuyện khác, xẹp là một chuyện và nhận 


page 177 



178 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


biết xẹp là một chuyện khác. Trong khi thuyết 
pháp thì chúng tôi có thể nói phồng là vật Chất 
và biết phồng là Tâm. Nhưng khi thực hành, 
các bạn không cần phải nói "đây là vật Chất" 
và "đây là tâm" hay "đây là thân" và "đây là 
tâm". 


Sự hiểu biết trong lúc hành thiền khác với 
sự hiểu biết trong lý thuyết. Trong lúc hành 
thiền, chúng ta không thể nói: "Đây là vật 
Chất", "Đây là tâm". Nhưng sau khi hành thiền 
xong, nhìn lại việc hành thiền của mình, chúng 
ta biết cái gì là vật Chất cái gì là Tâm. 

Sự hiểu biết trong lúc hành thiền chẳng 
khác nào một giấc mộng. Khi ta nằm mộng, ta 
không biết mình đang mộng, nhưng lúc thức 
dậy ta biết mình vừa đang nằm mộng. Cũng 
vậy, trong khi niệm phồng, xẹp, ngồi, đụng 
v.v... ta không thể gọi "đây là vật Chất", "đây 
là Tâm", nhưng sau khi hành thiền ta biết 
phồng là một hiện tượng, và nhận biết phồng 
là một chuyện khác, xẹp là một hiện tượng và 
nhận biết xẹp là một chuyện khác, vậy, khi 
niệm phồng xẹp, phồng xẹp, nếu bạn có thể 
phân biệt được "phồng" va "nhận biết sự 
phồng" là hai hiện tượng khác nhau, thì là bạn 
đã hiểu thế nào là vật Chất, thế nào là Tâm. 



Chân Đế Tục Đế sư Khánh Hỷ 179 

Đôi khi, mặc dầu niệm phồng, nhưng ta 
không thấy phồng rõ ràng, mặc dầu niệm xẹp 
nhưng không thấy xẹp rõ ràng. Thế rồi ta 
không thể niệm phồng xẹp, bởi vì nếu không 
có "nhân" thì không có "quả". 

Nếu không có phồng thì không thể có 
nhận biết sự phồng, vậy "phồng là nhân" và 
"sự nhận biết là quả". Nếu không có "xẹp" thì 
không thể có "nhận biết xẹp", vậy "xẹp" là 
nhân và "nhận biết xẹp" là quả. Như vậy, mỗi 
khi ta niệm phồng thì chỉ có nhân và quả, môi 
khi ta niệm xẹp thì cũng chỉ có nhân và quả, 
mà chẳng có đàn ông, đàn bà, con trai, con gái 
gì cả. 


Khi ngồi, ta quán sát toàn thể tư thế 
ngồi, ta niệm "ngồi". Mặc dầu dùng chữ "ngồi" 
nhưng chủ tâm của ta là để biết Chân Đế: 
ngồi chỉ là gió nâng đỡ. Theo Chân Đế, nếu 
không có gió nâng đỡ, bạn không thể ngồi. 
Như vậy, ngồi chỉ là gió nâng đỡ mà thôi. 

Nếu là một thiền sinh mới, bạn không thể 
nhận thấy gió nâng đỡ hay sự thẳng cứng của 
ngồi, bạn chỉ có thể cảm nhận hình dạng của 
cơ thể. Khi việc hành thiền của bạn trở nên 
thuần thục, bạn chỉ còn nhận thấy sự thẳng 


page 179 



180 Sayadavv Thondara Chân Đế Tục Đế 

cứng hay hiện tượng nâng đỡ. Khi ngồi, ta 
niệm "ngồi, ngồi". "Ngồi" chỉ là gió nâng đỡ và 
"nhận biết ngồi" là tâm. Như vậy, vào lúc ngồi, 
chỉ có Thân và Tâm, hay Danh và sắc, mà thôi. 

Khi ngồi, ta không niệm tôi đang ngồi, 
mà chỉ niệm ngồi. "Tôi" là Tục Đế và ngồi là 
Chân Đế. Tôi thì không thay đổi, nhưng ngồi 
thì thay đổi. Khi ngồi, gió nâng đỡ thay đổi; đó 
là Chân Đế. Như vậy, ta phải chú tâm vào sự 
ngồi, hay gió nâng đỡ, và niệm ngồi. 

Khi ta niệm ngồi, thân thể ta không phải 
lúc nào cũng ngay ngắn. Đôi lúc lưng ta cong 
xuống, đôi lúc thân ta lắc lư hay nhúc nhích; 
khi đó, gió nâng đỡ mất, mà gió chuyển động 
đến. Nếu gió nâng đỡ có mặt thì thân ta sẽ 
không lắc lư hay nhúc nhích. Như vậy, gió 
nâng đỡ là một chuyện, mà sự lắc lư hay nhúc 
nhích của thân là một chuyện khác. Lắc lư hay 
nhúc nhích cũng là chuyển động, là gió. Ngồi 
cũng là gió, nhưng ngồi là gió nâng đỡ. Lắc lư, 
nhúc nhích, cong, thẳng của lưng đều là gió, 
đều là chuyển động. 


Khi ta ngồi, nếu yếu tố chuyển động trội 
hơn cả, ta phải niệm "lay, lay", "cong, cong", 
"thẳng, thẳng". Mặc dù dùng chữ lay, cong, 



Chân Đế Tục Đế sư Khánh Hỷ 181 

thẳng v.v... chúng đều biểu thị sự chuyển 
động. Khi bạn theo dõi chuyển động và niệm 
lay, cong, thẳng, chỉ có vật Chất và Tâm hay 
Than và Tâm. Chuyển đọng là vật Chất, va 
nhận biết chuyển động là Tâm. Nếu không có 
chuyển động thì sẽ không có sự nhận biết hay 
không thể niệm. Nếu không có lắc lư thì sẽ 
không thể niệm lắc lư. Như vậy, lắc lư là nhân 
và nhận biết sự lắc lư là quả. Chỉ có nhân và 
quả vào lúc ghi nhận lắc lư hay cong cong, 
thẳng thẳng mà thôi. 

Trong lúc hành thiền, ở giai đoạn phồng, 
ta chỉ chú tâm theo dõi chuyển động phồng và 
niệm phồng. Ở giai đoạn xẹp, chỉ chú tâm 
theo dõi chuyển động xẹp và niệm xẹp. Khi 
ngồi xuống, hãy chú ý vào chuyển động ngồi. 
Lúc ngồi thẳng lưng, chú ý đến gió nâng đỡ, 
sau đó tiếp tục theo dõi phồng xẹp. Nếu cơ 
thể lay động, chú ý vào sự lay động. Nếu ghi 
nhận đầy đủ mọi chuyển biến, mọi hoạt động 
của gió trong thân, ta có khả năng loại trừ 
được nhiều phiền não. 

Chẳng hạn, khi bụng phồng lên, sự 
phồng này chỉ là chuyển động, là gió, nhưng 
nếu bạn lầm tưởng chuyển động này là bụng 
thì đó là tà kiến. Chuyển động là gió, là Chân 


page 181 



182 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


Đế. Bụng chỉ là Tục Đế, bụng không có thực, 
mà chỉ là một sự chế định hay giả danh. Phải 
phân biệt rõ hai thứ: bụng và chuyển động. 
Bụng là Tục Đế, chuyển động là Chân Đế. 

Nếu bạn nghĩ rằng bụng và chuyển động 
chỉ là một, đó là tà kiến, là hiểu sai lầm. Nếu 
bạn có thể tách rời bụng ra khỏi chuyển động, 
đó là chánh kiến hay có sự hiểu biết đúng. 
Nếu bạn ghi nhận sự chuyển động chỉ là 
chuyển động mà không thêm gì vào trong đó 
tức là bạn có chánh kiến. Khi niệm phồng mà 
tâm ghi nhận chỉ biết đến chuyển động, không 
nhớ gì đến bụng, đó là chánh kiến. Khi niệm 
xẹp mà tâm ghi nhận chỉ biết đến chuyển động 
mà không nhớ gì đến bụng, đó là chánh kiến. 
Vậy, khi niệm phồng xẹp đúng thì bạn có khả 
năng loại bỏ được tà kiến. 

Thêm vào đó, khi đang niệm phồng xẹp, 
nếu bạn thích chuyển động này thì tham ái 
phát sinh; nếu bạn không ưa chuyển động này 
thì sân hận phát sinh. 

Đôi khi đang theo dõi chuyển động của 
bụng, niệm phồng xẹp, phồng xẹp, và bạn cảm 
thấy rất dê ghi nhận chuyển động phồng xẹp 
này. Tâm bạn đang lâng lâng trên đề mục, 



Chân Đế Tục Đế sư Khánh Hỷ 183 

bỗng nhiên cơ thể bắt đầu lắc lư, và bạn không 
thích sự lắc lư này. Lúc đầu, bạn thích chuyển 
động phồng xẹp, nhưng khi cơ thể lắc lư, bạn 
lại không thích sự lắc lư. Phải hiểu rằng lắc lư 
hay phồng xẹp cũng thế thôi, chúng cũng đều 
là chuyển động, là gió. Nếu bạn không thích 
chuyển động lắc lư là sai lầm, vì chuyển động 
chỉ là chuyển động mà thôi. Nếu biết chuyển 
động là chuyển động, thì bạn có chánh kiến. 

Nếu ta cho chuyển động là đáng ưa thì 
tham ái khởi dậy trong ta; nếu ta cho chuyển 
động là đáng ghét thì sân hận khởi dậy trong 
ta. Như vậy, phiền não phát sinh trong ta tùy 
theo sự hiểu biết và sự chú tâm của ta có sáng 
suốt và đúng đắn hay không. 

Như vậy, phải có sự chú tâm sáng suốt 
mỗi khi ghi nhạn phồng, xẹp. Phồng là vô 
Thường, thay đổi và vô tác nhân, vô chủ. 
Phồng xuất hiện rồi biến mất, vô Thường và 
biến đổi. Lắc lư cũng sinh rồi diệt. Lắc lư cũng 
Vô Thường. Khi cái cũ ra đi, cái mới đến, đó là 
thay đổi. Khi phồng ra đi thì chẳng có gì còn 
lại. Khi lắc lư ra đi thì chẳng có gì còn lại. 

Nếu bạn thấy được rằng phồng và lay là 
Vô Thường, thay đổi và vô Ngã, đó là sự chú 


page 183 



184 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


tâm sáng suốt và đúng đắn. Nếu bạn có sự 
chú tâm sáng suốt thì không phiền não nào có 
thể lot vào đươc. 



Chân Đế Tục Đế sư Khánh Hỷ 185 

XV. Giải Về Thọ 

Chúng ta hãy nghe câu Phật ngôn: 

(Vedanã Bhikkhave Aniccã, 

Yadaniccarh Yarh Dukkharh, 

Yarh dukkharh Tamnattã) 

Này các thầy tỳ Khưu 

Cảm giác là vô Thường. 

Cái gì Vô Thường thì khổ. 

Cái gì khổ thì không phải là của ta. 

Theo đoạn kinh trên, mọi cảm giác đều 
được mang ba tên: Anicca (Vô Thường), 
Dukkha (khổ) và Anatta (không có bản chất, 
không kiểm soát được ) 

Trong khi hành thiền, nếu ngồi lâu thì 
cảm giác khó chịu như đau, ngứa v.v... đến 
với ta. Những cảm giác này gọi là khổ thọ, 
Nếu bạn nhận biết khổ thọ tức là bạn thấy 
được Vô Thường, khổ và vô Ngã, mặc dù bạn 
không niệm vô Thường, khổ và vô Ngã. 

Tại sao khi thấy được sự đau thì bạn thấy 
được vô Thường, khổ, vô Ngã? Bởi vì cảm 


page 185 



186 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


giác là Vô Thường, cảm giác là khổ, cảm giác 
ia Vô Ngã. 

Nhưng nếu bạn chỉ biết cảm giác hay sự 
đau mà bạn không biết thêm gì nữa thì bạn 
cũng chưa thể thấy được đó là vô Thường, 
khổ, hay vô Ngã. 

Mỗi khi đau xuất hiện, bạn ghi nhận 
"đau, đau". Nếu bạn thấy sự đau tan biến thì 

sự tan biến của cảm giác đau là dấu hiệu 
của Vô Thường. 

Như vậy, khi hành thiền, trong lúc đang 
ghi nhận một cảm giác mà bạn thấy cảm giác 
này biến mất đi thì bạn kinh nghiệm được vô 
Thường, hay có tuệ giác thấy được vô Thường. 
Cho nên, bất kỳ cảm giác đau đến hay khó chịu 
nào phát sinh, bạn cần phải ghi nhận một cách 
chánh niệm cho đến khi chúng biến mất. Nếu 
bạn có thể ghi nhận các cảm giác khổ từ khi 
chúng khởi lên cho đến lúc chúng biến mất là 
bạn có được tuệ giác thấy rõ vô Thường. 

Đôi khi, trong lúc đang ghi nhận đau hay 
nhức, bạn cảm thấy rõ cảm giác cũ mất đi, 
cảm giác mới lại đến, cảm giác mới vừa 
mới đến lại mất đi, và một cảm giác khác 



Chân Đế Tục Đế sư Khánh Hỷ 187 

lại đến nữa. Những gì vừa mới ghi nhận 
đã mất rồi. Chúng thay đổi thật mau lẹ. 
Sự thay đổi của cảm giác này là dấu hiệu 
của đau khổ (Dukkhã lakkhana). Nếu bạn 

thấy được dấu hiệu của đau khổ, bạn đang 
phát triển tuệ giác thấy rõ đau khổ (Dukkha 
nupassana hãna). 

Trong khi ghi nhận sự tê cứng hay đau 
nhức nơi chân chẳng hạn, nếu bạn không thể 
bình tĩnh chế ngự được cảm giác đau khổ này, 
và vội nhúc nhích để thay đổi tư thế, thì bạn 
không thể nào có được tuệ giác, bởi vì bạn đã 
đổi tư thế trước khi cảm giác đau khổ biến 
mất. 


Nhưng khi có cảm giác đau nhức xuất 
hiện, bạn kiên trì ghi nhận đau nhức cho đến 
khi bạn thấy cảm giác ấy hoàn toàn biến mất, 
rơi vào khoảng không. Rồi một cái đau khác 
đến, bạn lại ghi nhận đau cho đến lúc cảm giác 
này rơi vào khoảng không nữa. Bất kỳ cảm 
giác nào bạn ghi nhận thì sau cùng nó 
cũng rơi vào khoảng không. Đó là bạn có 
"tuệ giác thấy được vô Ngã", không có 
bản chất (anattã nupassanã hãna) 

Thông thường, chúng ta cho rằng các 


page 187 



188 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


cảm giác tê, nhức, ngứa v.v... là đau khổ. Chứ 
chẳng bao giờ nghĩ rằng hạnh phúc cũng là 
đau khổ. Thật ra, hạnh phúc cũng chính là 
đau khổ. Thật là dê thấy cảm giác tê nhức là 
đau khổ, nhưng khó thấy được hạnh phúc cũng 
là đau khổ. 

Tại sao hạnh phúc cũng là đau khổ? bởi 
vì hạnh phúc cũng thay đổi. cái gì có sự thay 
đổi thì có sự đau khổ. Nói khác đi, hể có thay 
đổi thì có đau khổ hay thay đổi chính là đau 
khổ. Hạnh phúc chỉ thật là hạnh phúc khi nó ở 
trong hiện tại hay khi nó hiện hữu. Nhưng khi 
hạnh phúc biến mất thì ta cảm thấy không có 
hạnh phúc, mà không có hạnh phúc thì có đau 
khổ. Vậy thì hạnh phúc cũng là đau khổ. 

Trong khi đang hành thiền, đôi lúc ta cảm 
thấy thân thể thật nhẹ nhàng, và ta có thể ghi 
nhận mọi hiện tượng xảy ra một cách dễ dàng. 
Tâm ta lúc bấy giờ rất sắc bén, minh mân. Ta 
cảm thấy vui vẻ, thích thú. Nếu ta thích trạng 
thái này, thì tham ái phát sinh. Ngay khi ta 
vừa nghĩ đến việc hành thiền của ta tốt đẹp và 
cảm thấy thích thú thì sự an lạc trên biến mất, 
vì khi tham ái phát sinh thì an lạc thật sự 
không tồn tại. Nếu ta thích sự an lạc này thì 
tham ái phát sinh. Nếu ta không thích thì sân 



Chân Đế Tục Đế 


sư Khánh Hỷ 189 


hận phát sinh. 

Như vậy, trong lúc hành thiền nếu có sự 
an lạc, hạnh phúc xuất hiện thì ta phải kịp thời 
ghi nhận "an lạc, an lạc". Nếu an lạc, hạnh 
phúc đến, ta chỉ hưởng thụ mà không ghi nhận 
chánh niệm thì ta không thể nào có được tuệ 
giác thấy được vô Thường, tuệ giác thấy được 
khổ não, và tuệ giác thấy được vô Nga. Khi 
ghi nhận an lạc hay hạnh phúc, nếu chúng ta 
thấy cảm giác này mất đi, ta sẽ có được tuệ 
giác thấy ro được sự vô Thường. 

Khi chúng ta ghi nhận an lạc hay hạnh 
phúc, nếu cảm giác cũ biến mất và cảm giác 
mới đến, nếu ta thấy được rõ ràng như vậy, ta 
sẽ có được tuệ giác thấy được sự đau khổ. 

An lạc và hạnh phúc chỉ thật sự là an lạc 
và hạnh phúc khi nó hiện hữu, nhưng khi nó 
biến mất và rơi vào khoảng không thì niềm an 
lạc và hạnh phúc ấy hoàn toàn không còn nữa. 
Nếu trong khi bạn đang ghi nhận an lạc hay 
hạnh phúc mà cảm giác này rơi vào khoảng 
không, rồi một cảm giác an lạc hay hạnh phúc 
khác lại đến, bạn ghi nhận, rồi nó cũng rơi vào 
khoảng không. Khi bạn nhận biết tất cả 
cảm giác mà bạn ghi nhận đều rơi vào 


page 189 



190 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


khoảng không thì bạn có tuệ giác thấy rõ 
Vô Nga. 

Đau khổ chỉ thật sự là đau khổ khi nó 
hiện diện. Hạnh phúc chỉ thật sự là hạnh phúc 
khi nó hiện diện. Lúc đang hiện diện thì đau 
khổ và hạnh phúc hoàn toàn trái ngược. 
Nhưng khi đau khổ rơi vào khoảng không và 
hạnh phúc cũng rơi vào khoảng không thì cuối 
cùng chúng lại giống nhau, cũng đều là vô Ngã 
cả. 


Như vậy, bất kỳ hiện tượng nào phát 
sinh, dầu tốt dầu xấu, ta cũng đều phải chú 
tâm ghi nhận đừng có sự phân biệt nào. cảm 
giác đau khổ xuất hiện, ta ghi nhận; cảm giác 
hạnh phúc xuất hiện, ta ghi nhận. Không nên 
buồn vui theo những cảm giác này. Hãy ghi 
nhận một cách thật bình đẳng đối với cảm giác 
tốt hay xấu. Nhiều người chỉ ưa ghi nhận 
những cảm giác vừa ý hay dễ chịu mà không 
thích ghi nhận những cảm giác không vừa ý 
hay khó chịu. Bạn nên thản nhiên ghi nhận 
mọi cảm giác tốt và xấu, nếu mọi cảm giác tốt 
và xấu đều được bạn xem chúng chẳng có gì 
khác nhau, thì là bạn đã tiến bộ dễ dàng trong 
việc hành thiền của mình. 



Chân Đế Tục Đế 


sư Khánh Hỷ 191 


XVI. Bát Chánh Đạo 
Trong Thiền Minh sát 

Sau khi thành đạo, Đức Phật thuyết pháp 
trong bốn mươi lăm năm. Trong bốn mươi lăm 
năm này, ngài dạy tất cả tám muôn bốn ngàn 
pháp môn. Nhiều pháp môn như vậy thì khó 
mà nhớ lắm. vậy chúng ta hãy tóm lược lại. 

Nếu tóm lược giáo pháp của Đức Phật, 
chúng ta có Ba Mươi Bảy Pháp, đó là Ba Mươi 
Bảy Pháp TrỢ Bồ Đề, gồm có: Tứ niệm xứ, Tứ 
Chánh Cần, Tứ Như Ý Túc, Ngũ Căn, Ngũ Lực, 
Thất Giác Chi, và Bát Chánh Đạo. 

Nhưng Ba Mươi Bảy pháp này cũng còn 
dài. Ta tóm lược lại còn có Bát Chánh Đạo: 
Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh 
Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh Tinh Tấn, Chánh 
Niệm và Chánh Định. 

Nhưng Bát Chánh Đạo cũng còn khó nhớ, 
ta tóm lược lại một lần nữa, còn: Giới, Định và 
Huệ. 

Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng 


page 191 



192 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


thuộc nhóm Giới. 

Chánh Tinh Tấn, Chánh niệm, Chánh 
Định thuộc nhóm Định. 

Chánh Kiến, Chánh Tư Duy thuộc nhóm 

Huệ. 


Vậy, nếu tóm lược tám muôn bốn ngàn 
pháp môn của Đức Phật thì chỉ còn có Giới, 
Định và Huệ. 

Nhưng Đức Phật còn tóm lược hơn nữa. 
Trước khi Niết Bàn, Đức Phật tóm lược những 
lời giảng dạy của Ngài như sau: "Vaya 
Dhamma Sahkhãrã, appamãdena sampãdetha" 
có nghĩa là "Các Pháp Hữu Vi (Vật Chất và 
Tâm) đều không bền vững. Hãy chánh niệm." 
Lời dạy "Hãy chánh niệm" có nghĩa là Đức Phật 
bảo chúng ta hãy "tránh xa điều ác, làm các 
điều lành, và chánh niệm trên mắt, tai, mũi, 
lưỡi, thân và Tâm." Một cách ngắn gọn, là: 
chánh niệm trong mọi việc. 

Bây giờ, chúng ta thực hành Thiền Minh 
Sát theo lời dạy của Đức Phật là chánh niệm. 
Như vậy, môi lần ghi nhận một đối tượng, dầu 
cho có biết ghi nhận đúng hay không, ta cũng 



Chân Đế Tục Đế sư Khánh Hỷ 193 

đã thực hành theo lời dạy của Đức Phật. 

Một cư sĩ, nếu giữ ngũ giới, thì đã tròn 
đủ chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng mà 
không cần phải thực hành một cách đặc biệt gì 
về giới cả. 

Nếu giới đã giữ tròn thì chỉ còn lại năm 
yếu tố của Bát Chánh Đạo cần phải phát triển 
thôi. Đó là Chánh Tinh Tấn, Chánh niệm, 
Chánh Định, Chánh Kiến, Chánh Tư Duy. 

Khi ghi nhận chánh niệm một đối tượng 
nào thì ta đã thực hành trọn vẹn năm yếu tố 
trên. Chẳng hạn, khi bụng phồng lên, ta chú 
tâm vào chuyển động phồng và ghi nhận 
chánh niệm phồng. 

Khi ghi nhận như vậy, thì năm yếu tố của 
Định và Huệ đều bao gồm trong đó. 

Mỗi khi phồng xuất hiện ta cố gắng ghi 
nhận. Sự cố gắng ghi nhận này là chánh tinh 
tấn. 


Mỗi khi phồng xuất hiện ta có ý thức 
sáng suốt theo dõi. Ý thức sáng suốt theo dõi 

này là chánh niệm. 


page 193 



194 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


Mỗi khi ghi nhận phồng, tâm ghi nhận 
của chúng ta chỉ nằm trên sự phồng mà không 
chạy đi nơi nào khác đó là chánh định. 

Khi ghi nhận phồng, lúc đầu ta chưa biết 
rằng phồng là một chuyện, và tâm ghi nhận là 
một chuyện khác. Nhưng vài ngày sau, ta sẽ 
hiểu rằng phồng là một chuyện và tâm ghi 
nhận là một chuyện khác. Nếu ta có thể phân 
biệt được sự khác nhau giữa đối tượng và tâm 
ghi nhận đối tượng, ta đã có chánh kiến. 

Về sau, ta sẽ biết rằng phồng xuất hiện 
trước, và tâm ghi nhận tiếp nối sau. Biết được 
như vậy, đó cũng là chánh kiến. 

Khi tuệ giác của chúng ta trở nên bén 
nhạy, mỗi khi ghi nhận phồng, ta liền thấy 
phồng mất đi, mỗi khi ghi nhận xẹp, ta thấy 
xẹp mất đi, đó là chánh kiến. 

Đôi khi tâm ghi nhận của ta không hướng 
thẳng vào đề mục, liền có một vài hiện tượng 
hướng tâm ghi nhận đến đề mục. Hiện tượng 
hướng tâm về đề mục, đó là chánh tư duy. 


Tôi sẽ tóm lược những điều giải thích 



Chân Đế Tục Đế 


sư Khánh Hỷ 195 


trên. 


— Cố gắng ghi nhận phồng là chánh 
tinh tấn. 

— Theo dõi, ghi nhận sự phồng là chánh 
niệm. 

— Tâm ghi nhận chỉ nằm trên đề mục 
phồng là chánh định. 

— Hiểu biết được đối tượng qua tâm ghi 
nhận là chánh kiến. 

— Hướng Tâm vào đối tượng là chánh 
tư duy. 

Khi nói, thì ta có thể nói đây là chánh tư 
duy, đây là chánh niệm, đây là chánh định, đây 
là chánh kiến, nhưng trong thực hành ta không 
thể tách rời từng yếu tố một; bởi vì cả năm 
yếu tố cùng hoạt động chung với nhau. Chúng 
luôn luôn đồng sinh và đồng diệt. Khi chánh 
tinh tấn chiếm ưu thế, ta nhận biết toàn nhóm 
là chánh tinh tấn; khi chánh định trội hơn cả, 
ta nhận biết toàn nhóm là chánh định; khi 
chánh kiến trội hơn cả, ta nhận biết toàn nhóm 
là chánh kiến; khi chánh tư duy trội hơn cả, ta 


page 195 



196 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


nhận biết toàn nhóm là chánh tư duy. Năm 
yếu tố này được gọi là kãraka maggahga vì 
chúng làm việc chung và cùng lúc với nhau. 

Khi thuyết pháp về đề tài trên đây, tôi 
thường được người ta đặt câu hỏi: "Nếu không 
có đàn ông, đàn bà, con trai, con gái v.v... vậy 
thì ai hành thiền đây?" 

Hôm nay, không có ai đặt câu hỏi này, vậy 
thì tôi tự hỏi và tự trả lời vậy. 

Ta có thể trả lời câu hỏi trên theo hai 
cách: theo Chân Đế và theo Tục Đế. 

Theo Tục Đế, ta có thể nói: Tôi đang 
hành Thiền Minh sát, anh đang hành Thiền 
Minh Sát, họ đang hành Thiền Minh sát v.v... 
Bạn có thể trả lời như vậy. Đó là Tục Đế. 
Theo Chân Đế, không có đàn ông, đàn bà, con 
trai, con gái v.v... vậy thì ai đang hành thiền? 
Chỉ có những yếu tố hay những hiện tượng trên 
đang hành Thiền Minh sát. 

Vậy, mỗi khi ghi nhận phồng, xẹp, ngồi, 
đụng, dầu bạn có ý thức hay không ý thức thì 
tất cả những lời dạy của Đức Phật cũng đều tự 
động bao gồm trong ấy. Bạn là người hữu 



Chân Đế Tục Đế sư Khánh Hỷ 197 

duyên được hành Thiền Minh sát. Là một nhà 
sư dạy thiền, hằng ngày tôi nhắc nhở các bạn 
hành Thiền Minh sát, chánh niệm ghi nhận. 
Tôi đã làm bổn phận của tôi, còn lại là bổn 
phận của các bạn đó là hành thiền, là ghi nhận 
chánh niệm. 


page 197 



198 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


XVII. Bài Pháp Cuối 

Để tóm lược những bài pháp đã trình bày 
trên, tôi sẽ chỉ cho các bạn làm thế nào để 
phân biệt được giữa Chân Đế và Tục Đế. Điều 
này không có gì khó. 

Cái gì biến đổi trong khoảnh khắc ngắn 
ngủi là Chân Đế. cái gì không biến đổi trong 
khoảnh khắc ngắn ngủi, là Tục Đế. Nói một 
cách ngắn gọn: Hiện tượng biến đổi là Chân 
Đế, hiện tượng không biến đổi là Tục Đế. 

Chúng ta không bàn đến Niết Bàn ở đây 
vì Niết Bàn không biến đổi. Không thể lấy Niết 
Bàn làm đề mục để hành thiền, nên ta để Niết 
Bàn sang một bên. 

Chúng ta chỉ có thể lấy các Tâm Hiệp Thế 
và một số yếu tố vật Chất làm đề mục hành 
thiền. Chúng ta không thể lấy Niết Bàn hay 
các Tâm Siêu Thế để hành thiền, nên chúng ta 
để các Tâm Đạo và Tâm Quả sang một bên. 

Bây giờ hãy nhớ lại lần nữa: Hiện tượng 
biến đổi là Chân Đế, hiện tượng không biến đổi 
là Tục Đế. 



Chân Đế Tục Đế sư Khánh Hỷ 199 

Tôi đưa ra một ví dụ cho các bạn dễ 
hiểu. Giả sử đây là lửa và đầy là một cục nước 
đá. Nếu đưa ngón tay vào gần lửa, ta nói: 
ngón tay nóng. Nói như vậy có đúng không? 
Theo Tục Đế: Ngón tay nóng. Điều này đúng. 

Khi lấy ngón tay rờ vào nước đá ta nói 
ngón tay lạnh. Điều này đúng không? Theo 
Tục Đế ta có thể nói ngón tay lạnh. Điều này 
đung. 


Nhưng cái gì thay đổi? Ngón tay thay 
đổi, hay nóng lạnh thay đổi? Ngón tay khônc) 
thay đổi, mà sự nóng hay lạnh thay đổi. ơ 
đây, ngón tay là Tục Đế, nóng hay lạnh là 
Chan Đế. 

Vậy, khi ngón tay nóng, ta phải lấy cái gì 
để hành thiền. Ngón tay hay sự nóng? Phải 
lấy nóng làm đề mục hành thiền. 

Khi ngón tay lạnh, ta phải lấy cái gì để 
hành thiền. Ngón tay hay sự lạnh? Phải lấy sự 
lạnh làm đề mục để hành thiền. 

Một Ví dụ khác. Giả sử đi dưới ánh nắng, 
ta cảm thấy đầu nóng, ta nói: "đầu tôi nóng", 
nói như vậy có đúng không? Theo Tục Đế điều 


page 199 



200 Sayadavv Thondara Chân Đế Tục Đế 

này đúng. 

Khi đầu nóng, nếu ta đi vào trong bóng 
mát, ta cảm thấy mát, rồi ta nói "đầu tôi mát", 
nói như vậy đúng không? Theo Tục Đế điều 
này đúng. 

Khi đi dưới ánh nắng, ta nói "đầu tôi 
nóng", nhưng khi đi vào bóng mát, ta nói "đầu 
tôi mát", vậy cái gì thay đổi? Đầu thay đổi, 
hay nóng lạnh thay đổi. Chính sự nóng hay 
lạnh thay đổi, còn đầu không thay đổi. 

Vậy thì, khi cảm thây đầu nóng, ta chỉ 
quán sát sự nóng, không phải quán sát cái 
đầu. Đầu íà Tục Đê; nóng la Chân Đế. 

Khi cảm thấy đầu mất, ta chỉ quán sát sự 
mát, chứ không phải quán sát cái đầu. vậy thì 
đầu là Tục Đê; mát là Chân Đế. 

Nếu ta nhầm lẫn sự nóng lạnh là đầu, đó 
là tà kiến. Nếu hiểu được đầu và nóng là hai 
chuyện khác nhau, đó là chánh kiến. 


Tôi sẽ chấm dứt các bài giảng ở đây. 
Trước khi chấm dứt, xin các bạn nhớ kỹ một 
lần nữa: Tục Đế cần cho thế tục, Chân Đế chỉ 



Chân Đế Tục Đế sư Khánh Hỷ 201 

Cần khi hành Thiền Minh sát. Các hiện tượng 
thay đổi là Chân Đế, các hiện tượng không 
thay đổi là Tục Đế. 

Cầu mong các bạn an vui hạnh phúc và 
đạt được Trí Tuệ cao thượng ngay trong kiếp 
song nay. 


page 201 



202 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


PHỤ LỤC I 


CON ĐƯỜNG DUY NHẤT 

Hòa Thượng Mahasi giảng 

Hòa Thượng Kim Triệu hiệu đính 
sư Khánh Hỷ và sư Pháp Luân 
soạn dịch 




(Đây là những lời giảng dạy về Thiền Minh sát được 
trích dẫn từ các bà! Pháp của Hòa Thượng Mahasi.) 


I. Giáo Pháp 

1.1 Gánh Nặng Ngũ uẩn (Thân Tâm) 

Đeo mang Ngũ uẩn (Thân Tâm) thật nặng nề 
làm sao! Từ lúc bào thai được hình thành 
trong bụng mẹ, khối Ngũ uẩn (Thân Tâm) này 
đã cần phải được chăm nom săn sóc rồi. Mẹ 
đã phải bỏ biết bao công lao nuôi dưỡng, bảo 



Chân Đế Tục Đế sư Khánh Hỷ 203 

vệ để cho thai nhi được phát triển tốt đẹp an 
toàn. Từ miếng ăn đến giấc ngủ, mẹ phải thận 
trọng theo dõi hàng ngày để đứa trẻ trong 
bụng mình được phát triển tốt đẹp. Nếu người 
mẹ là một Phật Tử, bà sẽ vì lợi ích của con mà 
tinh tấn làm các việc thiện lành. 

Khi được sinh ra, đứa bé không đủ khả năng 
để tự lo cho mình, nên cần phải được cha mẹ, 
người lớn bồng ăm, bú mớm, tắm rửa, thay tả 
lót, thay quần áo... Phải cần tới ít nhất hai hoặc 
ba người để săn sóc và nuôi nấng gánh nặng 
Ngũ Uẩn bé nhỏ này. 

Khi lớn lên, mọi người đều phải tự săn sóc lấy 
mình. Họ phải ăn uống ngày hai ba bữa. Nếu 
muốn ăn ngon, họ phải bỏ ra nhiều công lao 
mới có được. Họ phải tắm rửa, giữ gìn thân 
thể áo quần tươm tất sạch sẽ. Muốn thân thể 
khỏe mạnh, họ phải siêng năng tập thể dục 
hàng ngày. Họ phải tự làm tất cả mọi việc. 
Khi nóng, họ phải quạt; khi lạnh, họ phải sưởi. 
Họ phải thận trọng chăm sóc và giữ gìn sức 
khỏe. Khi đi, họ phải thận trọng để khỏi vấp 
ngã. Khi đi đâu xa, họ phải biết nơi mình sắp 
đến có được an toàn không, có bị nguy hiểm 
không. Dù có thận trọng giữ gìn, thì cũng có 
lúc họ phải bị bệnh; họ phải uống thuốc điều 
trị. Chăm nom săn sóc năm hiện tượng tâm 


page 203 



204 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


vật lý này thật vất vả nặng nề biết bao! 

Gánh nặng lớn lao nhất của chúng sinh là phải 
lo liệu cho cuộc sống của mình. Nhiều người 
mới mười hai, mười ba tuổi đầu, đã phải tự 
kiếm sống. Ai cũng phải lo học hành. Người 
có học lực sơ cấp chỉ tìm được việc làm chân 
tay. Người có học lực khá hơn thì có địa vị cao 
trọng hơn. Nhưng rồi, ai cũng phải làm việc 
cật lực ngày này qua ngày khác không chút 
ngừng nghỉ. 

Những người đã tạo được nghiệp lành trong 
quá khứ, nên trong kiếp sống hiện tại ít gặp 
khó khăn trở ngại. Những người sinh ra với 
nghiệp tốt, được nuôi nấng chu đáo từ lúc nhỏ, 
và khi lớn lên được học hành tốt đẹp. Ngay khi 
đã trưởng thành, họ cũng còn được cha mẹ 
tiếp tục giúp đỡ để đạt được những điều mình 
mong muốn. Những người may mắn như vậy 
khó có thể hiểu được gánh nặng thật sự của 
cuộc đời là gì. 

Những ai có nghiệp không tốt trong quá khứ, 
không bao giờ có được sự may mắn như thế. 
Khi còn nhỏ, họ chỉ biết tới cái đói mà thôi, 
chẳng có chút hạnh phúc nào: không được ăn 
những gì mình thích, không được mặc những 
gì mình ưa. Lớn lên, họ chỉ biết ráng giữ cho 



Chân Đế Tục Đế sư Khánh Hỷ 205 

thân tâm này tồn tại là đủ rồi, không còn mong 
muốn gì nữa. có người không đủ gạo ăn từng 
bữa. Có người phải thức dậy từ sáng sớm để 
giã gạo nấu cơm. có người thiếu thốn đủ điều 
phải mượn đầu này vay đầu nọ, đầu tắt mặt tối 
để sống qua ngày. Nếu bạn muốn biết nhiều 
hơn về đời sống của người nghèo, hãy đến khu 
họ ở, bạn sẽ tận mắt chứng kiến đủ mọi đau 
thương của cuộc đời. 

1.2 Đeo Mang Gánh Nặng 

Thân này, một trong năm uẩn, là gánh nặng 
lớn lao. Lo ăn, lo mặc, lo chỗ ở cho thân này 
là đã mang vào mình gánh nặng lớn lao đó. 
Chúng ta đã làm tôi mọi cho thân này, cho sắc 
uẩn này quá nhiều. Ngoài việc lo cho thân 
được ăn mặc no ấm, chúng ta còn phải lo cho 
thân này được đẹp đẽ và hạnh phúc trong cả 
hai phương diện vật chất lẫn tinh thần. Khi lo 
lắng để có được các cảm giác vật chất lẫn tinh 
thần vừa ý, thoải mái là chúng ta đã phục vụ 
cho thọ uẩn. Lại nữa, chúng ta muốn cho thân 
này được thấy cảnh đẹp và được nghe âm 
thanh êm dịu là chúng ta đã phục vụ cho thức 
uẩn. 

Chúng ta có thể nhận ra ba gánh nặng (sắc 


page 205 



206 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


Uẩn, thọ uẩn, thức uẩn) này một cách dễ dàng. 

Sắc uẩn nói: "Hãy nuôi tôi cho đàng hoàng. 
Hãy cho tôi những gì tôi thích ăn, nếu không 
tôi sẽ làm cho tôi bịnh hoặc yếu. Hoặc tệ hơn 
nữa, tôi sẽ tự tử!" Thế là chúng ta phải chiều 
chuộng làm cho sắc uẩn vui lòng. 

Thọ uẩn nói: "Hãy cho tôi hưởng cảm giác thú 
vị, nếu không tôi sẽ làm cho tôi đau đớn. Hoặc 
tệ hơn, tôi sẽ tự tử!" Thế rồi chúng ta chạy đi 
tìm những cảm giác thú vị nhằm thỏa mãn 
những gì thọ uẩn cần. 

Rồi đến thức uẩn nói: "Hãy cho tôi thấy cảnh 
đẹp. Hãy cho tôi nghe âm thanh hay. Hãy cho 
tôi ngữi mùi thơm, nếm vị ngon... Nếu không 
tôi sẽ làm cho tôi bực mình, cau có. Hoặc tệ 
hơn nữa, tôi sẽ tự tử!" Thế rồi chúng ta làm 
theo sự sai bảo của thức uẩn. 

Dường như cả ba uẩn này luôn luôn đe dọa 
chúng ta. Chúng ta chỉ biết làm theo những 
đòi hỏi của chúng, sự vâng lời này là một 
gánh nặng lớn lao. 

Hành uẩn hay các tác động tạo nghiệp cũng là 
một gánh nặng khác. Đời sống đòi hỏi chúng 
ta phải thỏa mãn các nhu cầu và những điều 



Chân Đế Tục Đế sư Khánh Hỷ 207 

ưa thích hàng ngày, và để thỏa mãn những 
đòi hỏi này mà chúng ta phải tích cực làm việc. 
Chúng ta phải làm việc liên miên không nghỉ. 
Các sinh hoạt lẩn quẩn của con người được 
thúc đẩy bởi tác ý hay sự cố ý của chúng ta, và 
tác ý này bắt nguồn từ sự xúi dục của tham ái. 
Những sinh hoạt này tạo ra những đòi hỏi 
mang tính cách hăm dọa chúng ta mỗi ngày, 
và nếu những đòi hỏi này không được đáp 
ứng, thì nhiều rắc rối, và ngay cả cái chết cũng 
có thể xảy đến với chúng ta. Khi ao ước của 
con người chưa được thỏa mãn, thì tội ác sẽ 
tìm tới. Hành uẩn hay các tác động tạo nghiệp 
này đã đè nặng chúng ta biết bao! Cũng vì 
không đủ sức mang gánh nặng này nên chúng 
ta trở nên vô đạo đức, phạm những điều sai 
trái đáng hổ thẹn. Hầu hết các tội lỗi hình 
thành cũng vì con người không kham nổi gánh 
nặng của các sinh hoạt mang tính chất nghiệp 
này. 

Tưởng uẩn cũng là một gánh nặng lớn lao. 
Đặc tính của tưởng uẩn hay tri giác là ghi nhớ 
sự kiện để có thể nhận ra sau này. Tưởng uẩn 
là phương tiện để rèn luyện các khả năng như 
trí nhớ, tri thức và trí tuệ. Nhờ các khả năng 
này, chúng ta có thể phân biệt được điều tốt 
điều xấu, và loại trừ những điếu bất thiện khởi 
sinh từ những đối tượng không hài lòng toại ý. 


page 207 



208 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


Nếu các đối tượng được giác quan ưa thích 
không được đáp ứng, tâm sẽ phản ứng lại và 
tạo nên những hậu quả tai hại xấu xa. vì 
không kham nổi gánh nặng của tưởng uẩn nên 
nhiều phiền não như luyến tiếc, hối hận, bất 
an, lo âu... phát sinh. 

Vì những lý do trên, nên Đức Phật tuyên bố 
rằng Ngũ uẩn thủ là một gánh nặng lớn lao. 

1.3 Sự Hủy Hoại của Thân xác 

Thường, người ta sống mà chẳng hề nghĩ đến 
sự suy tàn và hủy hoại dần mòn của thân xác 
mình. Mãi cho đến khi cái già kéo đến, tật 
bệnh hoành hành, và cái chết gần kề, người ta 
mới nghĩ đến sự kiện đau buồn này. 


Tiến trình hư hoại như vậy tiếp tục tái diễn 
trong mỗi kiếp sống: sự hủy hoại dần mòn của 
thân xác, sự đàn áp không ngừng của già nua, 
bệnh tật, và cuối cùng là cái chết. Đức Phật đã 
thấy rõ ràng tiến trình này, khi quán sát sự 
sinh tử của chúng sinh qua hàng triệu kiếp 
sống. Thấy rõ nỗi khổ của chúng sinh khi bị 
già, bệnh, chết chi phối; thấy rõ nôi khổ của 
chúng sinh khi bị lo âu sầu muộn, uất ức than 
khóc chế ngự; thấy rõ nỗi khổ của chúng sinh 
khi phải xa lìa người thân yêu, Đức Phật nảy 



Chân Đế Tục Đế sư Khánh Hỷ 209 

sinh lòng bi mẫn. Nếu lịch sử của kiếp người 
được vẽ hết trở lại, thì trọn cả mặt đất này 
cũng chưa đủ chỗ để vẽ. 

Tâm Đại Bi của Đức Phật nảy sinh khi Ngài 
thấy không biết bao nhiêu bức tranh "sinh, già, 
bệnh, chết" của chúng sinh trải qua vô lượng 
kiep. 

1.4 Sự Hình Thành của Phiền Não 

Si mê là không thấy rõ được bản chất thật sự 
của sự vật. Khi nói rằng tôi thấy cái này, hay 
tôi nghe cái kia là ta đã làm một việc sai lầm, vì 
ta đã cho rằng có một cái tôi đang thấy và 
đang nghe. Thật ra chẳng có tôi, ta hay tự 
ngã nào cả. Tư tuởng sai lầm này đã khiến 
chúng ta tin tưởng sai lầm rằng sự vật là 
thường còn, là đáng yêu, là toại nguyện. Điều 
này khiến tham ái phát sinh, và khi tham ái 
quá mạnh mẽ thì trở thành chấp thủ, dính mắc. 
Đó là lý do tại sao phiền não hình thành. 

1.5 Sự Hoạt Động của vô Minh 

Người ta thường có khuynh hướng đi tìm 
những dục lạc giác quan: sắc tốt, tiếng hay, 
mùi thơm, vị ngon, v.v... Nô lực của họ là để 
đạt những gì họ tin tưởng là điều tốt đẹp của 


page 209 



210 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


CUỘC đời. Tư tưởng này phát xuất từ ảo tưởng 
về sự hiện hữu của các điều tốt đẹp đó. Vo 
minh ở đây giống như cặp mắt kính màu lục 
được máng vào mắt ngựa, khiến ngựa ăn cỏ 
khô mà tưởng rằng cỏ tươi. Chúng sinh bị sa 
lầy trong dục lạc giác quan bởi vì họ đã nhìn 
cuộc đời qua cặp kính màu hồng. Họ sống 
trong ảo tưởng mà không thấy rõ được bản 
chất thật sự của các đối tượng giác quan, của 
vật chất và tâm. 

1.6 Nô Lệ Vào Tham ái 

Đức Phật thấy rõ rằng tất cả chúng sinh đều là 
những kẻ nô lệ của tham ái và dục vọng, điều 
này khiến Ngài động lòng bi mẫn. Chúng sinh 
phục vụ cho tham ái và dục vọng mà chẳng kể 
gì đến tính mạng của mình. Họ làm việc suốt 
đời để thỏa mãn lòng tham ái. Sau khi chết đi, 
trong những kiếp kế tiếp, họ cũng vẫn còn tiếp 
tục làm nô lệ cho cùng người chủ tham ái này 
mà chẳng có phút giây nào ngừng nghỉ. 

Trong thế giới con người, kẻ nô lệ có thể làm 
tôi mọi cho người khác suốt một đời, nhưng kẻ 
nô lệ cho tham ái thì phải làm nô lệ từ đời này 
sang đời khác, chẳng biết bao giờ mới chấm 
dứt kiếp tôi đòi. Chỉ khi nào đắc quả A La Hán, 
kẻ nô lệ cho tham ái mới chấm dứt sự lang 



Chân Đế Tục Đế sư Khánh Hỷ 211 

thang vô định trong vòng sinh tử. 

1.7 Sự Bất Toại Nguyện của Chư Thiên 

Đừng nghĩ rằng do những việc thiện đã làm mà 
bạn trở thành một vị chư thiên, và bạn sẽ sống 
ở một nơi mà mọi ước muốn của bạn được 
thành tựu đầy đủ. Nơi đó, mọi ước muốn của 
bạn đã được thỏa mãn cả rồi nên bạn chẳng 
còn phải ước muốn gì nữa, chẳng cần phải nỗ 
lực gì nữa. Thực ra, không ai có thể thỏa mãn 
với những gì mình đã có, họ luôn luôn đòi hỏi 
thêm nhiều. Muốn được nhiều hơn nữa, thì 
cần phải nỗ lực nhiều hơn, và đau khổ phát 
sinh từ những nỗ lực này. Cần nhớ một điều 
là: ngay cảnh chư thiên cũng vẫn còn bị luật 
Vô Thường chi phối. 

1.8 Đức Tin Chân Chánh 

Dần dần người ta chú ý một cách ưu ái vào cái 
lý thuyết cho rằng: các hiện tượng sinh khởi 
một cách may rủi, chứ không do nguyên nhân 
nào cả. Sở dĩ người ta tin vào lý thuyết này vì 
lòng tham con người đang gia tăng, và sự khao 
khát dục lạc của con người đang phát triển 
tương ứng theo. Ngày nay, một số người cho 
rằng nếu muốn đạt được mục tiêu ta không thể 
tránh làm điều bất thiện. Thái độ này đưa con 


page 211 



212 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


người đến những sự tin tưởng sai lầm. vì bị 
tham ái và si mê chế ngự nên người ta không 
biết đến nghiệp và quả của nghiệp. 

Đức Phật khám phá ra luật nhân quả và khẩn 
thiết kêu gọi mọi người hãy giảm bớt tham, 
sân, si. Những người Phật Tử có tín tâm, sẽ 
nghe theo lời hướng dẫn của Đức Phật, và cố 
gắng hành thiền để đạt giác ngộ hầu có thể 
giúp mình thoát khỏi mọi tin tưởng sai lầm. Họ 
biết rằng bao lâu họ chưa chấm dứt được tham 
ái, thì họ vẫn còn bị chi phối bởi nghiệp lực: 
nghiệp quá khứ sẽ tạo nên những gì trong hiện 
tại, và nghiệp hiện tại sẽ quyết định cho những 
gì xảy ra trong tương lai. Như vậy, họ đã xác 
chứng được rằng đức tin của họ là một đức tin 
chân chánh. 

1.9 Thực Hành Để Giải Thoát 

Người Phật Tử chân chánh mỗi khi làm được 
điều phước thiện gì, họ đều có thói quen 
nguyện cho mình đạt được Niết Bàn. Dĩ nhiên 
Niết Bàn không thể thành tựu tức khắc bằng sự 
mong ước suông. Bố thí và trì giới chỉ giúp 
người Phật Tử tái sinh vào các cảnh giới cao 
hơn, và chỉ có Bát Chánh Đạo mới dân đến Niết 
Bàn. Bởi thế, tại sao phải đợi đến kiếp sau? 
Sao không thực hành Bát Chánh Đạo ngay bây 



Chân Đế Tục Đế sư Khánh Hỷ 213 

giờ để giải thoát ngay trong kiếp sống này? 

1.10 Con Đường Duy Nhất 

Thật vậy, chân lý chỉ có một. Hãy ghi nhớ điều 
này. Ngày nay, Phật Giáo phổ biến đến mọi 
nơi, cũng chỉ đặt căn bản trên sự thực hành 
Bát Chánh Đạo, hay còn được gọi là Trung 
Đạo. Đó là sự thực hành Giới, Định, và Huệ. 
Sự thực hành Giới, Định, Huệ hay Bát 
Chánh Đạo giúp ta thực chứng Tứ Diệu 
Đế. Đây là con đường duy nhất. Nếu có 
ai nói rằng sự liễu ngộ Chân Lý có thể đạt được 
mà không cần thực hành Bát Chánh Đạo, nghĩa 
là không cần phải thực hành Giới, Định, Huệ, 
và không cần có mục tiêu hướng đến là để 
thấy rõ Tứ Diệu Đế, thì phải hiểu rằng sự giảng 
dạy đó trái ngược với lời Phật dạy. 

1.11 Sự Cần Thiết của Thực Hành 

Ngày nay có rất nhiều người đã trình bày sai 
lạc Giáo Pháp của Đức Phật. Chẳng hạn như 
họ nói rằng: "Chỉ cần có kiến thức về Phật 
giáo là tròn đủ, là hoàn mãn. Một khi đã thành 
đạt kiến thức thì chẳng cần phải thực hành 
Giáo Pháp". Nói như vậy có nghĩa là chối bỏ 
việc thực hành Giáo Pháp và loại trừ Bát Chánh 
Đạo. 


page 213 



214 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


Đức Phật dạy chúng ta phải thường xuyên thực 
hành Bát Chánh Đạo vì Bát Chánh Đạo bao 
gồm những nguyên tắc căn bản đưa đến giác 
ngộ. Một khi Bát Chánh Đạo đã được tu tập 
thuần thục, trí tuệ sẽ phát triển và ta sẽ thấu 
triệt được bản chất của Thánh Đạo. Trên 
đường thực hành, chúng ta phải có một sự tinh 
tấn bền bĩ. Không nô lực tinh tấn thì chẳng 
thành đạt được gì cả, thế mà có một số người 
có quan niệm sai lầm cho rằng chẳng cần phải 
nỗ lực vì nỗ lực chính nó là đau khổ, bất toại 
nguyện, và do vậy chẳng cần phải tinh tấn nỗ 
lực làm gì. Nếu không nô lực tinh tấn thì sẽ 
gặp nhiều trở ngại trong việc thực hành và 
phát triển Bát Chánh Đạo. Nếu các yếu tố của 
Bát Chánh Đạo không được phát triển tròn đủ 
thì làm sao có đủ trí tuệ để loại trừ phiền não 
và giác ngộ Niết Bàn? 



Chân Đế Tục Đế 


sư Khánh Hỷ 215 


II. Tiêu Chuẩn Đạo Đức 


2.1 Ánh Sáng Giáo Pháp 

Giới, Định, Huệ dẫn đến Niết Bàn. Thế mà vẫn 
có người cho rằng nếu có được sự hiểu biết về 
Giáo Pháp thì không cần phải giữ gìn giới luật. 
Những người chủ trương như thế thường cho 
rằng họ có những phương pháp giản dị và dễ 
dàng để hướng dân tín đồ. Thật lạ lùng làm 
sao! Chúng ta không thể phủ nhận rằng vào 
thời Đức Phật, môi người, tùy theo trí tuệ của 
mình mà có sự thực chứng mau chậm khác 
nhau. 

Có người thấy được chân lý ngay khi đang 
nghe Giáo Pháp. 

Có người thấy được chân lý sau khi nghe xong 
bài pháp. 

Có người thấy được chân lý sau khi được nghe 
giảng giải rộng rải hơn. 

Vào thời kỳ Đức Phật, có những người do nhờ 
Ba La Mật tích tụ từ trước, trí tuệ chín muồi, 
không cần nhiều nỗ lực, chỉ đơn thuần nghe lời 
giảng dạy của Đức Phật vẫn thấy rõ được Giáo 
Pháp. Nhưng ngày nay, muốn thấy rõ chân lý 


page 215 



216 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


phải được hướng dẫn và thực tập lâu dài, vì 
ngay cả Đức Phật đi nữa cũng không thể giúp 
ta thấy được ánh sáng Giáo Pháp nếu ta không 
thực hành. 

2.2 Giới Của Bậc Thánh Nhân 

Những ai đạt tầng thánh thứ nhất đều tôn 
trọng giữ gìn ngũ giới thật trong sạch. Họ 
không hề phạm giới; họ luôn luôn thận trọng 
giữ gìn giới luật. Họ giữ giới không phải vì sợ 
ai kiểm soát, mà bởi vì họ muốn giữ tâm mình 
được trong sạch thanh tịnh, và tâm thanh tịnh 
trong sạch chỉ có thể đạt được nếu ngũ giới 
được giữ gìn trọn vẹn. Không phải họ chỉ 
muốn giữ gìn giới luật ngay trong kiếp sống 
này, mà họ còn muốn giữ giới luật trong sạch 
trong các kiếp sau sau nữa. Trong các kiếp 
sau này, có thể họ không biết rằng mình đã là 
một bậc thánh Nhập LƯU trong kiếp trước, 
nhưng họ thấy rằng họ cần phải giữ gìn ngũ 
giới trong sạch trọn vẹn, không lầm lỗi. 

Đôi khi chúng ta thấy có những người từ thuở 
nhỏ đã không làm những điều bất thiện như: 
sát sinh hoặc trộm cắp. Mặc dầu họ chẳng hề 
được cha mẹ hướng dân, nhưng tự họ hiểu 
được điều ác là gì, và tránh vi phạm. Họ giữ 
gìn năm giới trong sạch từ thuở nhỏ. có thể 



Chân Đế Tục Đế sư Khánh Hỷ 217 

họ đã đạt được tuệ giác đặc biệt trong các kiếp 
trước. Cũng có những người mặc dù sinh 
trưởng trong gia đình không theo Phật Giáo, 
nhưng họ tìm đến phương Đông để hành thiền. 
Có thể những người này đã thực hành Giáo 
Pháp từ các kiếp trước. 

2.3 Ảnh Hưởng của sân Hận 

Sân hận là một trong năm chướng ngại cản trở 
con đường giải thoát, sân hận chẳng khác nào 
như bệnh tật làm cho con bệnh ăn mất ngon. 
Sân hận làm cho chúng ta nóng nảy, bực bội 
và nghi kỵ. sân hận không những làm cho ta 
ghét bỏ người mà ta không ưa thích, lại còn 
khiến ta không tin tưởng và ghét bỏ luôn 
những người giao du với người mà ta không 
thích. Người sân hận, nên xem mình như một 
kẻ đang đau khổ vì bệnh tật; trừ phi căn bệnh 
được điều trị đúng lúc, nếu không nó có thể 
làm cho ta ngã qụy hoặc chết. Cũng vậy, nếu 
không biết chế ngự tâm sân hận thì nhíếu bất 
hạnh và thảm kịch có thể xảy ra. Những câu 
chuyện thương tâm được tường thuật trên báo 
chí giúp chúng ta thấy rõ mối hiểm nguy của 
tâm sân hận. 

2.4 Hành Động Từ Thiện 


page 217 



218 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


Hành động từ thiện phát khởi từ lòng từ ái, tồn 
tại lâu bền trong trí nhớ của con người, khơi 
dậy tình thương và lòng kính trọng giữa con 
người với nhau, và tạo nền móng cho sự đoàn 
kết toàn thế giới. 

2.5 Tình Thương sáng Ngời 

Dù đang ở nhà, đang trên đường đi hay đang 
làm việc, nếu có nghe hoặc thấy bất kỳ người 
nào, chúng sinh nào, ta đều nên chân thành rải 
tâm từ ái đến họ: "Nguyện cho bà được an vui 
hạnh phúc, nguyện cho ông được an vui hạnh 
phúc!" 


Tương tự như vậy, mỗi khi nghe hoặc thấy một 
số đông người tụ họp, ta cũng nên chân thành 
rải tâm từ ái đến họ: "Nguyện cho tất cả 
chúng sinh được an vui hạnh phúc". Đây là 
cách rải tâm từ dê dàng và tốt đẹp. Chúng ta 
nên thường xuyên thực hành niệm tâm từ, vì ai 
ai cũng mong ước được an vui hạnh phúc. 

2.7 Ước Vọng Niết Bàn 

Khi làm thiện nghiệp quý vị nên làm với lòng 
nhiệt thành và hướng đến mục tiêu giải thoát, 
Niết Bàn. Khi hướng tâm về Niết Bàn, thiện 
nghiệp sẽ đưa bạn đến đó, và với lòng nhiệt 



Chân Đế Tục Đế sư Khánh Hỷ 219 

thành hướng đến mục tiêu giải thoát các bạn 
chắc chắn sẽ được tái sinh vào nơi tốt đẹp. Khi 
làm việc thiện với tâm nhiệt thành hướng đến 
sự giải thoát giác ngộ thì bạn không cần phải 
cầu nguyện được tái sinh vào nơi an lành nữa 
vì bạn đã được bảo đảm điều này. Nhưng nếu 
tạo thiện nghiệp với tâm không nhiệt thành và 
thiếu hiểu biết thì bạn chỉ được tái sinh về cõi 
vô tham, vô sân, nhưng thiếu mất trí tuệ. 


page 219 



220 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


III. Định 


3.1 Tà Định 

Tà định là sự chú tâm vào một hành động bất 
thiện tạo bởi thân và khẩu. Hoàn thành một 
hành động bất thiện cũng cần sự chú tâm. 
Chẳng hạn như, bạn có ý định nói dối, ý định 
này chỉ thành tựu khi tâm an trụ trên những 
chữ được phát biểu một cách gian trá. Nếu 
tâm không an trụ trên những chữ được phát 
biểu, thì bạn sẽ phát biểu sự thật ngược lại với 
ý định gian trá. Tại tòa án, nhiều khi sự thật 
được khám phá khi người khai gian bị luật sư 
chất vấn làm cho tâm họ bị rối loạn không thể 
tập trung vào sự cố ý nói dối nên vô tình tiết lộ 
ra sự thất. 

Như vậy, rõ ràng trong khi làm điều bất thiện 
cũng phải cần có sự định tâm. Thật vậy, sức 
mạnh của tà định đóng vai trò lớn lao trong 
việc mưu tính những việc bất thiện như: âm 
mưu một cuộc thảm sát, dàn dựng một vụ 
cướp, hay sản xuất vũ khí độc hại. 

3.2 Chánh Định 

Chánh định là sự định tâm trên những hành 



Chân Đế Tục Đế sư Khánh Hỷ 221 

động thiện lành như bố thí hoặc trì giới. Trong 
việc bố thí, nếu muốn đạt được hiệu quả tốt 
đẹp, cũng đòi hỏi phải có một tâm định đủ 
mạnh để đạt được hiệu quả. Khi đảnh lê chư 
Tăng hoặc phục vụ người khác, ta cũng phải 
cần có tâm định. Tâm định có tầm quan trọng 
lớn lao trong các hoạt động tinh thần như 
giảng dạy Phật Pháp hoặc nghe Giáo Pháp, 
nhất là trong lãnh vực thực hành như quán sát 
hơi thở ra vào. Khi theo dõi hơi thở, tâm phải 
an trụ vào một đối tượng độc nhất nên sự định 
tâm càng đóng vai trò thiết yếu hơn nữa. Tâm 
định liên hệ đến tâm thiện là Chánh Định. 

3.3 Chăm Chú Lắng Nghe 

Muốn liễu ngộ chân lý trong khi nghe giảng giải 
Giáo Pháp, người nghe phải có tâm ổn định. 
Bởi vì định tâm chỉ có thể đạt được khi có sự 
chuyên chú trong bình an tĩnh lặng, và tuệ 
minh sát chỉ phát triển tốt đẹp khi có sự định 
tâm vững chắc. Trong khi nghe pháp, nếu tâm 
lang bạt trên các đề mục như nhà cửa vườn 
tược, công việc làm ăn, v.v... thì định tâm 
không thể phát triển được. Chẳng hạn như 
trong khi ta đang chăm chú vào lời giảng mà 
có một sự xao xuyến khởi sinh trong tâm, ta sẽ 
không hiểu được Giáo Pháp, bởi vì lúc đó định 
tâm yếu kém nên tuệ minh sát không sinh 


page 221 



222 Sayadavv Thondara Chân Đế Tục Đế 

khởi. Nếu trí tuệ không phát triển để thấy 
được Vô Thường, khổ và vô Ngã thì làm thế 
nào chứng đạt Niết Bàn? 

Bởi thế phải chăm chú lắng nghe, để tất cả 
tâm trí vào lời giảng, đem Giáo Pháp nghe 
được ra thực hành. Nghe Pháp theo lối này, 
tâm sẽ được bình an tĩnh lặng, và thấm nhập 
vào Giáo Pháp, nhờ thế tâm sẽ thanh tịnh 
trong sạch, không bị phiền não làm ô nhiễm. 

3.4 Sự Cần Thiết của Định Tâm 

Có người cho rằng sự định tâm là điều không 
cần thiết, chỉ cần suy tư trên hai yếu tố, Chánh 
Kiến và Chánh Tư Duy của Bát Chánh Đạo là 
đủ rồi, cũng chẳng cần phải quán sát, ghi nhân 
hiện tượng sinh diệt nữa. Đây là một sự nhảy 
bỏ bước phát triển tâm định. Tâm định sâu xa 
trong Thiền Định quả thật là cơ sở tốt nhất cho 
Thiền Minh sát, nhưng nếu không đạt được 
tâm định trong Thiền Định thì cần phải tạo 
được sát na định với sức mạnh tương đương 
như cận định. Không có sự định tâm như vậy 
thì không thể thành đạt được minh sát tuệ 
thực sự. Đức Phật dạy rằng: 


"Này Chư Tỳ Khưu, hãy phát triển tâm định. Vị 
Tỳ Khưu với tâm định hiểu biết sự vật đúng 



Chân Đế Tục Đế sư Khánh Hỷ 223 

theo thực tướng của chúng. Vị ấy hiểu biết 
như thực sự sinh và diệt của Thân, sự sinh diệt 
của Thọ, Tưởng, Hành và Thức." 

Như vậy, rõ ràng là không có tâm định, sẽ 
không thể phát triển tuệ minh sát và thành đạt 
đạo quả. Do đó, có thể nói trí tuệ nằm ngoài 
tâm định không phải là minh sát tuệ, và nếu 
không có minh sát tuệ thì không thể nào chứng 
đạt Niết Bàn. 

3.5 Ba Loại Chánh Định 

Chánh Định gồm có ba loại: sát na định, cận 
định và toàn định. 

Tâm Định trong các tâm thiện thông thường 
được gọi là sát na định, vì chỉ tồn tại tạm thời. 
Đây là Tâm Định khởi sinh trong lúc bố thí và 
trì giới, là loại định tâm khó nhận thấy và 
thông thường ít được đề cập tới. sát na định 
thường được nói đến lúc đế cập tới Thiền Định 
và Thiền Minh sát. 

- Sát na định là sự định tâm xảy ra trong 
từng sát na, thường nhận thấy trong giai đoạn 
chuẩn bị cho sự phát triển tâm linh lúc bắt đầu 
buổi thiền tập. 

- Cận định là tâm định có khả năng để chế 


page 223 



224 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


ngự các chướng ngại. 

- Toàn định là tâm định giúp đạt các tầng 
Thiền Định. 

3.6 Thực Hành Định 

Muốn phát triển toàn định trong Thiền Định, 
thiền sinh phải chú tâm vào đề mục cố định: 
như một đĩa kasina đất chẳng hạn. Do chánh 
niệm cùng sự chú tâm khắn khít vào đề mục cố 
định, tâm sẽ gắn chặt trên một đề mục duy 
nhất đó. Khi tâm bị phóng đi nơi khác, phải 
đưa tâm trở về đề mục đang quán sát. Khi 
việc hành thiền tiến triển tốt đẹp, thiền sinh 
chế ngự được các dục lạc giác quan khởi sinh 
do suy nghĩ hay tưởng tượng như: sắc tốt, 
tiếng hay, mùi thơm, vị ngon... Nhờ tâm định 
trong Thiền Định phát triển, thiền sinh sẽ chế 
ngự được tham ái. Nhưng Tham ái chỉ được 
tạm thời chế ngự trong thời gian tâm an trụ 
trên đề mục quán sát chứ chưa diệt tận hoàn 
toàn. Muốn loại nhổ tận gốc rễ của tham ái, 
cần phải có trí tuệ xuyên suốt thực tướng của 
sự vật do Thiền Minh sát đem lại. 

3.7 Phát Triển Định Tâm Đúng Cách 


Sau khi giới đã được giữ gìn trong sạch, thầy 



Chân Đế Tục Đế sư Khánh Hỷ 225 

Tỳ KhƯu cố gắng hành thiền để nhập vào các 
tầng thiền định như: sơ thiền, nhị thiền, tam 
thiền hoặc tứ thiền. Nếu không nhập được vào 
các tầng thiền này, vị ấy nên gia công để tối 
thiểu đạt đến cận định. Nếu không thể thực 
hành Thiền Định được, Thầy Tỳ Khưu cần phải 
hành Thiền Minh sát: chú tâm chánh niệm 
quán sát tứ đại, thọ, tưởng, hành, thức để đạt 
sát na định, sát na định có khả năng chế ngự 
các chướng ngại tương tự như cận định. 

Sát na định trong Thiền Minh sát được thiết lập 
không phải do sự chú tâm trên một đề mục cố 
định như trong Thiền Định mà được vun bồi 
bằng cách thực hành Thiền Minh sát. sát na 
định phát sinh khi thiền sinh tập trung tâm ý, 
quán sát cặn kẽ bản chất thực sự của vật chất 
và tâm. Trong Thiền Minh sát, nếu chú tâm 
trên quá nhiều đề mục, hoặc trên những đề 
mục khó nhận thức sẽ mất nhiều thời giờ để có 
sát na định. Bởi vậy, chỉ cần chú tâm vào một 
số đề mục giới hạn. Chú tâm vào một số đề 
mục giới hạn giúp ta dễ dàng ghi nhận đề mục, 
khiến cho sự phát triển sát na định dễ dàng, 
nhanh chóng. 

3.8 Tâm Định trong Thiền Minh sát 
Trong Thiền Minh sát, sát na định hình thành 


page 225 



226 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


khi thiền sinh chú tâm trên các đề mục như tứ 
đại, ngũ uẩn, vật chất và tâm v.v... Lúc ban 
đầu, sát na định chưa mạnh vì chưa được phát 
triển tốt đẹp. Một khi sát na định được phát 
triển, tâm sẽ gắn chặt hoàn toàn vào đề mục 
đang quán sát. Trong thời gian này, tâm thiền 
sinh hoàn toàn trong sáng, không bị các 
chướng ngại như ái dục v.v... chi phối. Nhờ 
chánh niệm phát triển tốt đẹp, tâm trở thành 
một luồng sát na tâm trôi chảy không ngừng. 
Đây là sát na định trong Thiền Minh sát. có 
thể gọi sát na định là cận định vì cả hai cùng 
có khả năng làm cho các chướng ngại (tham 
lam, sân hận, bất an hối hận, dã dượi buồn 
ngủ, và hoài nghi) tạm thời không khởi sinh. 

Đối với người hành Thiền Minh sát, khi định 
tâm phát triển tốt đẹp, có đủ sức mạnh để chế 
ngự các chướng ngại, thì sát na định hay định 
tâm khởi sinh trong từng sát na chánh niệm có 
đặc tính như cận định. Thiền sinh có tâm 
thanh tịnh, vì tâm sở chánh niệm trong Thiền 
Minh Sát là tâm sở trong sạch. Khi tuệ minh 
sát viên mãn, thiền sinh chứng đạt Đạo Quả, 
thành đạt Niết Bàn. Tâm định đạt được ngay 
lúc chứng đạt thánh đạo được gọi là Tâm Định 
Siêu The. 



Chân Đế Tục Đế 


sư Khánh Hỷ 227 


IV. Bắt Đầu 


Hành Thiền Minh Sát 

4.1 Hướng Dan Căn Bản Hành Thiền 

Muốn phát triển chánh niệm và đạt tuệ minh 
sát, cần ghi nhớ các điều sau đây: 

Chánh niệm và hiểu biết đúng đắn mọi cảm 
giác xảy ra nơi thân. 

Chánh niệm và hiểu biết mọi cảm thọ, dễ chịu, 
không dễ chịu, hoặc trung trung. 

Chánh niệm và hiểu biết đúng đắn mọi trạng 
thái tâm đang xảy ra. 

Hiểu biết và phân biệt rõ ràng mỗi pháp hay 
hiện tượng nôi bật nhằt một cách tổng quát. 

4.2 Ánh Chớp 

Hãy quán sát ánh chớp. Nếu quán sát ngay lúc 
sấm chớp, bạn sẽ thấy ánh chớp thật sự. Nếu 
chỉ đơn thuần tưởng tượng hiện tượng trời 
chớp hay quán sát bầu trời trước hay sau khi 


page 227 



228 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


CÓ chớp bạn sẽ không thật sự thấy được ánh 
chớp. Trong lúc hành thiền, hãy cố gắng nhận 
biết sự vật bằng cách quán sát thật sự các hiện 
tượng đang xảy ra, chứ không phải qua sự 
tưởng tượng. 

4.3 Bài Tập Quán Sát 


Thực tập Thiền Minh sát là nỗ lực quán sát 
chánh niệm của thiền sinh để thấy rõ ràng 
chính xác bản chất của các hiện tượng tâm vật 
lý đang xảy ra trong chính thân thể mình. 

Hiện tượng vật lý là những vật hay đối tượng 
mà thiền sinh thấy rõ ràng chung quanh họ. 
Toàn cơ thể của thiền sinh mà thiền sinh có 
thể nhận ra một cách rõ ràng là tập hợp của 
một nhóm vật chất (rũpa). Hiện tượng tâm lý 
hay tâm là những hoạt động của ý thức hay 
nhận biết (nãma). 

Chúng ta sẽ thấy rõ các hiện tượng vật chất và 
tâm này mỗi khi có sự nhìn, nghe, ngửi, nếm, 
xúc chạm hay suy nghĩ diễn ra. Chúng ta phải 
nhận biết những hiện tượng này bằng cách 
quán sát và ghi nhận: "thấy, thấy"; "nghe, 
nghe"; "ngửi, ngửi"; "nếm, nếm"; "đụng, 
đụng" hoặc "suy nghĩ, suy nghĩ". 



Chân Đế Tục Đế 


sư Khánh Hỷ 229 


Mỗi khi thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng hay suy 
nghĩ, thiền sinh đều phải ghi nhận. Nhưng khi 
mới bắt đầu thực tập, thiền sinh không thể ghi 
nhận được từng chuyện xảy ra. Bởi thế, các 
thiền sinh mới chỉ nên tập ghi nhận những gì 
dễ nhận ra mà thôi. 

Mỗi khi thở, bụng phồng lên và xẹp xuống. 
Các chuyển động này thường dễ nhận ra. sự 
chuyển động này là đặc tính của gió vãyo- 
dhãtu (yếu tố chuyển động hay yếu tố gió.) 
Thiền sinh nên bắt đầu ghi nhận những chuyển 
động này bằng cách chú tâm quán sát bụng. 
Khi bụng phồng lên, bạn ghi nhận phồng, 
phồng, phồng, và khi bụng xẹp xuống thì ghi 
nhận xẹp, xẹp, xẹp. Nếu không thấy được 
chuyển động phồng xẹp thì hãy đặt tay lên 
bụng để ghi nhận. Không nên thúc ểp hơi thở, 
đừng cố ý thở chậm hay thở nhanh, cũng đừng 
thở quá mạnh. Bạn sẽ mệt nếu bạn thúc ép 
hơi thở. Thở đều đặn bình thường và ghi nhận 
phồng xẹp khi chúng xuất hiện, hãy niệm thầm 
phồng, xẹp, không niệm ra lời. 

4.4 Đề Mục Chính 

Chuyển động của bụng là đề mục chánh. Khi 
không có đề mục nào mạnh thì thiền sinh phải 
chú tâm vào đề mục chuyển động phồng xẹp 


page 229 



230 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


của bụng. 

Khi ghi nhận sự phồng của bụng, hãy ghi nhận 
chuyển động phồng từ lúc bắt đầu cho đến khi 
chấm dứt. Phải ghi nhận kỹ càng như đang 
thấy bằng mắt. Tâm ghi nhận phải đi song 
song với chuyển động phồng của bụng, sự 
chuyển động và tâm ghi nhận phải gắn bó và 
hướng về cùng mục tiêu. Tâm phải dán sát 
vào đối tượng như hòn sỏi ném trúng vào đích 
vậy. Ở giai đoạn xẹp của bụng, thiền sinh 
cũng phải ghi nhận rõ ràng kỹ lưỡng như vậy. 

4.5 Đề Mục Phụ 

Nhiều khi tâm không ở đề mục chính là chuyển 
động của bụng lại hướng đến các đề mục phụ 
thì hãy chú tâm vào các đề mục phụ này. Đề 
mục chính là chuyển động phồng xẹp. đề mục 
phụ là sự suy nghĩ, tính toán, cảm giác, cảm 
xúc, đau nhức, tiếng động v.v... Tâm ở đề mục 
chính hay đề mục phụ không quan trọng. Dầu 
ở đề mục nào đi nữa khi tâm chánh niệm khắn 
khít trên đề mục là thiền sinh đã hành thiền 
đúng. 

4.6 Niệm Tâm 

Trong khi ghi nhận chuyển động của bụng, tâm 



Chân Đế Tục Đế sư Khánh Hỷ 231 

bạn có thể bị phóng đi nơi khác, tức là tâm 
không còn dán sát vào bụng. Khi bị phóng tâm 
phải niệm thầm: "phóng tâm, phóng tâm". 
Ghi nhận như vậy một, hai lần thì sự phóng 
tâm sẽ chấm dứt; lúc ấy thiền sinh hãy trở về 
ghi nhận sự phồng xẹp ở bụng. Nếu tâm đi 
lang thang đến một nơi nào đó hãy ghi nhận 
tới, tới, tới rồi trở lại sự phồng xẹp. Nếu bạn 
tưởng tượng gặp ai hãy ghi nhận "gặp, gặp" rồi 
trở về sự phồng xẹp. Nếu bạn tưởng tượng 
gặp và nói chuyện với người nào đó, phải ghi 
nhận "nói, nói". Tóm lại, khi suy nghĩ hay liên 
tưởng đến điều gì bạn đều phải ghi nhận. 

Nếu bạn tưởng tượng, hãy ghi nhận "tưởng 
tượng, tưởng tượng". Nếu bạn suy nghĩ, hãy 
ghi nhận "suy nghĩ, suy nghĩ". Nếu bạn tính 
toán hay dự định hãy ghi nhận "tính toán, tính 
toán" hay "dự định, dự định"; nếu bạn thấy, 
hãy ghi nhận "thấy, thấy". Nếu bạn liên tưởng 
đến điều gì, hãy ghi nhận "liên tưởng, liên 
tưởng". Nếu bạn cảm thấy vui, hãy ghi nhận 
"vui, vui". Nếu bạn cảm thấy chán, hãy ghi 
nhận "chán, chán"; nếu bạn cảm thấy mừng, 
hãy ghi nhận "mừng, mừng"; nếu bạn cảm 
thấy buồn bực, hãy ghi nhận "buồn bực, buồn 
bực". Ghi nhận tất cả mọi hoạt động của ý 
thức hay sự nhận biết gọi là niệm tâm 


page 231 



232 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


(cittanupassana.) 

Bởi vì không ghi nhận được những hoạt động 
của ý thức nên ta có khuynh hướng cho đó là 
người hay là một cá nhân. Chúng ta có 
khuynh hướng cho rằng chính tôi đang tưởng 
tượng, suy nghĩ, tính toán, biết hay thấy v.v... 
Chúng ta nghĩ rằng có một con người đã sống 
và suy nghĩ từ lúc ấu thơ đến bây giờ. Thật 
ra, không hề có một con người như thế hiện 
hữu. Thay vào đó chỉ có những hành động của 
ý thức diễn biến liên tục và kế tiếp nhau mà 
thôi. Đó là lý do tại sao chúng ta phải ghi nhận 
mỗi một hoạt động của ý thức khi nó vừa khởi 
lên. Khi ghi nhận liên tục như vậy thì các hoạt 
động của ý thức sẽ chấm dứt. Chúng ta lại trở 
về với sự ghi nhận phồng xẹp của bụng. 

4.7 Niệm Thọ 

Khi ngồi hành thiền một thời gian lâu, các cảm 
giác cứng đơ và nóng sẽ khởi sinh trên cơ thể 
chúng ta. Tất cả những cảm giác đó đều phải 
được ghi nhận một cách cẩn thận. Các cảm 
giác đau và mệt cũng phải được ghi nhận như 
vậy. Tất cả những cảm giác này được gọi là 
khổ thọ (dukkhavedanã) và sự ghi nhận chúng 
được gọi niệm thọ (vedanãnupassanã.) Khi 
quên ghi nhận hay không ghi nhận được các 



Chân Đế Tục Đế 


sư Khánh Hỷ 233 


cảm giác này sẽ khiến bạn nghĩ rằng: "Tôi 
cứng đơ, tôi cảm thấy nóng, tôi đau, vừa rồi tôi 
cảm thấy thoải mái, bây giờ tôi cảm thấy 
không thoải mái với những cảm giác bất an 
này." Đồng hoá những cảm giác này với tôi 
hay ta là một điều sai lầm. 

Thật ra chẳng hề có một cái tôi trong đó. Chỉ 
có những cảm giác bất an kế tiếp nhau diễn ra 
mà thôi chẳng khác nào sức đẩy kế tục liên 
tiếp của điện lực đã làm cho đèn sáng lên. 
Những cảm giác bất an trong cơ thể chúng ta 
cũng diễn ra liên tiếp kế tục cái này theo cái 
kia vậy. Thiền sinh phải cẩn thận và tích cực 
ghi nhận những cảm giác này dù cho chúng là 
cảm giác cứng, nóng hay đau. 

4.8 Tỉnh Thức 


Đức Phật hướng dẫn Bahiya cách hành thiền 
như sau: 

"Thấy chỉ là thấy, 

Nghe chỉ là nghe, 

Xúc chạm chỉ là xúc chạm, 

Biết chỉ là biết." 


page 233 



234 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


Hãy chú tâm ghi nhận "thấy chỉ là thấy" không 
thêm bớt gì cả. Chỉ như vậy thôi. Trong thiền 
tập, nên chánh niệm ghi nhận đề mục ngay lúc 
chúng vừa xuất hiện. Ghi nhận đề mục ngay 
lúc chúng vừa xuất hiện giúp ta thấy rõ đề 
mục, và dễ dàng ghi nhận diễn biến của chúng. 
Do chú tâm riêng rẻ và phân biệt mỗi một hiện 
tượng khi chúng xuất hiện, thiền sinh sẽ không 
tham luyến hay dính mắc vào hiện tượng; nhờ 
thế, tham ái bị loại trừ. 

4.9 Thấy và Không Thấy 

Lúc Đức Phật sắp ban lời giáo huấn cho Tỳ 
Khưu Mãlukyaputta, Ngài hỏi: 

"Này Malukyaputta, thầy có khởi tâm tham 
muốn đối với một hình tướng mà thầy chưa hề 
thấy, chưa hề tìm cách để thấy, hoặc chưa hề 
kỳ vọng thấy chăng?" 

Thầy Tỳ Khưu Mãlukyaputta trả lời: 

"Bạch Đức Thế Tôn, điều đó không thể xảy ra 
được." 

Nếu tôi hỏi bạn một câu tương tự như câu hỏi 
mà Đức Phật đã hỏi thầy Tỳ Khưu Mãlukya- 
putta, chắc bạn cũng sẽ trả lời giống như vị 



Chân Đế Tục Đế sư Khánh Hỷ 235 

nầy. Bạn không thể có bất kỳ cảm giác yêu 
ghét nào đối với người mà bạn chưa hề thấy, 
chưa hề kỳ vọng gặp gỡ, phải thế không? Đối 
với những người sống trong làng mạc, trong 
tỉnh thành hay ở mọi nơi trong nước, nếu chưa 
từng gặp gỡ họ thì bạn cũng không có cảm xúc 
yêu ghét nào về họ hết. 0 nhiêm không thể 
sinh khởi từ cái gì mà mình chưa thấy, chưa 
biết. 

Tuy nhiên, đối với những gì mình đã thấy rồi, ô 
nhiêm có thể khởi sinh trong khi thấy, ô 
nhiễm cũng có thể sinh khởi sau khi thấy, đó là 
do hình ảnh còn lưu lại trong trí nhớ. Bởi thế, 
cần phải chú tâm chánh niệm rồi buông bỏ để 
ô nhiễm ngủ ngầm không thể sinh khởi. 

4.10 Đối Diện với Hoài Nghi 

Có người vì chưa bao giờ hành thiền nên có sự 
hoài nghi về việc hành thiền. Điều này chẳng 
có gì lạ; vì có thấy mới có tin, nên khi chưa đạt 
được kinh nghiệm trong thiền tập thì thiền sinh 
còn hoài nghi là chuyện đương nhiên. Trước 
đây tôi cũng hoài nghi như vậy. Tôi hoài nghi 
về phương pháp hành thiền của thầy tôi vì tôi 
thấy phương pháp này không đề cập trực tiếp 
đến tam và vạt chất, vô Thường, vồ Ngẳ v.v... 
Nhưng vì thấy thầy tôi là một nhà sư thông 


page 235 



236 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


thạo pháp học và nỗi tiếng về pháp hành nên 
tôi quyết định thực hành thử. Thoạt đầu tôi 
tiến bộ rất ít vì tôi còn hoài nghi rằng pháp 
hành này không giúp thấy được Chân Đế. 

Sau khi thực hành một cách nghiêm chỉnh tôi 
mới thấy được ý nghĩa và lợi ích lớn lao của 
pháp hành thiền này. Tôi nhận ra rằng đây là 
phương pháp hành thiền hay nhất vì nó đòi hỏi 
phải có sự chú tâm toàn diện và khắn khít vào 
đề mục quán sát, không để mất chánh niệm. 
Đó là lý do tại sao Đức Phật dạy Tứ Niệm xứ là 
"con đường duy nhất" "ekãyano maggo". 

4.11 Tránh Xa Hai Cực Đoan 

Trong đời sống hằng ngày, bạn có thể sử dụng 
các đối tượng của giác quan: sắc, thinh, 
hương, vị, xúc hay bất kỳ những phương tiện 
gì có lợi ích cho việc tu tập, miên sao đừng vi 
phạm giới luật. Chẳng hạn, như bạn có thể 
dùng thực phẩm hay mặc y phục như thế nào 
mà bạn thấy thuận tiện cho việc thực tập giáo 
pháp. Tránh thực hành pháp khổ hạnh một 
cách quá cực đoan. 

Dầu thực hành pháp quán tưởng, Thiền Định 
hay Thiền Minh sát, bạn cũng cần có những 
phương tiện hay nhu cầu căn bản như: thực 



Chân Đế Tục Đế sư Khánh Hỷ 237 

phẩm, áo quần, thuốc men và chỗ trú ngụ. 
Môi khi đối tượng ngũ trần tiếp xúc với ngũ căn 
bạn phải lấy chúng làm đề mục ghi nhận để 
hành Thiền Minh sát. Quán sát và ghi nhận 
kịp thời các đối tượng ngay khi chúng vừa xuất 
hiện khiến cho các phiền não như tham ăn, 
tham mặc, tham hưởng thụ các dục lạc giác 
quan không có cơ hội khởi sinh và giúp bạn 
tránh được các cực đoan là quá say đắm trong 
sự hưởng thụ dục lạc ngũ trần. Bởi thế Đức 
Phật dạy: 

"Tránh được hai cực đoan là quá lợi dưỡng 
hoặc quá khổ hạnh này, Như Lai giác ngộ trung 
đạo." 

4.12 Nỗ Lực Tinh Tấn và Kiên Nhẫn 

Không nên hiểu lầm rằng: nỗ lực tinh tấn 
không ngừng để đạt được tâm định và tuệ 
minh sát là một hình thức thực hành ép xác 
khổ hạnh cực đoan. Ngay trong việc giữ gìn 
giới luật cũng có thể khiến thân thể khó chịu 
hoặc khiến ta phải kiêng cử nhiều thứ; đây 
cũng không thể xem là một hình thức ép xác 
khổ hạnh. 


Trong Thiền Định cũng như trong Thiền Minh 
Sát, kiên nhẫn và tự kiềm chế đóng vai trò 


page 237 



238 Sayadavv Thondara Chân Đế Tục Đế 

quan trọng; đó là yếu tố chủ chốt cho mọi 
thành đạt. Do vậy, hãy kiên nhân chịu đựng 
khi có sự đau nhức khởi sinh, sự tự kiềm chế, 
tự kiểm soát và nỗ lực tinh tấn không thể được 
xem là ép xác khổ hạnh, bởi vì mục đích của sự 
thực hành này không phải nhằm tạo ra sự đau 
đớn hoặc hành hạ xác thân như mục tiêu của 
ép xác khổ hạnh. Nỗ lực tinh tấn kiền nhẫn và 
tự kiểm soát của người hành thiền là để tạo 
điều kiện tốt đẹp cho sự tu tập giới, định, huệ 
như lời Phật dạy. 

4.13 Chướng Ngại Trên Đường Giải Thoát 

Có năm chướng ngại trong việc thành đạt định 
và tuệ. Đó là: tham ái, sân hận, bất an hối 
hận, dã dượi buồn ngủ và hoài nghi. 

Dã dượi, buồn ngủ có nghĩa là không thích 
nghe hay thực hành Giáo Pháp, hoặc trong lúc 
hành thiền cảm thấy uể oải buồn chán. 

Bất an, hối hận là tâm giao động, phiền muộn 
bứt rứt về những việc làm sai trái, hối tiếc vì 
chẳng làm những việc cần phải làm. 


Và hoài nghi là nghi ngờ Phật Pháp Tăng, hoặc 
nghi ngờ con đường dẫn đến sự chứng đạt 
Đạo, Quả, và Niết Bàn. 



Chân Đế Tục Đế sư Khánh Hỷ 239 

4.14 Biết và Ghi Nhận Tâm Tham 

Tâm phải được điều phục đúng lúc. Quán sát 
những sinh hoạt của tâm, bạn sẽ thấy rõ tâm 
tham ái sẽ hình thành như thế nào khi gặp các 
đối tượng ưa thích, và khi chú tâm ghi nhận 
đơn thuần vào tâm tham ái này, thì bạn sẽ 
thấy rõ khuynh hướng mãnh liệt muốn chụp 
bắt, nắm giữ và làm chủ các đối tượng ưa thích 
này sẽ diệt mất ra sao. 

Tôi nói điều này là căn cứ trên Vi Diệu Pháp. 
Nhưng khi đem lý thuyết thiền vào thực hành, 
bạn không nên bận tâm phân tích tâm mình 
hay các đặc tính của nó. Khi tâm tham khởi 
sinh, chỉ giản dị ghi nhận nó. Ngay khi ghi 
nhận tâm tham, tâm tham sẽ diệt mất; lúc bấy 
giờ chỉ có sự biết và sự ghi nhận. Biết và ghi 
nhận là một thiện tâm, và tâm thiện này không 
thể khởi sinh cùng lúc với tâm tham ái dính 
mắc. Bạn phải ghi nhận ngay luôn cả tâm biết 
và tâm ghi nhận này. Pháp quán sát này cũng 
được áp dụng khi sân hận, hoài nghi hay các 
cảm xúc khác phát sinh. Nhưng quán sát 
tâm, theo dõi tâm để đạt được các tuệ 
giác không phải là chuyện dễ dàng. Quán 
sát vật chất dê dàng hơn vì đề mục vật 
chất có tính cách cụ thể, dễ gây ấn tượng 


page 239 



240 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


mạnh, đập mạnh vào tâm thiền sinh. 

4.15 Loại Bỏ Những Gì Không Cần Thiết 

Mỗi khoảnh khắc chánh niệm tiêu hủy dần các 
phiền não ngủ ngầm. Tương tự như dùng rìu 
để đẽo một khúc cây, mỗi nhát rìu giúp ta gọt 
bỏ những phần không cần thiết. 

4.16 Quán Sát Ghi Nhận Tư Tưởng 

Lúc mới hành Thiền Minh sát, định lực của bạn 
còn yếu vì vậy tâm hay phóng đi đó đây. Khi 
có phóng tâm, hãy ghi nhận phóng tâm. Khi 
tưởng tượng điều gì, hãy ghi nhận ngay sự 
tưởng tượng đó. Khi tiếp tục chánh niệm ghi 
nhận mọi diễn biến của các hiện tượng xảy ra 
bạn sẽ thấy rõ tiến trình của tư tưởng, và định 
lực của bạn sẽ mạnh dần lên, tâm bạn sẽ an 
trụ vững chắc vào đề mục, không còn lang bạt 
đi đâu nữa. 


4.17 Thất Vọng 

Lúc mới bắt đầu hành thiền, nhiều thiền sinh bị 
thối chí khi thấy định lực mình yếu kém. 
Nhưng một số thiền sinh lại được khích động 
bởi điều này. Nhờ thấy định lực yếu kém, họ 
cố gắng gia tăng tinh tấn gấp đôi và sau đó 
thành đạt những tuệ giác đặc biệt. Nhiều khi 



Chân Đế Tục Đế sư Khánh Hỷ 241 

nhờ sự yếu kém, thất vọng mà thiền sinh 
hưởng được lợi lạc. Do đó, theo chú giải, khi 
chưa đạt được mục tiêu mong ước của mình 
như: xuất gia, hành thiền, đạt tuệ giác hay 
nhập định mà sinh ra chán nản thất vọng thì 
hãy bình tâm đón nhận sự chán nản và thất 
vọng này. Hãy thản nhiên đón tiếp những 
phiền não này vì nhờ những phản ứng ngược 
này kích động tinh tấn khiến ta tiến bộ trên 
đường đạo. Tuy vậy, hãy thận trọng, đừng tìm 
kiếm những phiền não này; bởi vì hỷ lạc đóng 
vai trò quan trọng và tốt đẹp nhất trên đường 
tìm kiếm chân lý, giải thoát. 

4.18 Trạng Thái Tâm Khó Khăn 

Thiền Sinh phải luôn luôn nhớ đến luật nhân 
quả mà Đức Phật đã giảng dạy. Đức Phật dạy 
rằng: mọi việc xảy ra ngày hôm nay là kết quả 
của những hành động mà ta đã làm trước đây. 
Nhờ biết đến luật nhân quả ta có đủ sáng suốt 
để giải quyết, cải thiện và nhẫn nhục chịu dựng 
những nghịch cảnh xảy đến cho mình. Tuy 
nhiên, đó chỉ là phương cách tạm thời. 

Phương thuốc hay nhất để điều trị những 
khủng hoảng này là hành Thiền Định hoặc 
Thiền Minh sát. Trong lúc hành thiền, nếu lo 
âu, phiền muộn, khổ tâm hoặc thất vọng khởi 


page 241 



242 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


sinh, hãy chú tâm chánh niệm ghi nhận các 
trạng thái tâm này. Đức Phật dạy rằng Tứ 
Niệm Xứ là con đường duy nhất để diệt trừ lo 
âu phiền muộn và chấm dứt mọi khổ đau. Bao 
lâu ta giữ được chánh niệm theo lời Phật dạy 
thì những phiền não như: lo âu, phiền muộn, 
uất ức, than khóc, xuống tinh thần v.v... sẽ 
không thể khởi sinh, dù những phiền não này 
có khởi sinh đi nữa cũng bị tan biến ngay khi ta 
chánh niệm ghi nhận chúng. 

4.19 Quán sát cảm Giác Đau Nhức 

Nếu có những cảm giác khó chịu nào khởi sinh 
như: tay chân mỏi mệt, thân thể đau nhức, 
nóng rát ... hãy chú tâm vào nơi các cảm giác 
phát sinh và ghi nhận: "mỏi, mỏi", "nóng, 
nóng", hoặc "đau, đau" v.v... Khi cảm giác khó 
chịu biến mất, thiền sinh tiếp tục quán sát 
chuyển động phồng, xẹp của bụng. 

Chỉ khi nào cảm giác đau nhức quá mãnh liệt, 
đến nỗi thiền sinh không chịu đựng được nữa, 
thì mới thay đổi tư thế của thân hay tay chân 
để đỡ đau. 

4.20 Phương Thuốc Hiệu Nghiệm 

Nếu bạn đau khổ vì kém sức khỏe hay bệnh 



Chân Đế Tục Đế sư Khánh Hỷ 243 

tật, và nếu không có thuốc giảm đau, thì bạn 
hãy chú tâm quán sát cảm giác đau trên cơ 
thể. Thản nhiên quán sát các cảm giác đau sẽ 
đem lại nhiều kết quả tốt đẹp, nếu không chữa 
lành hết cơn bệnh thì ít ra cũng làm giảm bớt 
được sự đau nhức phần nào. Nếu thiền tập 
không giảm được đau nhức trong thân, thì 
cũng có thể giúp bạn giảm được cơn đau trong 
tâm. Nếu bạn tức giạn hoặc bực bội vì thân 
đau thì tâm bạn cũng đau luôn. 

Đức Phật dạy rằng khi bị khổ thân mà để cho 
tâm khổ theo thì chẳng khác nào bị đâm bởi 
một mũi nhọn lại đâm thêm một mũi nhọn nữa 
vào chỗ đau ấy. Khổ thân mà để cho tấm khổ 
theo là đã làm cho mình bị đau khổ bởi hai mũi 
nhọn cùng lúc. Khi sự đau nhức trong thân 
xảy ra mà không thể chánh niệm ghi nhận sự 
đau của thân thì sẽ bị đau khổ cả thân lẫn tâm. 
Nhưng nếu chánh niệm ghi nhận vào thân đau 
thì chỉ khổ thân mà không khổ tâm. Người như 
vậy sẽ giống như Đức Phật và A La Hán, chỉ bị 
khổ thân mà không khổ tâm. Các Ngài có khổ 
vì nóng, lạnh, muỗi mòng hoặc những thứ khó 
chịu khác, nhưng tâm các ngài vẫn quân bình 
không bị khổ đau. Thiền là phương thuốc rất 
hiệu nghiệm để điều trị khổ thân và khổ tâm 
vậy. 


page 243 



244 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


4.21 Cảm Giác Khó Chịu Đựng 

Khi thực hành tích cực để phát triển tâm định, 
thiền sinh có thể kinh nghiệm những cảm giác 
khó chịu đựng nổi như: ngứa ngáy, đau nhức, 
tê mỏi hay co cứng. Nếu ngừng chánh niệm, 
những cảm giác khó chịu này biến mất. Khi 
chánh niệm ghi nhận, chúng xuất hiện trở lại. 
Do sự nhạy cảm tự nhiên của cơ thể, nên 
những cảm giác đó sinh khởi chứ đó không 
phải là triệu chứng bệnh tật. Nếu chánh niệm 
lên những cảm giác đó với tâm định mạnh mẽ, 
chúng sẽ dần dần tan biến. 

4.22 Buồn Ngủ 

Thiền sinh không được dừng nghỉ ghi nhận dầu 
chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Không 
nên nghĩ rằng việc gián đoạn ghi nhận trong 
khoảnh khắc ngắn ngủi chẳng quan trọng gì. 
Mọi chuyển động bao gồm trong tác động nằm 
xuống đều phải được ghi nhận tỉ mỉ liên tục 
không gián đoạn. Sau khi đã nằm yên vào tư 
thế, hãy trở về với chuyển động phồng xẹp của 
bụng. Dầu đêm đã về khuya và đến giờ đi 
ngủ, nhưng thiền sinh cũng đừng bỏ qua việc 
ghi nhận. 


Một thiền sinh thực hành nghiêm chỉnh và nô 



Chân Đế Tục Đế sư Khánh Hỷ 245 

lực thực sự thì sẽ tích cực giữ tâm chánh niệm 
mọi lúc dường như không biết gì đến việc ngủ 
nghỉ. Khi buôn ngủ thiền sinh tiếp tục ghi 
nhận cho đến khi hoàn toàn rơi vào giấc ngủ. 
Nếu việc hành thiền tiến triển tốt đẹp và vượt 
trội, thiền sinh sẽ cảm thấy tỉnh táo. Nếu hôn 
trầm dã dượi thắng lướt thì thiền sinh sẽ cảm 
thấy buồn ngủ. Khi buồn ngủ, thiền sinh phải 
ghi nhận "buồn ngủ, buồn ngủ". Khi mí mắt 
sụp xuống hãy ghi nhận "sụp xuống, sụp 
xuống". Khi mí mắt trở nên nặng, hãy ghi 
nhận "nặng, nặng". Nếu mắt trở nên cay xốn, 
hãy ghi nhận "cay xốn, cay xốn". Nếu ghi 
nhận mọi tác động một cách chánh niệm thì sự 
buồn ngủ biến mất và thiền sinh sẽ tươi tỉnh 
trở lại. 

Khi đã tươi tỉnh và mắt sáng trở lại, thiền sinh 
phải ghi nhận "tươi tỉnh, tươi tỉnh" hay "sáng, 
sáng" rồi trở về sự phồng xẹp của bụng. Thiền 
sinh lại kiên trì tiếp tục hành thiền. Cuối cùng, 
khi buồn ngủ thắng thế thì thiền sinh sẽ rơi vào 
giấc ngủ. Khi hành thiền ở tư thế nằm bạn rất 
dễ bị buồn ngủ. Bởi vậy đối với những thiền 
sinh mới, không nên hành thiền ở tư thế nằm 
quá nhiều mà phải ngồi và kinh hành nhiều 
hơn. Nhưng lúc đến giờ đi ngủ, thiền sinh nên 
hành thiền ở tư thế nằm, ghi nhận những 
chuyển động phồng xẹp của bụng cho đến khi 


page 245 



246 Sayadavv Thondara Chân Đế Tục Đế 

nào rơi vào giấc ngủ một cách tự nhiên. Thời 
gian ngủ là khoảng thời gian nghỉ ngơi cho 
thiền sinh. Nhưng đối với thiền sinh tích cực 
tinh tấn thì nên giới hạn giờ ngủ khoảng bốn 
tiếng mỗi đêm. Đó là ngủ vào khoảng canh 
hai, tức từ mười giờ tối đến hai giờ sáng, như 
Đức Phật đã cho phép. Ngủ bốn tiếng là vừa 
đủ. Đối với những thiền sinh mới, nếu thấy 
ngủ bốn tiếng không đủ cho sức khỏe thì có 
thể ngủ năm đến sáu tiếng, sáu tiếng là quá 
đủ cho sức khỏe. 

Khi thức dậy thiền sinh phải lập tức trở về với 
sự ghi nhận. Một thiền sinh thật sự muốn nô 
lực hành thiền để đạt đạo quả thì chỉ ngừng 
hành thiền trong khi ngủ mà thôi. Trong thời 
gian thức, họ liên tục chánh niệm không ngừng 
nghỉ. Bởi vậy, khi vừa thức giấc, thiền sinh 
phải ghi nhận ngay sự thức dậy của tâm: 
"thức dậy, thức dậy". Nếu thiền sinh không 
thể ghi nhận được trạng thái của tâm lúc vừa 
thức dậy, thì hãy bắt đầu ghi nhận sự phồng 
xẹp của bụng. 

4.23 Thiền Định và Thiền Minh sát 


Chúng ta hành thiền trên đề mục gì? 
Chúng ta phát triển tuệ minh sát ra sao? 



Chân Đế Tục Đế sư Khánh Hỷ 247 

Đây là những câu hỏi rất quan trọng cần được 
nêu lên. 

Có hai loại thiền: Thiền Định và Thiền Minh 
Sát. 

Thiền Định để phát triển sự vắng lặng và Thiền 
Minh Sát để phát triển tuệ minh sát. 

Có bốn mươi đề mục để hành Thiền Định: 

Mười đề mục kasina (đĩa tròn): Đất, nước, lửa, 
gió; xanh, vàng, đỏ, trắng, ánh sáng, và không 
gian hữu hạn. 

Mười đề mục tử thi: Tử thi căng phồng, tử thi 
sình trương, tử thi thối rữa, tử thi bị cắt thành 
mãnh, tử thi bị thú cắn nát, tử thi bị rời rã, tử 
thi bị rời rã và phân tán nhiều nơi, tử thi bê bết 
máu, tử thi bị dòi đục, tử thi chỉ còn xương. 

Mười đề mục niệm tưởng: Niệm Phật, Niệm 
Pháp, Niệm Tăng, Niệm Giới, Niệm Thí, Niệm 
Chư Thiên, Niệm về sự Chết, Niệm 32 Thể 
Trược, Niệm Hơi Thở, Niệm Thanh Tịnh. 

Bốn đề mục vô lượng tâm (Tứ vô lượng tâm: 
từ, bi, hỉ, xả) 


page 247 



248 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


Bốn đề mục thiền vô sắc 

Một đề mục về thực phẩm bất tịnh 

Một đề mục phân tích tứ đại 

Bốn mươi đề mục này là những đề mục để 
phát triển định tâm. 

Chỉ có đề mục niệm hơi thở (anapanasati) và 
phân tích tứ đại mới là đề mục Thiền Minh 
Sat 

Các đề mục còn lại không giúp phát triển minh 
sát tuệ. 

4.24 Thành Đạt sự Thanh Lọc Tâm 

Tâm bạn sẽ trong sạch khi bạn chánh niệm. 
Thật là sai lầm khi cho rằng tâm chỉ trong sạch 
khi nhập vào các tầng thiền định, sự thanh lọc 
tâm trong các tầng thiền định đạt được do 
luồng thiền tâm liên tục định vào đề mục. sự 
thanh lọc tâm trong Thiền Minh sát thuần túy 
đạt được do có sát na định, nghĩa là tâm được 
thanh lọc trong từng sát na. Hai loại thanh lọc 
tâm này có năng lực giống nhau, vì đều giúp 
cho tâm thoát khỏi các chướng ngại tinh thần. 


4.25 Các Yếu Tố của Bát Chánh Đạo Trong 



Chân Đế Tục Đế 


sư Khánh Hỷ 249 


Thiền Minh sát 

Nếu mỗi giây bạn ghi nhận được một lần thì 
trong môi phút, bạn ghi nhận khoảng sáu mươi 
lần. Trong môi sự ghi nhận bạn đã thực hành 
Bát Chánh Đạo. Các bạn thử xem Bát Chánh 
Đạo thể hiện như thế nào 

Thiền sinh phải niệm và quán sát mọi hiện 
tượng khi chúng xuất hiện qua lục căn. Điều 
này khi làm với nỗ lực, gọi là Chánh Tinh Tấn. 

Theo dõi, ghi nhận hay biết các đề mục đang 
sinh khởi, gọi là Chánh Niệm. 

Khi chánh niệm, tâm sẽ an trụ hoặc tập trung 
trên đề mục, tâm khắn khít trên đề mục. Đây 
là Chánh Định. 

Ba yếu tố của đạo, chánh tinh tấn, chánh niệm 
và chánh định hợp lại thành nhóm định, được 
gọi là Định đạo. 

Biết đề mục một cách rõ ràng chính xác là 
Chánh Kiến. 

Đưa tâm hướng đúng vào đề mục gọi là Chánh 
Tư Duy hay Chánh Hướng Tâm. 

Hai yếu tố Chánh Kiến và Chánh Tư Duy hợp 


page 249 



250 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


lại thành nhóm Tuệ, gọi là Tuệ Đạo. 

Tất cả năm yếu tố trong nhóm Định và Tuệ 
hoạt động như một nhóm thợ năm người, mỗi 
người giữ một nhiệm vụ riêng, công việc chỉ 
hoàn thành được do sự hợp lực của cả năm 
người. Cùng thế ấy năm Định Tuệ Đạo này 
phải hoạt động hài hòa trong mỗi tác động ghi 
nhận và ý thức, sự hài hòa của Năm Định Tuệ 
Đạo này là sức mạnh kỳ diệu để triển khai trí 
tuệ minh sát. 

Giữ giới không sát sinh, không trộm cắp, không 
tà hạnh là Chánh Nghiệp. 

Giữ giới không nói láo, nói hai lưỡi, nói lời độc 
ác, nói lời vô ích là Chánh Ngữ. 

Nuôi mạng sống chân chánh, tránh xa các 
nghề nghiệp bất thiện là Chánh Mạng. 

Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng hợp 
thành nhóm Giới, gọi là Giới Đạo. Giới đạo 
phải được hoàn tất trước khi hành thiền. Giới 
Đạo được trọn vẹn khi thiền sinh biết giữ gìn 
giới luật. Trong thời gian hành thiền ba yếu tố 
của Giới Đạo được gìn giữ không ô nhiễm. 
Thật ra, theo thời gian, ba yếu tố của giới đạo 
ngày càng trong sạch hơn. 



Chân Đế Tục Đế sư Khánh Hỷ 251 

Ba yếu tố của Giới đạo hợp chung với năm yếu 
tố của Định đạo và Tuệ đạo tạo thành Bát 
Chánh Đạo, và chúng xuất hiện khi thiền sinh 
hành Thiền Minh sát. Do đó, thiền sinh đã 
hành thiền trên Minh sát Đạo. 

4.26 Kiến Thức sâu Rộng Tự Nhiên 

Nếu Bát Chánh Đạo được thực hành một cách 
tốt đẹp, thiền sinh sẽ chính mình đạt kinh 
nghiệm trực tiếp, nhờ thế, dần dần sẽ đạt được 
các tuệ giác, trí tuệ sẽ tự động phát triển sâu 
rộng hơn. 


page 251 



252 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


V. Thực Hành Thâm Sâu Hơn 

5.1 Thành Đạt Tuệ Minh sát 

Tuệ Minh Sát được thành đạt khi thiền sinh 
quán sát các hoạt động của thân tâm, thấy rõ 
qua kinh nghiệm trực tiếp chúng là vô Thường, 
bất toại nguyện, và vô Ngã. Tuệ minh sát 
được thành đạt qua sự quán sát tinh tế các 
hoạt động của thân tâm khi chúng diên ra. 
Tuệ minh sát không thể được thành đạt qua sự 
quán sát hời hợt đối tượng, cũng không thể 
thành đạt qua suy tư, phần tích, vì thế, thiền 
sinh phải chú tâm quán sát mọi hoạt động 
như: thấy, nghe, sờ, đụng, ngửi, nếm, ăn, 
uống v.v... khi chúng đang diễn tiến, không bỏ 
sót một hoạt động nào. 

5.2 Tâm Ghi Nhận và Đối Tượng Ghi Nhận 

Khi tâm định trở nên mạnh hơn, chánh hướng 
tâm sẽ hướng tâm đến đối tượng để tâm thấy 
rõ ràng và chính xác đề mục. Nhờ thế chánh 
kiến hiểu biết đúng đắn chân tướng của đề 
mục đang quán sát. Làm thế nào tâm hiểu rõ 
đề mục? Khi thiền sinh hành thiền một thời 
gian thì tâm định trở nên mạnh mẽ đủ sức để 
chế ngự năm pháp chướng ngại là: tham lam, 



Chân Đế Tục Đế sư Khánh Hỷ 253 

sân hận, dao động bất an, dã dượi buồn ngủ 
và hoài nghi. Lúc bấy giờ tâm được thanh lọc 
trở nên trong sạch thanh tịnh có đủ khả năng 
phân biệt rõ ràng đối tượng vật chất được ghi 
nhận và tâm ghi nhận đối tượng đó. 

Chẳng hạn, khi ghi nhận chuyển động phồng 
xẹp của bụng, thiền sinh biết rõ "chuyển động 
phồng xẹp của bụng" là một chuyện, và "tâm 
ghi nhận chuyển động này" là một chuyện 
khác. Nói cách khác, thiền sinh có khả năng 
phân biệt rõ ràng giữa "hiện tượng phồng xẹp" 
với "tâm ghi nhận hiện tượng này", cùng thế 
ấy, trong tiến trình đi, thiền sinh phân biệt rõ 
ràng giữa "tác động dở chân, tác động bước 
tới, tác động đạp xuống" với "ý định tạo nên 
các tác động đó". Như vậy, thiền sinh đã phân 
biệt được thế nào là tâm (kẻ ghi nhận) và vật 
chất (cái được ghi nhận). Đây là sự hiểu biết 
rõ ràng và biện biệt xuyên qua sự quán sát 
thuần túy chứ không phải do tưởng tượng. 

Khi định lực của thiền sinh đạt được sức mạnh, 
và nhờ vậy trí tuệ trở nên sắc bén, thiền sinh 
sẽ ý thức rõ ràng rằng: sở dĩ có sự co chân, vì 
có tác ý muốn co; có sự đi, vì có tác ý muốn 
đi; có sự thấy, vì có mắt và có vật để thấy; có 
sự nghe vì có tai và âm thanh. Thiền sinh 
cũng ý thức rằng: ta được vui hưởng cuộc đời 


page 253 



254 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


hiện nay cũng do ta đã có nghiệp tốt từ kiếp 
trước. Hiểu biết được như vậy là thiền sinh đa 
có sự hiểu biết rõ ràng luật nhân quả. 

5.3 Thật Sự Thấy Rõ vô Thường 

Chỉ đến khi nào thấy rõ sự sinh diệt của vật 
chất và tâm, thiền sinh mới có sự hiểu biết trực 
tiếp bằng kinh nghiệm rằng: vật chất và tâm 
là Vô Thường bởi lẽ chúng vừa sinh ra đã hoại 
diệt ngay, như chú giải đã nói: 

"Sự vật vừa sinh ra liền bị hoại diệt ngay, đó là 
Vô Thường." 

Bởi thế, chỉ khi nào thấy được sự sinh diệt của 
mọi sự vật, thiền sinh mới thực sự thấy rõ vô 
Thường. 

5.4 Sự Sinh Diệt 

Bọt nước tan biến ngay sau khi hình thành. 
Cũng vậy, ảo ảnh tạo thành cảnh sắc như thật, 
nhưng khi ta quán sát cặn kẽ nó sẽ tan biến 
ngay. Không có thực thể tuyệt đối lâu bền nào 
trong cả hai trường hợp trên. Đây là kiến thức 
thông thường. Khi biết được thực chất của các 
pháp bên ngoài như vậy, chúng ta cũng phải 
biết thực chất của các hiện tượng sinh khởi bên 
trong qua sự quán sát trong lúc hành thiền. 



Chân Đế Tục Đế sư Khánh Hỷ 255 

Khi thiền sinh thấy được sự sinh diệt của các 
uẩn, thiền sinh sẽ thấy rằng đề mục theo dõi 
và tâm hay biết đề mục đều ở trong trạng thái 
trôi chảy: xuất hiện đó, rồi biến mất đó, không 
bền vững, không có thực thể hay bản chất, 
chẳng có cái gì có thể gọi là "ta" hay "của ta" 
trong đó cả. Chúng chỉ là tiến trình của sinh 
thành và hoại diệt mà thôi. 

5.5 Niềm Vui Thánh Thiện 

Nhiều người lấy làm hoan hỉ khi nghĩ đến sự từ 
bỏ việc đời, xuất gia làm Tỳ khưu, hay sự thực 
hành giới, định, tuệ của mình. Đây là niềm vui 
thánh thiện bởi vì nó liên kết với sự từ bỏ hoặc 
với sự tách rời đời sống thế tục. Khi nghe 
Pháp hoặc đi đến thiền viện để thực hành 
Thiền Minh sát ta cũng có cảm giác hoan hỉ 
tương tự. 

Sự hoan hỉ trong Thiền Minh sát là sự hoan hỉ 
khởi sinh trong khi đang chánh niệm. Thấy rõ 
Vô Thường hay sự khởi sinh và hoại diệt của 
vật chất và tâm, thiền sinh sẽ ý thức được rằng 
tất cả vật chất và tâm được thấy trước đây hay 
bây giờ đều là đối tượng của sự thay đổi và bất 
toại nguyện. Tuệ minh sát này tạo nên sự 
hoan hỉ, và tâm hoan hỉ này là một loại cảm 
giác hạnh phúc bắt nguồn từ sự giải thoát khỏi 


page 255 



256 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


ái dục. 

5.6 Gắng sức Thành Đạt Mục Tiêu Cao Hơn 

Khi hiểu rõ sâu xa vật chất và tâm là tập hợp 
mang tính chất giả tạo, thiền sinh hoàn toàn 
nhận thức được chân lý của Giáo Pháp liên 
quan đến ba đặc tướng vô Thường, khổ và vô 
Ngã. Quán sát ba đặc tướng này, thiền sinh 
đạt được sự hiểu biết sâu sắc về sự phát sinh 
vắ hoại diệt của vật chất và tâm. Đo là thiền 
sinh đã đạt được tuệ sinh diệt. 

Ở giai đoạn này, thiền sinh có thể thấy ánh 
sáng trong tâm, và cảm thấy vô cùng hoan hỉ. 
Thiền Sinh có chánh niệm mạnh mẽ phi 
thường, ghi nhận mọi pháp đến đi không gì bỏ 
sót; tâm bén nhạy; trí nhớ rõ ràng; đức tin 
vững mạnh hơn bao giờ hết. Thiền sinh hoan 
hỉ cả tinh thần lân vật chất. Đây là giai đoạn 
vượt ngoài sự diễn tả. 

Tuy thế, thiền sinh đừng dính mắc vào những 
trạng thái hỉ lạc này. Nếu thiền sinh dính mắc 
vào những trạng thái hỉ lạc, tâm sẽ bị ô nhiễm 
và hỉ lạc này trở thành chướng ngại cho sự 
phát triển tâm linh về sau. Thế nhưng, hỉ lạc 
là một sự hổ trợ tốt đẹp, giúp thiền sinh thêm 
tinh tấn, thúc đẩy và khích lệ thiền sinh tiếp 



Chân Đế Tục Đế sư Khánh Hỷ 257 

tục gắng sức để thành tựu mục tiêu cao hơn, 
khiến tuệ minh sát sẽ trưởng thành và chín 
muồi. Bởi thế, khi có hỉ lạc phát sinh, thiền 
sinh được khuyên là nên thản nhiên chánh 
niệm ghi nhận trạng thái hỉ lạc này mà đừng 
dính mắc để trí tuệ càng tăng trưởng hơn. 

5.7 Thành Đạt Tuệ Giác Qua Thực Hành 

Tuệ giác thật sự đạt được không phải do ý 
niệm được đặt định từ trước mà do kinh 
nghiệm thực hành cá nhân. Tuệ Giác của thiền 
sinh là một Kinh Nghiệm thực sự và rõ ràng. 
Trên đường tinh tấn thực hành, đến một giai 
đoạn nào đó, khi việc hành thiền tiến triển, 
thiền sinh chẳng thấy gì ngoài sự diệt mất của 
mọi hiện tượng. Giai đoạn này đưọc gọi là tuệ 
diệt. Thiền sinh hiểu biết hiện tượng diệt một 
cách sâu sắc qua kinh nghiệm trực tiếp của 
chính mình chứ không qua kinh điển hoặc qua 
thầy dạy. Kinh nghiệm trực tiếp có thể một 
phần bắt nguồn từ sự giải thích của thầy dạy, 
và tiếp theo là sự thực hành của chính thiền 
sinh, chứ không thể có được bằng cách nào 
khác. 

5.8 Vất Bỏ Tự Ngã 

Khi thiền sinh kiên trì tinh tấn hành thiền, tâm 


page 257 



258 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


định mạnh mẽ, tâm trở nên thanh tịnh và trong 
sạch. Thiền sinh có khả năng phân biệt được 
tâm (sự ghi nhận) với thân (đối tượng được ghi 
nhận). Rồi thiền sinh sẽ trực nhận được sự 
vắng bóng của "tự ngã" hay "tôi". Tiếp tục ghi 
nhận, thiền sinh sẽ thấy được tương quan 
nhân quả của vật chất và tâm, và có được tuệ 
giác phân biệt nhân quả. Cuối cùng, ý tưởng 
về tự ngã sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt. Trước khi 
biết hành Thiền Minh sát, thiền sinh có thể 
phân vân tự hỏi: "Phải chăng có một cái ngã 
trong quá khứ, trong hiện tại và trong tương 
lai". Nhưng sau khi hành thiền, thấu hiểu 
được bản chất thật sự của mọi hiện tượng trên 
thế gian, thì tất cả những nghi ngờ như thế 
đều được tan biến. 

Tiếp tục chánh niệm ghi nhận, thiền sinh sẽ 
thấy các đối tượng giác quan cùng tâm quán 
sát đều tan biền. Tất cả đều vô Thường. 
Chúng vừa phát sinh đã hoại diệt ngay theo 
đường lối riêng của chúng, cái gì không 
thường còn thì bất toại nguyện hay khổ. 
Chẳng có gì là có thực chất, vậy thì còn có cái 
gì để ta bám víu, dính mắc vào và xem như Ta 
hay Của Ta đâu? Tất cả hiện tượng đang ở 
trong trạng thái trôi chảy, khởi sinh lên rồi biến 
mất ngay. Được xác tín từ kinh nghiệm của 
chính mình, thiền sinh rủ bỏ ý niệm tự ngã hay 



Chân Đế Tục Đế 


sư Khánh Hỷ 259 


linh hồn. 

5.9 Thân Là vô Ngã 

Trong khi ngồi thiền, do sự đau nhức khó chịu 
khiến thiền sinh phải đổi tư thế. Sau nhiều lần 
đổi tư thế, thiền sinh sẽ thấy rõ: "bản chất áp 
chế" của thân này hiển bày một cách rõ ràng; 
dù cho có muốn ngồi yên cũng không làm sao 
ngồi được. Thế rồi, thiền sinh hiểu được rằng: 
cái gì bị áp chế thường xuyên bởi sự sinh diệt, 
gây nên đau đớn là vô Ngã. Chúng chỉ đơn 
thuần là những hiện tượng vật lý diễn biến 
theo đường lối riêng của chúng. Thân này 
không thể điều khiển, không bao giờ nghe lời 
hoặc tuân theo ý muốn của ai. Tính chất 
không thể điều khiển này là vô Ngã. 

5.10 Cảm Thọ Là Vô Ngã 

Thiền sinh sẽ thấy qua kinh nghiệm của chính 
bản thân rằng: cảm thọ thường xuyên gây đau 
khổ cho ta, ta không thể nào luôn luôn thỏa 
mãn những gì mình muốn thọ hưởng, ta không 
thể nào luôn luôn thỏa mãn được sắc tốt, tiếng 
hay, mùi thơm, vị ngon, nơi đụng chạm vừa 
lòng... Thiền sinh sẽ khám phá ra rằng: các 
cảm giác khó chịu thì rất nhiều còn các cảm 
giác dễ chịu thì chẳng có bao nhiêu bởi vì cảm 


page 259 



260 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


thọ vốn là Vô Ngã, không ai có thể bắt chúng 
chiu theo ý mình. 

5.11 Thức Là Vô Ngã 

Thiền sinh nào đã từng thực tập chánh niệm 
vào các hiện tượng thân tâm sẽ thấy rõ rằng: 
mọi sinh hoạt sinh tâm ý bị tan biến tức thì khi 
được chú tâm vào, chẳng hạn như: ý muốn 
suy nghĩ, muốn thấy, muốn nghe, muốn co 
duỗi, muốn thay đổi tư thế, muốn đi, muốn nói 
v.v... sẽ bị tan biến tức thì khi được chú tâm 
vào. Tất cả mọi sinh hoạt của tâm không 
ngừng sinh diệt ấy là vô Thường, chẳng có gì 
để thỏa thích, để dựa dẫm vào; chúng chỉ đơn 
thuần là sự khổ. Bởi thế, người nào tự mình 
thực chứng bằng kinh nghiệm cá nhân sẽ thấy 
rõ rằng: chẳng có gì để bám víu, để tự hào, 
xem như "đây là cua tôi", "đây là tôi" hoặc 
"đây là tự ngã của tôi" 

5.12 Cảm Giác Kinh SỢ 

Nhận thức được sự hoại diệt của sự vật trong 
khi quán sát chúng, thấy rõ rằng vật chất và 
tâm hoại diệt liên hồi, như một giòng suối 
không ngừng tuôn chảy, thiền sinh sẽ ý thức 
được rằng sự hoại diệt của sự vật thật đáng 
sợ, thiền sinh có ý muốn từ bỏ tất cả mọi sự 



Chân Đế Tục Đế sư Khánh Hỷ 261 

vật. Khi chú tâm vào luồng trôi chảy của vật 
chất và tâm, thiền sinh sẽ tự động ý thức sự 
trôi chảy này thật đáng sợ làm sao. cảm giác 
này đến từ sự tinh tấn thực hành chứ khong 
đến từ sự trầm tư, suy nghĩ hay tưởng tượng. 

5.13 Sự Chán Nản Thân sắc 

Tiếp tục nỗ lực quán sát sự hoại diệt của các 
hiện tượng, thiền sinh sẽ tiến triển xa hơn 
trong pháp hành, sẽ phát triển thêm các tuệ 
giác khác, vì chỉ thấy toàn là sự hoại diệt của 
vật chất và tâm, thiền sinh ý thức được vật 
chất và tâm là những pháp đáng sợ. vì chỉ 
thấy toàn là sự hoại diệt của thân tâm, thiền 
sinh ý thức rõ ràng thân tâm thật đáng chán 
làm sao, sự tồn tại của thân tâm này thật 
chẳng có ý nghĩa gì cả. Người thế tục ham 
thích hưởng thụ cuộc sống vì họ mù quáng 
không thấy được những tai hại của nó. Nếu 
nhận thức được tính chất hoại diệt không 
ngừng của cuộc sống, họ ý thức được sự đáng 
ghê sỢ, sự đáng chán ngán và mệt mỏi của 
cuộc sống. Đây là tuệ giác quan trọng. 

Trong bài pháp của Đức Phật, sau khi chỉ rõ ba 
đặc tướng Vô Thường, khổ, và vô Ngã, Ngài 
thường nói: 


page 261 



262 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


"Bởi thế vị thánh đệ tử thấy thân sắc mình thật 
đáng chán", rồi ngài dạy tiếp: 

"Thấy được sự đáng chán của thân sắc, vị 
thánh đệ tử giải thoát khỏi sự dính mắc vấ 
thành đạt đạo tuệ." 

5.14 Xả Hành 

Chỉ đến khi thiền sinh, do hành Thiền Minh sát, 
tự mình thấy rõ bản chất hoại diệt của thân 
tâm mới ý thức được chúng đáng chán, và 
nhận thấy tất cả sự dính mắc vào chúng là vô 
ích và rỗng không. Cuối cùng thiền sinh phát 
triển đến chô: thản nhiên trước sự sinh diệt 
của vật chất và tâm (các hành), vằ tiến đến 
tuệ xả hành. Ở tuệ giác này tất cả Mọi vật 
Chất và Tâm (còn gọi là các pháp có điều kiện) 
được nhìn với tâm thanh thản, quân bình. 

Lúc ban đầu, thiền sinh cần phải có nỗ lực đặc 
biệt mới tiến được đến tuệ giác này, nhưng 
tiếp tục thực hành, khi quán chiếu vào sự sinh 
diệt của thân, tâm thì tuệ xả sẽ sinh khởi một 
cách tự nhiên. Khi thành đạt tuệ giác này, 
thiền sinh nhận thức được các hiện tượng, 
nhưng không bị ảnh hưởng bởi tính chất dễ 
chịu hay khó chịu của chúng. Dầu đề mục dễ 
chịu đến đâu cũng không làm thiền sinh dính 



Chân Đế Tục Đế sư Khánh Hỷ 263 

mắc, dầu đề mục khó chịu đến đâu cũng 
không khiến thiền sinh bực mình. Ở giai đoạn 
này, thiền sinh phát huy được sự thản nhiên, 
sự xả bỏ giống như một vị đã giác ngộ hoàn 
toàn. 

5.15 Thành Đạt Mục Tiêu 

Khi tiếp tục hành thiền không thối chuyển, 
thiền sinh sẽ ý thức được một cách chắc chắn 
rằng mọi hiện tượng đều vô Thường, khổ não 
và Vô Ngã thì thiền sinh sẽ đạt Niết Bàn. Tất 
cả Chư Phật, các vị A la hán và các bực Thánh 
đã đạt được Niết Bàn đều đi theo con đường 
này. Tất cả thiền sinh nên nhận ra rằng hiện 
nay chính mình cũng đang đi trên con đường 
đó để đạt được sở nguyện là đạo quả và Niết 
Bàn. Các thiền sinh phải lấy làm vui mừng vì 
mình đã đi đúng hướng và sẽ đạt được chánh 
định và trí tuệ mà chư Phật, chư A la hán, chư 
Thánh đã giác ngộ trước đây. 

Nếu thiền sinh tích cực hành thiền thì chẳng 
bao lâu thiền sinh cũng sẽ chính mình kinh 
nghiệm được đạo quả và Niết Bàn mà chư 
Phật, chưA la hán, chư Thánh đã kinh nghiệm. 
Thật vậy, thiền sinh có thể đạt được kết quả 
này trong thời gian mười lăm ngày, hai mươi 


page 263 



264 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


ngày hay một tháng. Nếu kiên trì thực tập, đối 
với những thiền sinh có Ba la mật đặc biệt có 
thể đạt được đạo quả trong vòng bảy ngày. 
Thiền sinh phải luôn luôn tin tưởng rằng mình 
có thể đạt được đạo quả trong thời gian hạn 
định trên. ít nhất là đạt được quả Nhập LƯU, 
không còn bị tái sinh vào bốn ác; không còn 
Thân Kiến, Hoài Nghi và Giới Cấm Thủ (Giới 
cấm thủ là thực hành những phương pháp sai 
lầm nhưng nghĩ rằng chúng đúng đắn, đưa đến 
giác ngộ) và Thiền sinh phải tinh tấn tiếp tục 
hành thiền với sự tin tưởng này. 



Chân Đế Tục Đế 


sư Khánh Hỷ 265 


PHỤ LỤC II 

VẤN ĐÁP THIỀN MINH SÁT 
Hòa Thượng Sĩlãnanda 
giảng 

Tỳ kheo Khánh Hỷ 
soạn dịch 


1. Do đâu mà có Thiền Minh sát? 

Thiền Minh sát là một pháp thiền căn bản 
và chính yếu của Phật Giáo Nguyên Thủy. 


2. Vipassana nghĩa là gì? 

Chữ "Vipassana" được chia làm hai phần 
"Vi" có nghĩa là "bằng nhiều cách"; và 
"Passana" có nghĩa là "nhìn thấy", ỵậy 
"Vipassana" có nghĩa là thấy được bằng 


page 265 



266 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


nhiều cách khác nhau. (Minh sát). 


3. Thiền Minh sát đem lại lợi ích gì 
cho tôi? 

Mục tiêu tối hậu của Thiền Minh sát là để 
loại trừ những bỢn nhơ trong tâm. Trước 
khi đạt được mục tiêu này thiền sinh sẽ 
có được những lợi ích thực tại như sẽ có 
được một tâm hồn bình an và tĩnh lặng và 
có đủ khả năng để chấp nhận những gì 
xảy đến cho mình. Thiền Minh sát giúp ta 
nhìn sự vật đúng thực tướng của chúng 
chứ không phải thấy chúng qua những 
biểu hiện bên ngoài, sự vật xuất hiện 
trước mắt ta dưới trạng thái trường tồn, 
vững bền, đáng yêu và có thực chất, 
nhưng thực tế thì chúng không phải như 
vậy. Khi thực hành Thiền Minh sát bạn sẽ 
chính mình thấy được sự sinh và diệt của 
hiện tượng vật chất và tinh thần. Đồng 
thời bạn cũng ý thức được một cách rõ 
ràng hơn những diên biến trong tâm và 
thân bạn. Bạn sẽ có đủ khả năng chấp 
nhận mọi chuyện xảy đến cho bạn với 
một tư thái an nhiên chứ không bị xao 



Chân Đế Tục Đế 


sư Khánh Hỷ 267 


động hay xúc cảm và đương đầu với hoàn 
cảnh một cách lạc quan hơn. 


4. Người nào cần phải hành Thiền 
Minh Sát? 

Thiền Minh sát là phương thuốc để chữa 
trị các chứng bệnh của tâm, những bệnh 
nằm dưới dạng thức các phiền não như: 
Tham, sân, Si... Hầu như chúng ta lúc 
nào cũng mang những tâm bệnh này, vì 
vậy ít nhiều chúng ta cũng phải cần đến 
Thiền Minh sát. 


5. Khi nào cần phải hành Thiền Minh 
Sát? 

Vì phiền não luôn luôn sát cánh với chúng 
ta nên lúc nào chúng ta cũng cần phải 
thực hành Thiền Minh sát. sáng, trưa, 
chiều, trước khi đi ngủ hay trong những 
lúc làm việc, nói chuyện, rửa chén... đều 
là cơ hội để hành thiền, và mọi lứa tuổi 
đều có thể thực hành Thiền Minh sát. 


page 267 



268 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


6. Phải chăng chỉ có Phật Tử mới 
hành Thiền Minh sát được? 

Không có yếu tố tôn giáo trong Thiền 
Minh Sát. Vì vậy mọi người, dầu theo tôn 
giáo nào cũng đều có thể thực hành 
Thiền Minh sát. Thiền Minh sát là sự 
theo dõi và quán sát chính bản thân mình 
một cách khoa học. Bạn chỉ cần chú tâm 
quán sát những diễn biến của thân và 
tâm bạn trong khoảnh khắc hiện tại mà 
thôi. 


7. Thiền Minh sát có khó thực hành 
knông? 


Cũng khó mà cũng dễ. Thiền Minh sát 
nhằm kiểm soát tâm, mà tâm thì luôn 
luôn vọng động. Khi hành thiền chính 
bạn sẽ thấy tâm mình. Việc hành thiền 
không phải dê, bởi vì rất khó kiểm soát 
tâm và giữ tâm trên một đề mục duy 
nhất. Mặt khác, Thiền Minh sát cũng rất 
dễ thực hành vì không cần phải sửa soạn 
lễ nghi công phu hay phải học hỏi nhiều 
mới có thể thực hành. Bạn chỉ cần ngồi 
xuống, theo dõi chính mình và chú tâm 



Chân Đế Tục Đế 


sư Khánh Hỷ 269 


vào đề mục là được. 


8. Thực hành Thiền Minh sát có đòi 
hỏi điều kiện tiên quyết gì không? 

Bạn cần phải thực sự muốn thực hành 
thiền và săn sàng tuân theo lời chỉ dân 
một cách chặt chẽ. Bởi vì nếu bạn không 
thực hành đúng thì bạn sẽ không gặt hái 
trọn vẹn lợi ích của thiền. Bạn cũng cần 
phải tin tưởng vào việc hành thiền, tin 
tưởng thiền sư, có một tâm hồn cởi mở 
để thực hành thiền và thấy được những gì 
mà thiền có thể đem lại cho bạn. Đức 
kiên nhẫn cũng rất quan trọng. Khi 
hành thiền bạn phải kiên nhẫn để đương 
đầu với nhiều thứ. Sẽ có phóng tâm, có 
cảm giác khó chịu trên thân thể và bạn sẽ 
phải đương đầu với cái tâm của bạn. Bạn 
phải kiên trì và cương quyết theo đuổi 
việc hành thiền đến cùng mỗi khi sự 
phóng tâm đến quấy nhiễu bạn khiến bạn 
không thể chú tâm vào đề mục được. 
Một điều rất quan trọng cần nhớ là bạn 
phải giữ giới luật thật trong sạch, vì nếu 
giới không trong sạch thì không thể nào 


page 269 



270 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


đạt được sự chú tâm hay có được sự bình 
an của tâm hồn. Khi làm điều gì sau đó 
bạn sẽ suy tư về những điều mình đã làm 
nhiều lần, nhất là lúc bạn đang hành 
thiền. Đó là một trở ngại lớn lao khiến 
bạn khó đạt được sự trụ tâm. 


9. Cần phải có những chuẩn bị gì để 
hành Thiền Minh sát? 

Thực ra bạn chẳng cần phải cụ bị gì cả. 
Những thứ bạn cần chỉ là một chỗ thuận 
tiện để bạn có thể ngồi nhắm mắt và chú 
tâm vào đề mục. Nói như thế không có 
nghĩa là bạn không thể dùng gối, đòn 
ngồi, ghế hay những dụng cụ khác trong 
lúc hành thiền, vì lúc thiền bạn cũng cần 
phải có một vài sự thoải mái tối thiểu nào 
đó. Nếu bạn không muốn đau đớn khó 
chịu trong lúc hành thiền thì bạn cũng 
không nên tạo cho mình quá thoải mái. 
Vì khi quá thoải mái thì sự lười biếng, thụ 
động sẽ phát sinh dân đến sự buồn ngủ. 


10. Phải giữ tư thế nào khi hành 
Thiền Minh sát? 



Chân Đế Tục Đế 


sư Khánh Hỷ 271 


Giữ tư thế nào cũng được. Đi, đứng, 
nằm, ngồi đều có thể thực hành Thiền 
Minh Sát, miễn sao bạn tỉnh thức là được. 

11. Lúc hành thiền có nhất thiết ngồi 
xếp bằng không? 

Mặc dầu theo thói quen hay theo truyền 
thong, lúc hành thiền, thiền sinh ngồi xếp 
bằng trên sàn, nhưng không nhất thiết 
phải thế. Bạn có thể ngồi cách nào mà 
bạn thấy có thể giúp bạn ngồi lâu và thoải 
mái là được. Điều quan trọng trong Thiền 
Minh Sát là sự tỉnh thức chứ không phải là 

ở tư thế. 


12. Có phải nhắm mắt trong lúc 
thiền không? 

Nhắm mắt được thì tốt nhưng bạn có thể 
mở mắt nếu bạn thích. Cách nào bạn 
thấy ít bị phóng tâm là được. Nhưng nều 
trong lúc mở mắt bạn chợt để ý nhìn vật 
gì thì bạn phải biết rằng mình đang "thấy" 
và ghi nhận nó, điều thiết yếu là đạt được 


page 271 



272 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


Sự trụ tâm chứ việc nhắm hay mở mắt lúc 
hành thiền không quan trọng. 


13. Lúc hành thiền, tay nên để như 
thế nào? 


Không có một luật lệ bó buộc nào về việc 
để tay trong lúc hành Thiền Minh sát. 
Tay bạn đặt thế nào cũng được. Thường 
người ta hay ngồi xếp bằng; đặt tay này 
lên tay kia để trước bụng, trên hai đùi. 
Bạn cũng có thể đặt hai tay bạn lên hai 
đầu gối nếu bạn muốn. 


14. Thời gian hành thiền kéo dài bao 
lâu? 


Điều đó tùy thuộc vào khả năng mỗi 
người. Không có một qui tắc bó buộc 
nao. Ngồi được mọt giờ thì thật tổt, 
nhưng lúc đầu bạn chưa thể ngồi được 
một giờ bạn hãy ngồi chừng 30 hay 15 
phút rồi dần dần kéo dài thời gian ngồi 
thiền ra cho đến khi bạn có thể ngồi lâu 
hơn. Nếu bạn có thể ngồi trên một tiếng 
đồng hồ mà vẫn thấy thoải mái thì bạn có 



Chân Đế Tục Đế 


sư Khánh Hỷ 273 


thể ngồi được hai hay ba tiếng đồng hồ. 


15. Có cần phải thực tập hằng ngày 
không? 

Mỗi ngày chúng ta đều phải ăn để nuôi 
dưỡng cơ thể. Tại sao chúng ta không 
dành một ít thì giờ trong ngày để thanh 
lọc tâm vì phiền não luôn sát cánh với ta 
như bóng với hình? Mỗi sáng nên dành 
một khoảng thời gian để ngồi thiền vì lúc 
ban sáng thân và tâm bạn đã được an 
nghỉ, bạn không còn phải lo lắng băn 
khoăn về những việc đã xảy ra trong ngày 
trước. Thiền lúc tối trước khi đi ngủ cũng 
tốt. Nhưng lúc nào bạn cũng có thể hành 
thiền được. Nếu bạn tạo được thói quen 
hành thiền môi ngày bạn sẽ gặt hái được 
nhiều kết quả tốt đẹp và lợi ích hơn. 


16. Hành Thiền Minh sát có cần phải 
có thiền sư không? 

Điều này rất quan trọng. Bất kỳ học một 
môn học mới nào bạn cũng đều cần phải 
có thầy chỉ dạy. Nhờ những lời chỉ dân 


page 273 



274 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


của thầy bạn có thể đạt kết quả nhanh và 
đi đúng đường. Bạn cần có một vị thầy 
có đủ tư cách để chỉ dẫn cho bạn, vì thầy 
sẽ giúp bạn điều chỉnh sai lầm và hướng 
dẫn bạn lúc bạn gặp phải những trở ngại 
trong lúc hành thiền. Nhiều thiền sinh 
nghĩ rằng mình đã tiến triển trong thiền 
nhưng thực ra họ chưa đạt được chút tiến 
bộ nào, lại cũng có nhiều thiền sinh nghĩ 
rằng việc hành thiền của mình không có 
kết quả hay không có chút tiến bộ nào 
trong khi đó thì họ đã tiến triển rất nhiều. 
Chỉ có vị thiền sư mới có thể biết được 
mức độ tiến bộ của bạn để điều chỉnh và 
hướng dẫn bạn trong những lúc cần thiết. 
Nếu bạn không tìm ra thiền sư bạn có thể 
nhờ vào sách, nhưng không một cuốn 
sách nào có thể hoàn toàn thay thế cho 
một vị thầy. Bạn có thể đạt được một số 
tiến bộ khi đọc kỹ lời chỉ dẫn và thực 
hành đúng theo những điều hướng dẫn 
trong sách, nhưng bạn phải cần thường 
xuyên trao đổi ý kiến và thảo luận với 
thầy nữa, mới có thể đạt được thành quả 
khả quan. 



Chân Đế Tục Đế 


sư Khánh Hỷ 275 


17. Có thể áp dụng Thiền Minh sát 
vào đời sống hàng ngày không? 

Bạn có thể "tỉnh thức" trong mọi tác động 
bạn đang làm. Bất kỳ bạn đang làm việc, 
đang đi, đang nói, v.v..., bạn đều có thể 
thiền. Mặc íâu mức đọ tỉnh thức trong 
lúc hoạt động không mạnh bằng lúc ngồi 
thiền hay lúc đang theo một khóa thiền 
tập nhiều ngày, nhưng nói chung trong 
lúc hoạt động bạn vẫn tỉnh thức được. Áp 
dụng Thiền Minh sát vào đời sống bạn có 
thể đối phó với chính bạn một cách có 
hiệu quả. 


18. Thế nào là một khóa thiền tập? 

Khóa thiền tập giúp cơ hội cho bạn được 
thực tập thiền một cách tích cực vằ nỗ lực 
hơn nhờ sự hỗ trợ của hoàn cảnh chung 
quanh và sự hướng dẫn của vị thiền sư 
kinh nghiệm. Mọi việc bạn làm trong 
khóa thiền tập đều là đề mục hành thiền. 


19. Khóa thiền tập tổ chức ra sao? 


page 275 



276 Sayadavv Thondara Chân Đế Tục Đế 


Ngày thiền tập bạn sẽ thực hành Thiền 
Minh Sát liên tục, hết ngồi (thiền) lại đi 
(thiền), hết đi lại ngồi... Thiền tọa và 
thiền hành (hoặc kinh-hành) cứ xen kẽ 
liên tục như thế. vào buổi tối sẽ được 
nghe giảng pháp và trình pháp với thầy. 
Nhờ ở sự tỉnh thức trong mọi hoạt động 
trong ngày mà việc thực tập thiền quán 
được liên tục tiến triển. Trong thời gian 
thiền tập phải tuyệt đối giữ im lặng. Khóa 
thiền tạp có the kéo dai một ngày, hai 
ngày cuối tuàn, một tuần hay lâu hơn. 


20. Tại sao phải tham dự khóa thiền 
tập? Nô lực tinh tấn thực hành thiền liên 
tục trong khóa thiền tập khiến tâm bạn 
được an trụ và tĩnh lặng, vì sự trụ tâm 
rất cần yếu cho việc phát sinh trí tuệ, nên 
khóa thiền tập là cơ hội tốt nhất giúp bạn 
tự thân thấy được thực tướng của mọi 
vặt. 


Cầu mong tất cả chúng sinh được an vui 
và hạnh phúc. 



Chân Đế Tục Đế 


sư Khánh Hỷ 277 


PHỤ LỤC III 


Hướng Dan Hành Thiền 

Tài liệu này được soạn dịch theo cuốn Căn Bản Thực 
Hành Thiền Minh sát của Hòa thượng Mahasi (Hội chủ 
Đại Hội Kết Tập Tam Tạng PãỊi lần thứ sáu tại Yangon 
Miến Điện 1954 -1956) và Kinh Đại Niệm xứ của Hòa 
Thượng Sĩlãnanda. 


Muốn hành thiền, trước tiên bạn phải tìm một 
nơi thích hợp để giúp cho việc hành thiền của 
bạn được tốt đẹp. Nơi thích hợp là nơi yên 
tịnh. Bạn có thể tìm được nơi yên tịnh trong 
thiên nhiên. Tuy nhiên, nếu bạn hành thiền 
trong nhà, bạn phải tìm một nơi thích hợp cho 
việc định tâm của bạn, và môi khi hành thiền 
bạn nên đến đó. Bạn có thể tôn trí nơi hành 
thiền bằng một pho tượng hay ảnh Phật, đèn, 
hoa và thắp một nén nhang để hổ trợ cho việc 
hành thiền. Tuy nhiên, những thứ trên không 
phải là điều thiết yếu. Điều quan trọng là bạn 
phải có một nơi yên tịnh để hành thiền. 

Bắt đầu hành thiền, bạn phải chọn một thế 
ngồi thoải mái thích hợp với bạn. Bạn có thể 
ngồi xếp bằng, lưng giữ thẳng. Nếu ngồi kiết 


page 277 


278 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


già, hai chân tréo vào nhau, quá khó đối với 
bạn thì bạn có thể ngồi bán già, đặt chân này 
lên chân kia. Nếu ngồi bán già cũng còn khó 
khăn đối với bạn thì bạn có thể ngồi theo "lối 
Miến Điện" hay còn gọi là "lối dê dàng", chân 
này đặt trước chân kia, hai chân rời ra mà 
không chồng lên nhau. Nếu vân còn thấy khó 
khăn, bạn có thể ngồi trên ghế hoặc trên băng 
dài. Bạn cũng có thể dùng gối đệm nếu muốn. 
Mặc dầu ngồi kiết già là tư thế lý tưởng, nhưng 
bạn phải quyết định chọn cho mình một tư thế 
thích hợp để có thể duy trì việc hành thiền một 
cách tốt đẹp nhất. Dầu ngồi ở tư thế nào đi 
nữa, điều quan trọng là phải giữ thân thể và 
lưng cho ngay thẳng. 

Chúng ta sẽ nói đến ba loại thiền: Thiền Tha 
Thứ, Thiền Từ Ái (Niệm Tâm Từ) và Thiền 
Minh Sát. 


Thiền Tha Thứ 

Chúng ta hành Thiền Tha Thứ để loại bỏ mọi 
cảm giác hối hận và sân hận. Thiền Tha Thứ 
có ba phần: xin người khác tha thứ cho mình, 
tự mình tha thứ cho người khác, và chính mình 
tha thứ cho mình. 



Chân Đế Tục Đế sư Khánh Hỷ 279 

Trước khi muốn viết gì lên bảng đen, bạn phải 
chùi sạch bảng. Cũng vậy, trước khi tha thứ 
cho người khác và tha thứ cho chính mình, bạn 
phải được người khác tha thứ. Đôi khi bạn làm 
một điều gì sai lầm đối với người nào, bạn cảm 
thấy ân hận. Đặc biệt lúc hành thiền, bạn 
muốn giữ tâm trong sạch thanh tịnh nhưng 
những tư tưởng ăn năn hối tiếc này cứ lảng 
vảng trong tâm trí khiến cho việc hành thiền 
của bạn bị rối loạn. Do đó, điều trước tiên 
bạn phải xin người khác tha thứ cho bạn. 

Sau đó, chính bạn phải tha thứ cho người khác 
về những lỗi lầm của họ. có thể, có người 
nào đó làm điều gì sai lầm đối với bạn và làm 
bạn giận dữ, bực tức thì bạn cũng phải loại bỏ 
những tư tưởng sân hận ấy đi đe cho tâm trí 
được thảnh thơi. Bạn phải tha thứ cho mọi 
người, nếu không tha thứ thì bạn không thể 
hành thiền được; bởi vậy, Thiền Từ Ái và Thiền 
Tha Thứ đi liền với nhau, nếu bạn không thể 
tha thứ cho một người nào đó thì bạn không 
thể rải tâm từ tới họ được. Như vậy, điều thứ 
hai là bạn phải tha thứ cho mọi người. 

Một điều rất quan trọng nữa là bạn phải tha 
thứ cho chính mình. Đôi khi bạn cảm thấy tha 
thứ cho mình là một điều khó khăn. Nếu bạn 
không thể tha thứ cho chính mình thì những tư 


page 279 



280 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


tưởng sân hận, bực tức về chính mình sẽ quấy 
rối việc hành thiền của bạn. Bởi thế, điều thứ 
ba là trước khi hành thiền từ ái là bạn phải 
hành thiền tha thứ cho chính mình. 

Như vậy, Thiền Tha Thứ là điều kiện tiên quyết 
để hành Thiền Từ Ái. 


Thiền Từ Ái (Niệm Tâm Từ) 

Tâm từ (metta) là một trong bốn đề mục của 
Tứ Vô Lượng Tâm hay phạm trú (Brahma- 
vihara: nơi trú ngụ của các bậc phạm thiên). 
Thiền từ ái được giải thích và hướng dân kỹ 
càng trong sách Visudhimagga (Thanh Tịnh 
Đạo). Người nào muốn hành thiền từ ái một 
cách nghiêm túc cần phải theo đúng những lời 
chỉ dẫn trong sách này. Phần thực hành ghi lại 
ở đây là để bổ túc cho các thiền sinh hành 
Thiền Minh sát. Trong khi hành Thiền Minh 
Sát, thiền sinh cần dành thì giờ mỗi ngày 
(khoảng 30 phút) để thực hành bốn pháp hô 
trợ. Niẹm tâm từ là một trong bốn phap ho trợ 
đó. Ba pháp kia là: Niệm Ân Đức Phật, Niệm 
Cơ Thể 0 Trược, và Niệm về sự Chết. 

Lòng từ ái có thể ví như một loại dầu nhớt chế 
vào máy giúp máy chạy trơn tru. Không ai 
muốn lái môt chiếc xe đã hết dầu nhớt vì sơ xe 



Chân Đế Tục Đế sư Khánh Hỷ 281 

hư, thế mà ít ai nhớ châm thêm dầu nhớt từ ái 
trong sự liên hệ với mọi người; thảo nào có rất 
nhiều sự bế tắc, nhiều trục trặc trong sự liên 
hệ với nhau. Nếu người ta chịu châm một ít 
dầu nhớt từ ái vào sự liên hệ giữa người với 
người thì biết bao sự tắc nghẹn, bế tắc được 
giảm thiểu; biết bao nôi giận hờn, ghen ghét 
thù hận, ác ý, ganh tỵ sẽ vắng mặt trên thế 
gian. 

Thực hành Thiền Từ Ái sẽ đem lại cho ta mười 
một lợi ích sau đây, như Đức Phật đã dạy: 

1. Ngủ an lành. 

2. Không gặp ác mộng. 

3. Thức dậy an lành. 

4. Được mọi người thương mến 

5. Được phi nhân thương mến 

6. Được Chư Thiên bảo vệ. 

7. Lửa, thuốc độc, và vũ khí không làm hại 
được. 

8. Dễ tập trung tâm ý. 


page 281 



282 Sayadavv Thondara Chân Đế Tục Đế 

9. Mặt mày trong sáng dễ mến. 

10. Không bối rối trong lúc chết. 

11. Nếu tâm từ được phát triển cao hơn thì 
được tái sinh về cõi Phạm Thiên. 

Muốn hưởng được lợi ích trên, chúng ta phải 
thực hành Thiền Từ Ái. 

Từ ái là một loại tình thương, lòng thành thật 
mong muốn tất cả chúng sinh được an vui 
hạnh phúc. Lòng từ ái chẳng dính dấp gì đến 
sự luyến ái, dính mắc vào riêng một cá nhân 
nào. Đó là một tình thương thật trong sạch, 
một sự ước mong thành thật cho chính mình 
và cho người khác. Khi lòng từ ái chân thành 
tràn ngập tâm bạn, bạn cảm thấy an bình và 
tĩnh lặng, nguồn an lạc thanh tịnh này sẽ tuôn 
tràn đến những người mà bạn hướng tâm đến. 
Khi bạn hướng lòng từ ái này đến tất cả chúng 
sinh, tất cả chúng sinh sẽ được thấm nhuần 
lòng từ ái của bạn. Tư tưởng từ ái này cũng sẽ 
tạo một bầu không khí thân thiện, an lành giữa 
mọi người, khiến cho sự liên hệ giữa mọi người 
được hài hòa, thoải mái 


Khi thực hành Thiền Từ Ai, bạn khởi đầu rải 
tâm từ cho chính mình, bạn mong ước cho 



Chân Đế Tục Đế sư Khánh Hỷ 283 

chính mình được an vui hạnh phúc. Khi đọc 
thầm câu: "nguyện cho tôi tràn đầy tình 
thương, khoan dung tha thứ, có đầy đủ sức 
khỏe, bình an, hạnh phúc, thân không tật 
bệnh, tâm không phiền não, hàng ngày an vui, 
không gặp chướng ngại" không có nghĩa là 
bạn ích kỷ, bởi vì muốn rải tâm từ ái đến người 
khác thì trước tiên bạn phải có tư tưởng từ ái 
với chính mình. 

Khi rải tâm từ ái cho chính mình bạn cũng lấy 
mình làm ví dụ điển hình. Điều này có nghĩa là 
bạn nói: "nguyện cho tôi thoát khỏi thù hận, 
có đầy đủ sức khỏe, bình an, hạnh phúc, thân 
không tật bệnh, tâm không phiền não, hàng 
ngày an vui, không gặp chướng ngại" thì đồng 
thời bạn cũng liên tưởng rằng: "ta muốn có 
tình thương, muốn có đầy đủ sức khỏe, bình 
an, hạnh phúc, thân không tật bệnh, tâm 
không phiền não, hàng ngày an vui, không gặp 
chướng ngại" thì người khác cũng có mong cầu 
như ta vậy, lấy bụng ta suy ra bụng người, ta 
cũng cầu mong cho "người khác có đầy đủ sức 
khỏe, bình an, hạnh phúc, thân không tật 
bệnh, tâm không phiền não, hàng ngày an vui, 
không gặp chướng ngại" như ta vậy. 

Sau khi rải tâm từ cho chính minh, bạn rải tâm 
từ đến cho tất cả chúng sinh, sở dỉ bạn phải 


page 283 



284 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


rải tâm từ cho mình trước bởi vì nếu chính ta 
không được an lạc tĩnh lặng thì làm sao có thể 
rải sự an lạc tĩnh lặng đến cho người khác. Bởi 
vậy, trước khi rải tâm từ đến mọi người, mọi 
chúng sinh, bạn phải khởi động và vun bồi lòng 
từ ái này trong chính mình. Bạn có thể rải tâm 
từ bằng nhiều cách. Bạn có thể rải tâm từ đến 
tất cả chúng sinh căn cứ theo chỗ ở. Chúng 
sinh ở đây bao gồm cả súc vật, côn trùng, 
v.v... Trước hết, bạn rải tâm từ đến tất ca 
chúng sinh trong nhà bạn. Tiếp theo đó bạn 
rải tâm từ đến tất cả chúng sinh trong khu vực 
bạn đang cư ngụ, trong thành phố, trong quận, 
trong tiểu bang, trong nước, trên thế giới, 
trong vũ trụ, và cuối cùng là rải tâm từ đến tất 
cả chúng sinh một cách tổng quát. Khi nói các 
câu trên, bạn hãy cố gắng hình dung ra những 
chúng sinh mà bạn hướng đến đang mạnh 
khoẻ, an lạc và hạnh phúc. Tư tưởng từ ái của 
bạn sẽ đến với họ và khiến họ thật sự mạnh 
khoẻ, an lạc và hạnh phúc. Việc hành Thiền 
Từ Ái kéo dài trong mười lăm phút. Bạn cũng 
có thể rải tâm từ ái đến từng hạng người: 
Thầy tổ, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc, bạn 
bè, người không quen biết, người không có 
thiện cảm với mình và tất cả chúng sinh. 



Chân Đế Tục Đế 


sư Khánh Hỷ 285 


Thực Hành Thiền Tha Thứ và 
Thiền Từ Ái 

**** 


Thiền Tha Thứ 

Khi hành Thiền Tha Thứ, xin bạn chắp hai tay 
và đọc: 


Vì fâm lạc và không minh mẫn nên tôi đã có 
hành động, lời nói và ý nghĩ sai íâm làm thiệt 
hại và gây ra đau khổ cho người khác ) cho 
chúng sinh khác. Xin tất cả mở rộng lòng từ bi 
và trí tuệ tha thứ cho tôi. 

Tôi thành thật tha thứ cho tất cả những ai đã 
có hành động', lời nói và Ỷ nghĩ sai fâm làm 
thiệt hại và gây ra đau khổ cho tôi. 

Tôi thành thật tha thứ cho chính tôi và nguyện 
từ nay về sau làm lành, lánh dữ, giữ tâm trong 
sạch. 

Bạn nên đọc các câu trên từ năm đến mười lần 
trước khi hành Thiền Từ Ái hay Niệm Tâm Từ. 


page 285 



286 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


Thiền Từ Ái 

Sau khi hành Thiền Tha Thứ, bạn có thể hành 
Thiền Từ Ái như sau: 

a) Rải tâm từ qua từng hạng người: 

Khi hành Thiền Từ Ái theo cách này, bạn có thể 
niệm thầm trong tâm vào khoảng mười lần 
những câu sau đây: 

Nguyện cho tôi tràn đầy tình thương\ khoan 
dung tha thứ, có đầy đủ sức khỏe, bình an, 
hạnh phúc, thân không tật bệnh, tâm không 
phiền não, hàng ngày an vui, không gặp 
chướng ngại. 

Nguyện cho thầy tổ tôi tràn đầy tình thương, 
khoan dung tha thứ, có đầy đủ sức khỏe, bình 
an, hạnh phúc, thân không tật bệnh, tâm 
không phiền não, hàng ngày an vui, không gặp 
chướng ngại. 

Nguyện cho cha mẹ tôi tràn đầy tình thương, 
khoan dung tha thứ, có đầy đủ sức khỏe, bình 
an, hạnh phúc, thân không tật bệnh, tâm 
không phiền não, hàng ngày an vui, không gặp 
chướng ngại. 



Chân Đế Tục Đế sư Khánh Hỷ 287 

Nguyện cho những người trong gia đình tôi 
tràn đầy tình thươngkhoan dung tha thứ, có 
đầy đủ sức khỏe, bình an, hạnh phúc, thân 
không tật bệnh, tâm không phiền não, hàng 
ngày an vui, không gặp chướng ngại. 

Nguyện cho thân bằng quyến thuộc tôi tràn 
đầy tình thương, khoan dung tha thứ, có đầy 
đủ sức khỏe, bình an, hạnh phúc, thân không 
tật bệnh, tâm không phiền não, hàng ngày an 
vui, không gặp chướng ngại. 

Nguyện cho bạn bè tôi tràn đầy tình thương, 
khoan dung tha thứ, có đầy đủ sức khỏe, bình 
an, hạnh phúc, thân không tật bệnh, tâm 
không phiền não, hàng ngày an vui, không gặp 
chướng ngại. 

Nguyện cho những người cùng sở làm với tôi 
tràn đầy tình thương, khoan dung tha thứ, có 
đầy đủ sức khỏe, bình an, hạnh phúc, thẫn 
không tật bệnh, tâm không phiền não, hàng 
ngày an vui, không gặp chướng ngại. 

Nguyện cho tất cả thiền sinh tràn đầy tình 
thương, khoan dung tha thứ, có đầy đủ sức 
khỏe, bình an, hạnh phúc, thân không tật 
bệnh, tâm không phiền não, hàng ngày an vui, 
không gặp chướng ngại. 


page 287 



288 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


Nguyện cho những người không quen biết tôi 
tràn đầy tình thươngkhoan dung tha thứ, có 
đầy đủ sức khỏe, bình an, hạnh phúc, thân 
không tật bệnh, tâm không phiền não, hàng 
ngày an vui, không gặp chướng ngại. 

Nguyện cho những người không có thiện cảm 
với tôi tràn đầy tình thương, khoan dung tha 
thứ, có đầy đủ sức khỏe, bình an, hạnh phúc, 
than không tật bệnh, tắm không phiền não, 
hàng ngày an vui, không gặp chướng ngại. 

Nguyện cho tất cả chúng sinh tràn đầy tình 
thương, khoan dung tha thứ, có đầy đủ sức 
khỏe, bình an, hạnh phúc, thân không tật 
bệnh, tâm không phiền não, hàng ngày an vui, 
không gặp chướng ngại. 

Nguyện cho tất cả chúng sinh đừng có oan trái 
lẫn nhau, hãy cho được sự an vui, đừng có 
khố, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng; 
hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, 
hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình 
cho được an vui; tất cả chúng sinh đang đau 
khố, xin cho dứt khố, đang kinh sợ, xin cho hết 
kinh sợ, đang thương tiếc, xin cho hết thương 
tiếc. 



Chân Đế Tục Đế 


sư Khánh Hỷ 289 


b) Rải tâm từ theo nơi chốn: 

Nguyện cho tôi tràn đầy tình thươngkhoan 
dung tha thứ, có đầy đủ sức khỏe, bình an, 
hạnh phúc, thân không tật bệnh, tâm không 
phiền não, hàng ngày an vui, không gặp 
chướng ngại. 

Nguyện cho tất cả chúng sinh trong nhà này 
tràn đầy tình thương, khoan dung tha thứ, có 
đầy đủ sức khỏe, bình an, hạnh phúc, thẫn 
không tật bệnh, tâm không phiền não, hàng 
ngày an vui, không gặp chướng ngại. 

Nguyện cho tất cả chúng sinh trong khu vực 
này tràn đầy tình thương, khoan dung tha thứ, 
có đầy đủ sức khỏe, bình an, hạnh phúc, thân 
không tật bệnh, tâm không phiền não, hàng 
ngày an vui, không gặp chướng ngại. 

Nguyện cho tất cả chúng sinh trong thành phố 
này tràn đầy tình thương, khoan dung tha thứ, 
có đầy đủ sức khỏe, bình an, hạnh phúc, thân 
không tật bệnh, tâm không phiền não, hàng 
ngày an vui, không gặp chướng ngại. 

Nguyện cho tất cả chúng sinh trong tiểu bang 
này tràn đầy tình thương, khoan dung tha thứ, 
có đầy đủ sức khỏe, bình an, hạnh phúc, thẫn 


page 289 



290 Sayadavv Thondara Chân Đế Tục Đế 

không tật bệnh, tâm không phiền não, hàng 
ngày an vui, không gặp chướng ngại. 

Nguyện cho tất cả chúng sinh trong nước này 
tràn đầy tình thương, khoan dung tha thứ, có 
đầy đủ sức khỏe, bình an, hạnh phúc, thẫn 
không tật bệnh, tâm không phiền não, hàng 
ngày an vui, không gặp chướng ngại. 

Nguyện cho tất cả chúng sinh trên thê'giới tràn 
đầy tình thương, khoan dung tha thứ, có đầy 
đủ sức khỏe, bình an, hạnh phúc, thân không 
tật bệnh, tâm không phiền não, hàng ngày an 
vui, không gặp chướng ngại. 

Nguyện cho tất cả chúng sinh trong vũ trụ tràn 
đầy tình thương, khoan dung tha thứ, có đầy 
đủ sức khỏe, bình an, hạnh phúc, thân không 
tật bệnh, tâm không phiền não, hàng ngày an 
vui, không gặp chướng ngại. 

Nguyện cho tất cả chúng sinh tràn đầy tình 
thương, khoan dung tha thứ, có đầy đủ sức 
khỏe, bình an, hạnh phúc, thân không tật 
bệnh, tâm không phiền não, hàng ngày an vui, 
không gặp chướng ngại. 


Sau khi đã rải tâm từ ái đến tất cả chúng sinh, 
bây giờ chúng ta hãy hành Thiền Minh sát. 



Chân Đế Tục Đế 


sư Khánh Hỷ 291 


Thiền Minh Sát 

Dĩ nhiên chẳng ai muốn đau khổ và mọi 
người đều cố gắng tìm kiếm hạnh phúc. Khắp 
nơi trên thế giới nhân loại đang tìm đủ cách để 
ngăn ngừa hoặc làm vơi đi nỗi đau khổ và tạo 
an vui hạnh phúc. Tuy nhiên mục đích chính 
yếu của họ chỉ nhằm tạo hạnh phúc thể chất 
bằng phương tiện vật chất. Thật ra, hạnh 
phúc hay không đều do ở tâm của chúng ta. 
Vậy mà rất ít người nghĩ đến vấn đề phát triển 
tinh thần. Những người muốn rèn luyện tinh 
thần lại càng hiếm hoi hơn nữa. 

Để thỏa mãn những nhu cầu vật chất 
người ta thường để tâm đến những việc tầm 
thường như tắm giặt sạch sẽ, ăn mặc gọn 
gàng. Họ quan tâm nhiều đến việc kiếm thức 
ăn, quần áo, nhà cửa. Tiến bộ khoa học đã 
giúp họ nhiều trong việc nâng cao đời sống vật 
chất: chẳng hạn những tiến bộ trong sự 
chuyên chở và truyền tin, những phát minh y 
học để ngừa bệnh và trị bệnh. Phải nhìn nhận 
những cố gắng ấy rất ư là quan trọng, nhưng 
chúng chỉ giúp bảo vệ và nuôi dưỡng cơ thể 
mà thôi. Những phát minh và những thành 
công đó không thể nào tiêu diệt hay giảm thiểu 


page 291 


292 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


được nỗi khổ của tuổi già, bệnh tật, gia đình 
xáo trộn và khủng hoảng kinh tế. 

Tóm lại, không thể nào thỏa mãn nguyện 
vọng con người bằng phương tiện vật chất. 
Chỉ có sự rèn luyện tinh thần mới có thể giúp 
con người vượt qua những nỗi đau khổ này. 
Bởi vậy phải tìm một phương cách hữu hiệu để 
rèn luyện, ổn định và thanh lọc tâm hồn. 
Phương cách này được tìm thấy trong Maha 
Satipat-thana Sutta, một thời pháp mà đức 
Phật đã giảng dạy cách đây hơn hai ngàn năm 
trăm năm. Đức Phật dạy: 

"Đây là con đường duy nhất để thanh lọc 
(tâm) chúng sinh', chấm dứt lo âu, phiền muộn, 
diệt thân bệnh và tắm bệnh, đạt thánh đạo và 
chứng ngộ Niết Bàn. Đó là Tứ Niệm xứ". 

Giai Đoạn Chuẩn Bị 

Nếu bạn thật sự thực tập thiền để đạt 
được tuệ giác giải thoát ngay trong kiếp hiện 
tại, bạn phải gạt bỏ mọi tư tưởng và hành vi 
thế tục trong thời gian hành thiền. Làm như 
thế là để trau dồi phẩm hạnh thanh cao. Đó là 
bước căn bản cho việc phát triển thiền. Bạn 
phải giữ mình trong sạch, đạo đức vì đạo đức 
là bước chính yếu để phát triển tuệ giác. Bạn 


Chân Đế Tục Đế sư Khánh Hỷ 293 

phải giữ các giới luật của người Phật Tử tại gia 
đối với các vị xuất gia phải giữ gìn giới luật 
mình đã thọ. Trong khóa thiền tập nhiều ngày 
thiền sinh phải giữ tám giới (bát quan trai). 

1. Không sát sinh 

2. Không trộm cắp 

3. Không thông dâm 

4. Không nói dối 

5. Không uống rượu và các chất say 

6. Không ăn sái giờ (quá ngọ không ăn) 

7. Không múa hát, thổi kèn dờn, trang điểm, 
thoa vật thơm, dồi phấn, đeo tràng hoa 

8. Không nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. 

Một điều nữa là không được có lời nói hay 
hành động bất kính đối với những người đã có 
trình độ giác ngộ cao (các bậc thánh). 

Theo truyền thống các thiền sư xưa 
thường khuyên bạn đặt lòng tin vào Đức Phật, 
vì như thế sẽ giúp bạn bớt hốt hoảng khi 
những hình ảnh bất thiện hoặc sợ hãi xuất hiện 


page 293 



294 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


trong tâm bạn lúc bạn đang hành thiền. Trong 
lúc thiền tập bạn cũng cần có một thiền sư 
hướng dẫn để chỉ cho bạn biết một cách rõ 
ràng mình đang thiền như thế nào và kết quả 
đến đâu, cũng như để chỉ dẫn cho bạn khi cần 
thiết. 

Mục đích chính và thành quả lớn lao của 
việc hành thiền là giúp bạn loại bỏ tham, sân, 
si - ba nguồn cội của mọi khổ đau và tội lỗi. 
Vậy bạn hãy nỗ lực tích cực hành thiền với 
quyết tâm loại bỏ tham, sân, si; có như thế 
việc hành thiền mới hoàn toàn thành công. 
Cách thực tập thiền quán trên căn bản Tứ 
Niệm Xứ (Satipatthana) này là phương pháp 
mẩ Đức Phật va chư thanh tăng đã hành trì đe 
giác ngộ. Bạn hãy vui mừng bởi mình có cơ 
duyên thực hành loại thiền quí báu này. 

Bốn điều bảo vệ hay quán tưởng sau đây 
cũng rất cần thiết cho bạn khi bạn bắt đầu vào 
khóa thiền tập. Bạn hãy suy tưởng đến Đức 
Phật, đến lòng từ ái, đến thân thể bất tịnh và 
đến sự chết. 

1. Trước tiên hãy tỏ lòng tri ân kính 
ngưỡng Đức Phật bằng cách suy niệm đến 
những đức tính thánh thiện của Ngài: 



Chân Đế Tục Đế sư Khánh Hỷ 295 

"Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức 
Thế Tôn, Ngài là đấng toàn giác, tỉnh thức, trí 
đức vẹn toàn, hiểu thấu đáo mọi sự, thầy của 
Trời và người, đấng an lành và đem lại sự an 
lành". 

2. Sau đó hãy hướng lòng từ ái đến mọi 
chúng sinh, hãy hòa mình với tất cả mọi loài 
không mảy may phân biệt: 

"Cầu mong cho tôi tràn đầy tình thương, 
khoan dung tha thứ, thoát khỏi bệnh tật và 
phiền muộn. Cầu mong cho cha mẹ tôi, thầy 
tôi, bạn bè tôi cùng tất cả mọi người, mọi loài 
tràn đầy tình thương, khoan dung tha thứ, 
thoát khỏi bệnh tật và phiền muộn. Cầu mong 
tất cả chúng sinh thoát khỏi khố đau". 

3. Hãy suy tưởng đến sự bất tịnh của thân 
thể, đó là sự luyến ẩí bất thiện mẩ phần đông 
thường mắc phải. Hãy chú ý đến tính cách bất 
tịnh, dơ dáy của dạ dày, ruột, đờm dãi, mủ, 
máu, để loại bỏ những tư tưởng luyến ái bám 
víu vào xác thân. 

4. Suy tưởng đến tình trạng mỗi người 
đều tiến dần đến cái chết. Đấy là suy tưởng có 
lợi ích về phương diện tâm lý. Đức Phật 
thường nhấn mạnh rằng: sự sống thật bấp 


page 295 



296 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


bênh, tạm bợ, nhưng cái chết là điều chắc 
chắn không thể tránh né. Mục tiêu cuối cùng 
của đời sống là cái chết. Tiến trình của cuộc 
sống gồm có: sinh ra, già đi, bệnh tật, khổ 
đau và cuối cùng là cái chết. 

Lúc thực tập bạn có thể ngồi kiết già, hay 
bán già hoặc ngồi hai chân không chồng lên 
nhau. Nếu thấy ngồi dưới sàn nhà khó định 
tâm hay làm bạn khó chịu, bạn có thể ngồi trên 
ghế. Tóm lại, bạn có thể ngồi cách nào miễn 
thấy thoải mái là được. 


Bài Tập Thứ Nhất 

Hãy chú tâm vào bụng. Nên nhớ là chú 
tâm, chứ không phải chú mắt vào bụng. Chú 
tâm vào bụng bạn sẽ thấy được chuyển động 
phồng xẹp của bụng. Nếu không thấy rõ được 
chuyển động của bụng, bạn có thể đặt hai tay 
lên bụng để "cảm giác" sự phồng xẹp. Một lúc 
sau, bạn sẽ nhận rõ sự chuyển động vào ra 
của hơi thở. Bạn hãy ghi nhận sự phồng lên 
khi hít vào và xẹp xuống khi thở ra. Mọi 
chuyển động của bụng đều phải được ghi 
nhận. Từ bài tập này bạn biết được cách 
chuyển động của bụng. Bạn không cần để ý 


Chân Đế Tục Đế sư Khánh Hỷ 297 

đến hình thức của bụng mà chỉ cần theo dõi 
cảm giác, sức ép do chuyển động của bụng tạo 
nên mà thôi. 

Đối với những người mới tập thiền, đây là 
phương pháp rất có hiệu quả để phát triển khả 
năng chú ý, định tâm và tuệ giác, càng thực 
tập lâu càng thấy sự chuyển động rõ ràng hơn. 
Khi tuệ giác phát triển trọn vẹn thì ta sẽ nhận 
thức được những diên tiến liên tục của tiến 
trình tâm-sinh-lý qua mỗi giác quan, vì là 
người sơ cơ hành thiền, sự chú ý và khả năng 
định tâm còn yếu nên bạn sẽ thấy khó giữ tâm 
trên những chuyển động phồng xẹp liên tục. 
Do đó bạn có thể nghĩ rằng: "Ta chẳng biết 
cách giữ tâm trên mọi chuyển động phồng xẹp 
này". Bạn cần nhớ rõ đây là một tiến trình học 
hỏi vì vậy hãy yên tâm tiếp tục hành thiền. 
Chuyển động phồng xẹp của bụng luôn luôn 
hiện hữu, vì vậy ta không cần tìm kiếm chúng. 
Thực ra, những thiền sinh mới chỉ cần đơn 
thuần chú tâm trên hai chuyển động phồng 
xẹp mà thôi nên sự thực tập cũng không khó 
khăn lắm. Bạn hãy tiếp tục thực tập bài tập số 
một này bằng cách chú tâm vào chuyển động 
phồng xẹp. Đừng bao giờ lập đi lập lại ra lời 
những chữ phồng xẹp, chỉ cần niệm thầm mà 
thôi. Niệm thầm sẽ giúp quí bạn dễ chú tâm 
vào đề mục. Nhưng nếu niệm thầm cản trở sự 


page 297 



298 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


chú tâm của bạn, thì bạn chỉ ghi nhận sự 
chuyển động của bụng mà không cần niệm 
thầm cũng được. Nên thở đều đặn tự nhiên 
tránh thở dài hay ngắn quá. Nhiều thiền sinh 
muốn thấy rõ sự phồng xẹp nên hay thở dài 
hoặc thở nhanh, làm như thế sẽ khiến bạn 
mệt. 


Bài Tập Thứ Hai 

Trong khi thực tập quán sát sự phồng xẹp 
của bụng những tư tưởng khác sẽ phát sinh 
làm bạn quên mất sự chú tâm. Tư tưởng, ham 
muốn, ý nghĩ, tưởng tượng, v.v... sẽ xuất hiện 
giữa những "phồng xẹp". Bạn không nên bỏ 
qua những phóng tâm hay vọng tưởng này mà 
phải ghi nhận từng phóng tâm một khi chúng 
phát sinh. 

Khi tâm bạn tưởng tượng điều gì, bạn phải 
biết mình đang tưởng tượng và ghi nhận: 
"tưởng tượng, tưởng tượng". Khi bạn chỉ đơn 
thuần nghĩ đến điều gì phải ghi nhận: "nghĩ, 
nghĩ, nghĩ". Khi bạn suy gẫm, ghi nhận: "suy 
gẫm, suy gẫm". Khi bạn có dự định làm điều 
gì hãy ghi nhận: "dự định, dự định". Khi tâm 
bạn đi lang bạc không để ý đến phồng xẹp hãy 


Chân Đế Tục Đế 


sư Khánh Hỷ 299 


ghi nhận: "phóng tâm, phóng tâm". Khi tưởng 
tượng hay đang đi đến một nơi nào phải ghi 
nhận: "đi, đi". Khi đến thì ghi nhận: "đến, 
đến". Khi nghĩ đến gặp người nào đó thì ghi 
nhận: "gặp, gặp". Khi nghĩ đến nói chuyện với 
ai thì ghi nhận: "nói, nói". Khi bàn cãi thì ghi 
nhận: "bàn cãi, bàn cãi". Khi thấy hình ảnh 
màu sắc ghi nhận: "thấy, thấy". Mỗi một khi 
tâm thấy gì, nghĩ gì đều phải ghi nhận cho đến 
khi chúng biến mất. Sau khi chúng biến mất ta 
lại chú tâm vào sự phồng xẹp. Phải chú tâm 
hành trì đừng chểnh mãng. Khi định nuốt 
nước bọt phải ghi nhận: "định, định". Khi 
nuốt phải ghi nhận: "nuốt, nuốt". Muốn khạc 
nhổ, ghi nhận: "muốn, muốn" rồi lại trở về sự 
phồng xẹp. Nếu bạn muốn khum cổ ghi nhận: 
"muốn, muốn"; trong khi khum cổ ghi nhận: 
"khum, khum". Khi bạn định ngửng cổ lên, ghi 
nhận: "định, định". Khi ngửng cổ lên ghi 
nhận: "ngửng, ngửng". Tác động ngửng cổ 
hay khum cổ phải làm từ từ. 


Sau khi đã chú tâm ghi nhận mỗi một động 
tác đó, ta lại trở về với sự phồng xẹp. 


page 299 



300 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


Bài Tập Thứ Ba 

Vì phải liên tục thiền trong một khoảng 
thời gian khá dài với một tư thế ngồi hay nằm 
nên bạn sẽ cảm thấy mệt và thấy mỏi tay 
chân. Trong trường hợp này, bạn hãy chú tâm 
vào nơi mỏi mệt và ghi nhận: "mỏi mệt, mỏi 
mệt". Hãy ghi nhận một cách tự nhiên, không 
mau quá cũng không chậm quá. cảm giác mệt 
mỏi sẽ dần dần giảm đi và cuối cùng hết hẳn. 
Nếu sự mệt mỏi kéo dài đến độ không chịu 
đựng nổi, lúc bấy giờ bạn hãy thay đổi tư thế. 
Tuy nhiên đừng quên ghi nhận "muốn, muốn" 
trước khi thay đổi tư thế. Môi một chi tiết 
chuyển động nhỏ đều phải được ghi nhận một 
cách trung thực và thứ tự. 

Nếu dự định đưa tay hay chân lên hãy ghi 
nhận: "dự định, dự định, dự định" trong khi 
đưa tay hay chân lến thì ghi nhận: "đưa lên, 
đưa lên". Duỗi tay, chân ra; ghi nhận: "duỗi, 
duỗi". Khi đặt tay xuống, ghi nhận: "đặt, đặt, 
đặt". Khi tay hay chân tiếp xúc nhau ghi nhận: 
"tiếp xúc, tiếp xúc". Hãy thực hiện mọi động 
tác thật chậm để dễ ghi nhận. Ngay khi bạn 
đã ở trong tư thế mới, bạn phải tiếp tục chú 
tâm vào sự phồng xẹp của bụng ngay. Nếu 
thấy tư thể mới không thoải mái, muốn đổi tư 
thế thì cũng phải ghi nhớ như trên. 


Chân Đế Tục Đế 


sư Khánh Hỷ 301 


Nếu thấy ngứa một chỗ nào đó, chú tâm 
vào chỗ ngứa và ghi nhận: "ngứa, ngứa", sự 
ghi nhận phải tự nhiên đừng quá mau cũng 
đừng quá chậm. Khi cảm giác ngứa biến mất 
lại trở về với sự phồng xẹp. Nếu ngứa quá 
không chịu được muốn gãi, ghi nhận: "muốn, 
muốn", rồi lại từ từ đưa tay lên, ghi nhận: 
"đưa lên, đưa lên". Khi tay đụng chỗ ngứa, ghi 
nhận: "đụng, đụng". Khi gãi nhè nhẹ vào chô 
ngứa, ghi nhận: "gãi, gãi". Khi đã ngứa, 
không muốn gãi nữa và muốn đưa tay về, hãy 
ghi nhận: "đưa về, đưa về". Khi tay trở về chô 
cũ và tiếp xúc với tay hay chân, ghi nhận: 
"đụng, đụng". Rồi tiếp tục quán sát sự phồng 
xẹp của bụng. 

Nếu thấy đau hay khó chịu, hãy chú tâm 
đến chỗ đau hay khó chịu đó. Hãy ghi nhận 
một cách rõ ràng và chính xác mọi cảm giác 
phát sinh, chẳng hạn, đau nhức, đè nặng, mệt, 
tê, cứng, v.v... Cần nhớ là những sự ghi nhận 
này phải tự nhiên; đừng vội vã quá cũng đừng 
trễ quá. Cơn đau, nhức có thể chấm dứt hay 
gia tăng. Khi cơn đau gia tăng cũng đừng hốt 
hoảng hay lo sợ gì cả mà chỉ cần tiếp tục thiền 
và một lát sau cơn đau sẽ lắng đi. Nếu cơn 
đau nhức vẫn kéo dài không thể chịu đựng nổi 
thì hãy bỏ qua sự đau nhức và chú tâm vào sự 
phồng xẹp. 


page 301 



302 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


Khi thiền của bạn tiến triển, bạn sẽ có 
những cảm giác đau đớn khó chịu. Bạn có 
cảm giác khó thở, nghèn nghẹn, có khi như bị 
kim chích, thấy nhột nhạt như có côn trùng bò 
trên thân mình. Bạn cũng có thể thấy ngứa 
ngáy, đau đớn như bị con gì cắn, bị rét run. 
Khi bạn ngưng thiền thì những cảm giác trên 
biến mất ngay. Khi bạn tiếp tục thiền trở lại và 
cứ mỗi khi bắt đầu định tâm thì những cảm 
giác khó chịu trên lại xuất hiện. Những cảm 
giác này không có gì đáng lo ngại. Đây không 
phải là dấu hiệu của bệnh hoạn mà chỉ là 
những cảm giác bình thường vẫn hiện diện 
trong cơ thể ta nhưng chúng bị che lấp vì tâm 
ta đang mãi bận rộn với những đối tượng trước 
mắt. Khi thiền tiến triển, tâm ta trở nên bén 
nhọn, tinh tế nên dễ dàng nhận thây những 
cảm giác này, khi mức độ thiền tiến triển hơn 
bạn sẽ vượt qua tất cả những chướng ngại 
này. Nếu tiếp tục và kiên trì thiền bạn sẽ 
không còn gặp những cảm giác khó chịu này 
nữa. Nếu bạn thiếu can đảm, thiếu quyết tâm 
và gián đoạn một thời gian thì bạn lại sẽ chạm 
trán với chúng lần nữa môi khi thiền của bạn 
tiến triển. Nhưng nếu gặp những cảm giác khó 
chịu này mà bạn vẫn quyết tâm và kiên trì tiếp 
tục hành thiền thì bạn sẽ chinh phục được 
chúng và bạn sẽ không bao giờ gặp những 



Chân Đế Tục Đế sư Khánh Hỷ 303 

cảm giác khó chịu này nữa trong lúc hành 
thiền. 

Nếu bạn dự định xoay mình hãy ghi nhận: 
"dự định, dự định, dự định". Khi đang xoay ghi 
nhận: "xoay, xoay". Nhiều khi trong lúc đang 
hành thiền, bạn thấy thân thể mình lắc lư từ 
trước ra sau thì cũng đừng sợ hãi, đừng thích 
thú hay mong muốn tiếp tục lắc lư. sự lắc lư 
sẽ chấm dứt nếu bạn chú tâm vào nó và tiếp 
tục ghi nhận: "lắc lư, lắc lư" cho đến khi hết 
lắc lư. Nếu đã ghi nhận nhiều lần mà thân 
hình vẫn còn lắc lư bạn hãy dựa vào tường hay 
nằm xuống một lát và vẫn tiếp tục hành thiền. 
Khi thân bị lay chuyển hay run rẩy cũng chú 
tâm ghi nhận như trên. Khi thiền tiến triển đôi 
khi bạn cũng sẽ cảm thấy rờn rỢn run lên hoặc 
ớn lạnh ở xương sống hay toàn thân. Đó là 
trạng thái phỉ lạc, một thành quả đương nhiên 
khi thiền được tiến triển tốt đẹp. Khi tâm an 
trụ trong thiền thì bạn rất dễ bị giật mình bởi 
những tiếng động nhỏ. Lý do là tâm của bạn 
bây giờ rất bén nhạy trước mọi đối tượng của 
giác quan. 

Trong lúc thiền nếu bạn cảm thấy khát 
nước, hãy ghi nhận cảm giác: "khát, khát". 
Khi muốn đứng dậy, ghi nhận: "muốn, muốn" 
và chú tâm ghi nhận môi một tác động chuẩn 


page 303 



304 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


bị đứng dậy, rồi chú tâm vào tác động đứng và 
ghi nhạn: 'đứng, đứng". Sau khi đứng dậy 
mắt bạn nhìn về phía có nước, ghi nhận: 
"nhìn, nhìn". Khi muốn đi, ghi nhận: "muốn, 
muốn". Bắt đầu bước từng bước, ghi nhận: 
"đi, đi" hay "trái, phải". Bạn phải tỉnh thức 
trong mọi bước đi từ lúc bắt đầu đi cho tới khi 
đứng lại. Khi đi tản bộ hoặc thiền hành bạn 
cũng phải theo những nguyên tắc ghi nhận 
như trên. Hãy cố gắng ghi nhận những bước 
chân qua hai tác động: "giở, đạp", "giở, đạp". 
Khi bạn đã thuần thục với cách này, hãy chú 
tâm ghi nhận ba tác động: "giở, bước, đạp", 
"giở, bước, đạp". 

Khi bạn thấy hoặc đi đến chỗ để nước phải ghi 
nhận: "thấy, thấy" hay "nhìn, nhìn". Khi dừng 
chân, ghi nhận: "dừng, dừng". Khi đưa tay ra, 
ghi nhận: "đưa, đưa". Khi tay đụng vào chén, 
ghi nhận: "đụng, đụng". Khi cầm chén, ghi 
nhận: "cầm, cầm". Khi thọc tay vào lu, ghi 
nhận: "thọc,, thọc". Khi đưa chén lên môi, ghi 
nhận: "đưa, đưa". Khi chén đụng vào môi, ghi 
nhận: "đụng, đụng". Khi cảm thấy mát, ghi 
nhận: "mát, mát". Khi nuốt, ghi nhận: "nuốt, 
nuốt". Khi để chén xuống ghi nhận: "để 
xuống, để xuống". Khi thu tay về, ghi nhận: 
"thu về, thu về". Khi thòng tay xuống, ghi 
nhận: "thòng, thòng". Khi tay đụng vào đùi, 



Chân Đế Tục Đế 


sư Khánh Hỷ 305 


ghi nhận: "đụng, đụng". Khi muốn quay lui, 
ghi nhận: "muốn, muốn". Khi quay lui, ghi 
nhận: "quay, quay". Khi đi, ghi nhận: "đi, đi". 
Khi đến nơi, muốn dừng lại, ghi nhận: "muốn, 
muốn". Khi dừng lại ghi nhận: "dừng, dừng". 

Nếu đứng một thời gian lâu, thì hãy chú 
tâm vào sự phồng xẹp của bụng. Nhưng khi 
bạn muốn ngồi hãy ghi nhận: "muốn, muốn". 
Khi đi đến chô ngồi, phải ghi nhận: "đi, đi". 
Đến chỗ ngồi, ghi nhận: "đến, đến". Xoay 
người trước khi ngồi, ghi nhớ: "xoay, xoay". 
Ngồi xuống ghi nhận: "ngồi, ngồi". Phải ngồi 
xuống chầm chậm và ghi nhận mọi chuyển 
động của sự ngồi. Bạn phải chú ý đến từng tác 
động một của tay chân khi ngồi. Ngồi xong lại 
tiếp tục theo dõi sự phồng xẹp của bụng. 

Khi bạn muốn nằm, ghi nhận: "muốn, 
muốn"; rồi lại ghi mọi tác động của sự nằm: 
nghiêng người, chống tay, đặt đầu, duỗi chân, 
nằm... tất cả những động tác này phải làm 
chầm chậm. Lúc nằm xuống rồi lại tiếp tục 
theo dõi sự phồng xẹp. Trong khi nằm nếu 
cảm thấy đau nhức, mệt mỏi, ngứa ngáy... 
Đều phải ghi nhận. Ghi nhận mọi cảm giác, 
suy nghĩ, ý kiến, cân nhắc, suy xét và mọi tác 
động của tay chân và thân thể. Nếu thấy 
không còn cảm giác gì đặc biệt đáng ghi nhận 


page 305 



306 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


thì hãy tiếp tục ghi nhận sự phồng xẹp. Khi 
buồn ngủ, ghi nhận: buồn ngủ. Nếu bạn có 
đủ năng lực tập trung trong thiền, bạn có thể 
vượt qua sự buồn ngủ và cảm thấy tươi tỉnh, 
lúc bấy giờ bạn hãy tiếp tục theo dõi sự phồng 
xẹp, nếu bạn không thắng được cơn buồn ngủ 
hãy tiếp tục niệm phồng xẹp cho đến khi ngủ. 
Giấc ngủ là sự liên tục của luồng hộ kiếp hay 
tiềm thức, giống như trường hợp của tâm lúc 
tái sinh hay của tâm lúc chết, cái tâm lúc này 
rất yếu ớt không thể nhận thức được gì cả... 
Khi bạn thức, tâm này tiếp tục xuất hiện giữa 
những lúc bạn nhìn, nghe, nếm, ngửi, xúc 
chạm và suy nghĩ. Nhưng tâm này xuất hiện 
rất yếu và không tồn tại lâu nên khó nhận 
thấy. Tâm này sẽ duy trì liên tục khi bạn ngủ. 
Khi bạn thức dậy, thì mọi tư tưởng và mọi đối 
tượng sẽ được nhận thức rõ ràng liền. 

Vào lúc thức giấc, bạn phải hành thiền 
ngay. Là thiền sinh mới vì vậy bạn khó có thể 
tỉnh thức vào những giây phút đầu tiên lúc mới 
thức dậy. Nhưng bạn phải giác tỉnh ngay lúc 
bạn nhớ lại rằng mình đang hành thiền. Chẳng 
hạn lúc thức dậy,bạn nghĩ tưởng đến điều gì 
thì phải tỉnh thức mà ghi nhận ngay: "nghĩ 
tưởng, nghĩ tưởng". Rồi tiếp tục với phồng 
xẹp. Khi thức dậy bạn phải chú tâm đến 
những chi tiết của hoạt động cơ thể. Mọi tác 



Chân Đế Tục Đế sư Khánh Hỷ 307 

động của tay chân và thân thể phải được ghi 
nhận một cách tỉnh thức. Lúc thức dậy bạn có 
nghĩ rằng bây giờ là mấy giờ không? Nếu nghĩ 
đến giờ thì phải ghi nhận: "nghĩ, nghĩ". Bạn 
chuẩn bị rời khỏi giường ngủ hãy ghi nhận 
chuẩn bị. Khi từ từ ngồi dậy phải ghi nhận: 
ngồi dậy. Lúc đang ở tư thế ngồi, ghi nhận: 
"ngồi, ngồi". Nếu còn ngồi ở giường một lúc 
lâu mới đứng dậy đi thì phải chú tâm đến 
phồng xẹp, tiếp theo đó. Lúc rửa mặt hay tắm, 
cũng phải để tâm ghi nhận mọi chi tiết; chẳng 
hạn, nhìn, ngắm, duỗi, cầm, nắm, ấm, lạnh, 
chà xát, v.v... Lúc trang điểm, lúc làm giường, 
lúc đóng cửa, cầm nắm vật gì đều phải chú 
tâm ghi nhận theo thứ tự. 

Bạn cũng chú ý từng tác động một trong 
lúc ăn: 

Khi nhìn thức ăn ghi nhận: "nhìn, nhìn". 
Khi múc thức ăn ghi nhận: "múc, múc". 
Khi đưa thức ăn lên miệng ghi nhận: "đưa, 
đưa". Khi thức ăn đụng môi, ghi nhận: "đụng, 
đụng". Khi thức ăn vào miệng, ghi nhận: 
"vào, vào, vào". Khi miệng ngậm lại, ghi nhận: 
"ngậm, ngậm". Khi bỏ tay xuống, ghi nhận: 
"bỏ xuống, bỏ xuống". Khi tay đụng dĩa, ghi 
nhận: "đụng, đụng". Khi nhai ghi nhận: 
"nhai, nhai". Khi biết mùi vị ghi nhận: "biết, 


page 307 



308 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


biết" Khi nuốt, ghi nhận: "nuốt, nuốt". Khi 
thực phẩm vào trong cuống họng chạm vào 
cuống họng, ghi nhận: "đụng, đụng". 

Hãy chú tâm theo dõi mỗi khi bạn múc một 
muỗng cơm cho đến khi xong bữa ăn. Lúc mới 
thực hành sẽ có rất nhiều thiếu sót. Đừng ngại 
điều đó, sau một thời gian kiên trì tập luyện, 
sự thiếu sót ghi nhận sẽ giảm đi. Khi mức 
thiền tập của bạn tiến triển đến mức độ cao 
hơn bạn sẽ còn ghi nhận được thêm nhiều chi 
tiết hơn những điều đã đề cập ở đây. 


Bài Tập Thiền Hành Căn Bản 

Giữa hai lần thiền tọa là khoảng thời gian 
từ bốn mươi đến chín mươi phút để thiền 
hành. Thiền hành xen kẻ giữa thiền tọa để 
quân bình năng lực và những yếu tố của sự 
định tâm, đồng thời để tránh buồn ngủ. Bạn 
có thể thiền hành trong phòng hay ngoài sân. 
Lúc thiền hành bạn nên đi chậm hơn lúc bình 
thường và đi một cách tự nhiên. Trong lúc 
thiền hành bạn phải chú tâm vào sự chuyển 
động của chân. Bạn phải chú tâm khi bàn 
chân phải (mặt) bắt đầu nhất lên khỏi mặt đất, 
ghi nhận: giở; Khi đưa chân tới ghi nhận: 


Chân Đế Tục Đế sư Khánh Hỷ 309 

bước; khi chân đặt xuống đất, ghi nhận: đạp. 
Chân trái cũng làm như thế... 

Cũng như lúc ngồi thiền; khi đi, mọi phóng 
tâm hay cảm giác phải được ghi nhận. Chẳng 
hạn chợt nhìn một vật gì đó trong khi bạn đang 
đi hãy ghi nhận tức thì: "nhìn, nhìn", rồi trở về 
với những chuyển động của chân. Mặc dầu 
trong khi đi những vật bạn nhìn thấy không 
liên quan gì đến thiền hành nhưng nếu bạn vô 
tình để tâm đến nó thì phải ghi nhận ngay: 
"nhìn, nhìn, nhìn". 

Khi đi đến mức cuối của đoạn đường kinh 
hành dĩ nhiên bạn phải trở bước để đi ngược 
trở lại; lúc còn vài bước đến bước cuối cùng 
đoạn đường, bạn phải ghi nhận: "muốn quay, 
muốn quay". Ý định muốn quay có thể khó ghi 
nhận lúc ban đầu nhưng khi thiền của bạn tiến 
triển, bạn sẽ thấy dễ dàng. Sau khi ghi nhận ý 
định bạn phải ghi nhận tất cả chi tiết của tư 
tưởng và tác động liên quan đến việc quay... 
Ở bước cuối của con đường, bạn bắt đầu quay 
mình, phải ghi nhận: "quay, quay", khi chân 
chuyển động phải kịp thời ghi nhận dở... 
bước... đạp, v.v... Trong lúc quay thường vì 
sự cám dỗ của bên ngoài nên bạn có ý định 
muốn nhìn xem chung quanh có cái gì lạ 
không, phải ghi nhận ngay: "dự định, dự định" 


page 309 



310 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


hay "muốn, muốn", rồi lại chú tâm đến bước 
chan. 

Thông thường đối với những thiền sinh 
mới, chú tâm đến ba giai đoạn giở, bước và 
đạp rất có hiệu quả. Tuy nhiên, tùy theo khả 
năng của từng người, thiền sư có thể khuyên 
họ nên chú ý ít hay nhiều giai đoạn hơn. Nhiều 
lúc thấy sự đi chậm bất tiện, nhất là lúc đi ra 
ngoài khu vực hành thiền bạn có thể đi nhanh 
hơn và ghi nhận: trái, phải mỗi khi chân trái 
hay chân phải đặt xuống đất. Ghi nhận nhiều 
hay ít giai đoạn không quan trọng, điều cốt yếu 
là bạn có chú tâm tỉnh thức trong từng bước đi 
hay không? 


Thiền Mức Cao Hơn 

Sau một thời gian hành thiền, định lực của 
bạn phát triển và bạn đã dễ dàng theo dõi sự 
phồng xẹp của bụng, lúc bấy giờ bạn sẽ nhận 
thấy có một thời gian, hay khoảng hở giữa hai 
giai đoạn phồng xẹp. Nếu bạn đang ngồi thiền 
bạn hãy ghi nhận: "phồng, xẹp, ngồi". Khi ghi 
nhận ngồi, bạn hãy chú tâm vào phần trên của 
thân. Khi bạn đang nằm thiền hãy ghi nhận: 
"phồng xẹp, nằm". 


Chân Đế Tục Đế sư Khánh Hỷ 311 

Nếu bạn thấy có khoảng thời gian hở giữa 
phồng, xẹp, và xẹp, phồng, bạn hãy ghi nhận: 
"phồng, ngồi, xẹp, ngồi". Nếu bạn đang nằm 
hãy ghi nhận: "phồng, nằm, xẹp, nằm". Nếu 
thực hành một lát mà thấy sự ghi nhận ba hay 
bốn giai đoạn như trên không dễ dàng đối với 
bạn, hãy trở về với hai giai đoạn phồng, xẹp. 

Trong khi chú tâm theo dõi chuyển động 
của cơ thể, bạn không cần phải chú ý đến đối 
tượng thấy và nghe. Khi bạn có khả năng chú 
tâm vào chuyển động phồng xẹp thì bạn cũng 
có khả năng chú tâm vào đối tượng nghe và 
thấy. Tuy nhiên, khi chú ý nhìn một vật gì đó 
thì bạn phải đồng thời ghi nhận ba lần: "thấy, 
thấy, thấy" sau đó trở về với sự chuyển động 
của bụng. Giả sử có một người nào đó đi vào 
trong tầm nhìn của bạn, bạn để ý thấy thì phải 
ghi nhận: thấy hai hay ba lần, rồi trở về với sự 
phồng xẹp. Bạn có nghe tiếng nói không? Bạn 
có lắng nghe không? Nếu bạn nghe hay lắng 
nghe thì phải ghi nhận: "nghe, nghe" hay 
"lắng nghe, lắng nghe"; sau đó trở về với sự 
phồng xẹp. Giả sử bạn nghe những tiếng động 
lớn như tiếng chó sủa, nói chuyện to, tiếng hát 
bạn phải tức khắc ghi nhận hai hay ba lần: 
nghe, rồi trở về với bài tập phồng, xẹp. Nếu 
bạn quên không ghi nhận khi đang phóng tâm 
vào sự nghe, điều này có thể khiến bạn suy 


page 311 



312 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


tưởng hay chạy theo chúng mà quên chú ý vào 
sự phồng xẹp. Lúc bấy giờ sự phồng xẹp sẽ 
trở nên yếu đi hay không phân biệt được rõ 
ràng. Gặp những trường hợp bạn bị lôi cuốn 
bởi những phiền não chập chồng như thế, bạn 
hãy ghi nhận hai hay ba lần: "suy tưởng, suy 
tưởng" rồi trở về với sự phồng xẹp. Nếu quên 
ghi nhận những chuyển động của cơ thể, tay 
chân, V.V.. thì phải ghi nhận: "quên, quên" rồi 
trở về với sự chuyển động của bụng. Bạn có 
thể cảm thấy lúc bấy giờ hơi thở sẽ chậm lại 
hay chuyển động phồng xẹp không rõ ràng. 
Nếu điều đó xảy ra và lúc ấy bạn đang ngồi thì 
hãy chú tâm ghi nhận: "ngồi, đụng". Nếu lúc 
bấy giờ đang nằm hãy ghi nhận "nằm, đụng". 
Khi ghi nhận đụng, không phải bạn chỉ chú tâm 
vào một điểm của cơ thể đang tiếp xúc, mà 
phải chú tâm vào nhiều điểm kế tiếp nhau, có 
nhiều chỗ đụng; ít nhất sáu hay bảy chỗ bạn 
phải chú tâm đến. Một trong những điểm đó 
là: đùi, đầu gối, hai tay chạm nhau, hai chân 
đụng nhau, hai ngón cái đụng nhau, chớp mắt, 
lưỡi đụng miệng, môi chạm nhau. 



Chân Đế Tục Đế 


sư Khánh Hỷ 313 


Bài Tập Thứ Tư 

Cho đến bây giờ bạn đã hành thiền được 
nhiều giờ rồi. Bạn có thể bắt đầu cảm thấy 
làm biếng khi nghĩ rằng mình chưa tiến bộ 
được bao nhiêu. Đừng bỏ dở, hãy tiếp tục ghi 
nhận: "làm biếng, làm biếng". 

Trước khi thiền của bạn đủ sức mạnh để 
phát triển khả năng chú ý, định tâm và tuệ 
giác, bạn có thể nghi ngờ không biết cách thức 
hành thiền như thế này có đúng, có hữu ích 
không. Gặp trường hợp này hãy ghi nhận: 
"nghi ngờ, nghi ngờ". Bạn có ao ước hay 
mong muốn đạt được thành quả tốt trong thiền 
không? Nếu bạn có tư tưởng như thế thì hãy 
ghi nhận: "ao ước, ao ước" hay "mong muốn, 
mong muốn". Bạn có suy nghĩ xét lại cách 
thức thực tập để bạn đạt được mức độ này 
không? Nếu có, bạn hãy ghi nhận: "xềt lại, 
xét lại". Có trường hợp nào bạn xem xét đối 
tượng thiền và phân vân không biết đó là tâm 
hay vật chất không? Nếu có, bạn hãy ghi 
nhận: "xem xét, xem xét", có khi nào bạn tiếc 
nuối vì mình không đạt được sự tiến bộ nào 
không? Nếu có, bạn hãy chú tâm ghi nhận 
cảm giác: "tiếc nuối, tiếc nuối". 


page 313 


314 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


Ngược lại, bạn có cảm thấy sung sướng khi 
mức độ thiền của bạn tiến triển hay không? 
Nếu có, bạn hãy ghi nhận: "sung sướng, sung 
sướng". Đấy là cách thức bạn ghi nhận môi 
một trạng thái của tâm hồn, nếu không có 
những tư tưởng hay quan niệm được ghi nhận 
thì bạn hãy trở về với sự phồng xẹp. 

Trong một khóa hành thiền tích cực thì 
thời gian hành thiền bắt đầu từ lúc thức dậy 
cho đến khi đi ngủ. Bạn cần nhớ là phải luôn 
luôn thực hành hoặc bài tập căn bản, hoặc là 
thực hành sự chú tâm liên tiếp suốt ngày cho 
đến đêm, nếu bạn chưa buồn ngủ. Chẳng có 
nghỉ ngơi phút nào. Khi thiền của bạn đạt 
được mức tiến bộ cao thì bạn sẽ không còn 
cảm thấy buồn ngủ mặc dù bạn phải hành 
thiền rất nhiều giờ; lúc bấy giờ bạn có thể tiếp 
tục thiền cả ngày lân đêm. 

Tóm lại trong thời gian hành thiền, bạn 
phải để tâm ghi nhận tất cả những trạng thái 
của tâm, dù đó là trạng thái tốt hay xấu; bạn 
cũng phải chú tâm đến những sự chuyển động 
của cơ thể, dù đó là những chuyển động lớn 
hay nhỏ; bạn phải chú tâm đến mỗi một cảm 
giác, dầu cảm giác ấy dê chịu hay khó chịu. 
Trong suốt thời gian hành thiền nếu không có 
những gì đặc biệt xảy ra khiến bạn phải ghi 



Chân Đế Tục Đế sư Khánh Hỷ 315 

nhận, thì hãy chú tâm vào sự phồng xẹp của 
bụng. Nếu bạn đi làm một việc gì đó, chẳng 
hạn, đi uống nước, bạn phải chú ý đến những 
tác động cần thiết của sự đi, bạn phải chú tâm 
tỉnh thức ghi nhận từng bước đi một, chẳng 
hạn: đi, đi, hay trái, phải. Lúc đến nơi bạn 
hãy niệm: đứng, cầm, nắm, uống v.v... 
Nhưng khi bạn thực tập thiền hành bạn phải 
chú ý đến ba giai đoạn của bước đi: giở, bước, 
đạp. Thiền sinh phải nỗ lực tập luyện suốt 
ngày đêm mới có thể sớm khai triển tâm định 
đến tuệ giác thứ tư (tuệ biết được sự sinh diệt) 
và từ đó đạt đến những tuệ giác cao hơn. 


Hồi Hướng 

Sau khi hành thiền cũng như làm được điều 
thiện nào bạn hãy hồi hướng phước báu đến 
tất cả chúng sinh, đó là một việc làm tốt đẹp. 

Chúng tôi xin hồi hướng tất cả những phước 
báu mà chúng tôi đã tạo đến tất cả chúng sinh, 
nguyện cho tất cả đều được an vui hạnh phúc. 
Chúng tôi xin hồi hướng phước báu này đến tất 
cả chư thiên khắp mọi nơi. Xin tất cả đều được 
an vui hạnh phúc để hộ trì Phật pháp bền vững 
lâu dài. 


page 315 



316 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


PHỤ LỤC IV 

Hãy Tìm Hiểu Tôn Giáo Này 

Hòa Thượng Siri Dhammananda giảng 
sư Khánh Hỷ sọan dịch 


Mọi người đều nên có một Tôn giáo và Tôn 
giáo này biểu lộ tư tưởng của họ. Không có 
Tôn giáo, con người sẽ trở thành mối nguy 
hiểm cho xã hội. Các nhà khoa học và tâm lý 
học có thể giúp ta mở mang kiến thức sâu 
rộng, nhưng họ không đem lại cho ta mục đích 
và ý nghĩa của cuộc sống. 

Chỉ có Tôn giáo mới có thể làm được điều đó. 
Mọi người phải chọn cho mình một Tôn giáo 
hợp lý và khoa học tùy theo ý muốn của mình. 
Không ai có quyền cưỡng bách người khác phải 
chấp nhận một Tôn giáo nào, đồng thời cũng 
không thể lợi dụng sự nghèo túng, sự thiếu 
học cũng như tình cảm để khiến kẻ khác chấp 
nhận một Tôn giáo nào đó. 

Mọi người đều có quyền tự do lựa chọn Tôn 
giáo của mình tùy theo sở thích và khả năng trí 



Chân Đế Tục Đế sư Khánh Hỷ 317 

tuệ của mình. Tin theo Tôn giáo một cách mù 
quáng sẽ đánh mất giá trị tinh thần của Tôn 
giáo. Con người không phải thú vật. Họ có trí 
thông minh và lương tri để phân biệt phải, trái. 
Họ có thể thích ứng với hoàn cảnh chung 
quanh. Cho nên, họ phải chọn một Tôn giáo 
hợp lý và làm tăng trưởng sự hiểu biết của họ. 

Trung Đạo 

Tôn giáo mà chúng tôi sắp giới thiệu cùng các 
bạn trong bài này là một hệ thống giáo dục 
khoa học đã được một đấng Đại Bi Đại Giác 
truyền bá trên thế giới hơn hai mươi lăm thế kỷ 
qua. Tôn giáo này được mệnh danh là con 
đường Trung Đạo hay Chính Đạo hoặc lối sống 
đứng đắn. Đây là một hệ thống đạo đức và 
triết lý, vừa là Tôn giáo của Tự Do và Lý Trí. 
Tôn giáo này dạy cho chúng ta những điều sau 
đây: "Không làm điều ác, làm mọi điều lành và 
giữ tâm trong sạch bằng cách loại bỏ những 
điều xấu xa trong tâm hồn 

Đức Hạnh của con người đóng vai trò rất 
quan trọng trong Tôn giáo này. Vị thầy vĩ đại 
của Tôn giáo này đã nói: "Ta không dạy ai đến 
để tin, nhưng đến đế thấy và thực hành". 

Điều này đã khích lệ mọi người nghiên cứu 


page 317 



318 Sayadavv Thondara Chân Đế Tục Đế 

kỹ càng những lời dạy của Ngài và để cho họ 
tự do có nên chấp nhận những điều dạy dỗ đó 
không. Ngài không bảo ai đến và chấp nhận 
Tôn giáo này nếu họ chưa hiểu những lời dạy 
của Ngài. 

Những nghi thức vô bổ cùng những hình thức 
lễ bái bề ngoài không phải là giá trị và ý nghĩa 
thực sự của Tôn giáo nầy. 

Không có sự tin tưởng và thực hành một cách 
mù quáng mê tín, cũng không có những lý 
thuyết kỳ lạ và bí hiểm trong Tôn giáo này. 
Mọi vật đều được trình bày và mở ra để người 
tín đồ tự do lựa chọn và phán đoán. Họ được 
tự do nghiên cứu và tìm hiểu những lời dạy dỗ 
của vị thầy đồng thời họ cũng được tự do hỏi 
để hiểu thấu đáo những điều gì họ nghi ngờ. 

Theo vị sáng lập Tôn giáo vĩ đại này thì chúng 
ta không nên tin một điều gì chỉ vì điều đó đã 
được một bậc đáng kính và đại thông thái nói 
ra hay đã được chấp nhận theo truyền thống 
từ xưa để lại. Nhưng chúng ta phải dùng lý trí 
và sự thông minh của chúng ta để xét đoán; 
và chỉ chấp nhận điều gì khi đem ra thực hành 
sẽ đem lại lợi ích và giá trị. 


Tôn giáo này dạy rằng: Bát chánh đạo (gồm 



Chân Đế Tục Đế sư Khánh Hỷ 319 

Sự hiểu biết đúng, suy nghĩ đúng, lời nói đúng, 
hành động đúng, đời sống đúng, cố gắng 
đúng, sự ghi nhớ đúng và sự tập trung tư 
tưởng đúng) là con đường trung dung độc nhất 
giúp ta thoát khỏi những căn bệnh trầm kha 
của cuộc sống. 


Trong vòng luân lưu bất định của đời sống, mỗi 
chúng sinh đều nhận chịu những căn bệnh 
trầm kha này. 

Con đường Trung đạo này không phải là con 
đường siêu hình hay nghi thức, không phải 
giáo điều chủ nghĩa hay hoài nghi thuyết, 
không phải tự phóng túng hay khổ hạnh, 
không phải chủ nghĩa vĩnh cửu hay hư vô, 
không bi quan và cũng không lạc quan, đó là 
con đường giác ngộ, thoát khỏi sự đau khổ. 
Tôn giáo này không bao giờ dạy rằng, con 
người chịu đau khổ trong thế giới hiện tại là do 
tội lỗi của ông bà tổ tông để lại. Ngược lại mỗi 
người mang theo mình phước báu hay lỗi lầm 
của chính mình. Mọi người chịu trách nhiệm về 
những đau đớn và lạc thú của họ, về những 
việc làm xấu hay tốt của họ. 

Người nào đi theo con đường Trung Đạo mà 
Tôn giáo này giới thiệu, chắc chắn sẽ tìm thấy 
an bình và hạnh phúc thật sự. Gặt hái những 


page 319 



320 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


gì bạn đã gieo 

Tôn giáo này thỏa đáng nguyện vọng cao cả 
của con người, đồng thời giúp cho họ khắc 
phục được những nổi đau khổ và phiền muộn 
trong cuộc sống; hướng dẫn họ cách đối xử với 
nhau. Ngoài ra, còn mang lại cho họ ý nghĩa 
và mục đích của đời sống. Tôn giáo này không 
gieo truyền đến con người, không rót vào đầu 
óc họ những tư tưởng sợ hãi. sự sợ hãi và 
khiếp nhược vắng bóng trong Tôn giáo này. 

"Nhân tốt sinh ra quả tốt, nhân xấu sinh ra quả 
Xấu . 

Mọi hành động đều mang lại hậu quả của nó. 
Đó là quy luật tự nhiên của vũ trụ. Tôn giáo 
này chấp nhận hoàn toàn qui luật tự nhiên ấy, 
đã là con người phải "Gặt hái những gì họ 
gieo". Những hành động xấu xa, những tội lỗi 
của con người phát xuất từ sự ham muốn, lòng 
sân hận và sự ngu muội. Những điều yếu kém 
này chỉ có thể được khắc phục nhờ ở sự hiểu 
biết của chính chúng ta, nghĩa là chính chúng 
ta phải tự giác ngộ. An vui và đau khổ con 
người gặp phải trên cõi đời này không phải do 
ảnh hưởng từ bên ngoài đem lại mà do những 
hành động và lời nói tốt hay xấu họ đã làm 
trong hiện tại hoặc trong những kiếp sống 



Chân Đế Tục Đế sư Khánh Hỷ 321 

trước đây. Bởi lý do đó, Tôn giáo này đã nói: 

"Chúng ta là kết quả của những gì chúng ta đã 
làm và chúng ta sẽ là kết quả của chúng ta 
đanglàrrì'. 

Tôn giáo này dạy rằng: Nguyên nhân và hậu 
quả đóng vai trò quan trọng trong mọi kiếp 
sống của con người. Trong vòng luân lưu nhân 
quả này, khó có thể nhận biết đâu là nguyên 
nhân đầu tiên, vì nhân và quả hỗ tương chuyển 
biến; nguyên nhân trở thành hậu quả và hậu 
quả biến thành nguyên nhân. 


Vị thầy vĩ đại 

sáng lập ra Tôn giáo độc đáo này không phải 
là một nhân vật thần thoại mà là một bậc thầy 
vĩ đại, đã thực sự sống trên thế giới này, Ngài 
không bao giờ tự xưng mình là đấng siêu nhân, 
là đấng tạo hóa hay Thượng đế v.v... Mà chỉ là 
con người đã thấy rõ chân lý, thấy rõ những bí 
ẩn của cuộc đời; hiểu thấu đáo những nguyên 
nhân thật sự của khổ đau và hạnh phúc. 

Ngày nay, vị Thầy này không những được hàng 
trăm triệu tín đồ trên thế giới tán dương, tôn 
thờ mà còn được những nhà văn hóa và trí 
thức hết lòng tôn kính, ngưỡng mộ. 


page 321 



322 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


Đấng cao thượng, đấng giải phóng, nhà dân 
chủ, nhà cải cách xã hội, người hướng dân và 
khuyến khích nhân loại đến nẻo thiện đã vắng 
bóng vào năm tám mươi tuổi. Ngài để lại cho 
nhân loại thông điệp của tình thương, để lại 
cho nhân loại những lời chỉ đạo hữu ích, hướng 
dân họ đến an vui, hạnh phúc. An vui hạnh 
phúc ngay trong cuộc sống hiện tại cũng như 
các đời sống sau và cuối cùng đạt đến an bình 
và hạnh phúc vĩnh cửu. 

Vị đại đạo sư đã an ủi kẻ đau thương, đã giúp 
đỡ kẻ nghèo khó bị ruồng rẫy, nâng phẩm giá 
người bị khinh khi, đưa kẻ trộm cướp trở lại 
đường lương thiện. Ngài khích lệ kẻ yếu, đoàn 
kết những kẻ phân tán, giải trừ những điều 
huyền bí, soi sáng người ngu muội, nâng cao 
người hạ tiện, tán dương người cao thượng. 
Người giàu hay kẻ nghèo, thánh nhân hoặc tội 
phạm đều thương yêu Ngài. Từ những vị vua 
tàn bạo cho đến những vị minh quân, từ những 
bậc vương tử, đến hàng quý tộc, hữu danh hay 
vô danh; từ những bậc phú hào giàu lòng từ 
thiện đến những nhà triệu phú keo kiệt; từ 
những học giả khiêm cung hay hống hách, tự 
phụ đến những người nghèo nàn, đói khổ, thất 
học; từ những bậc hiền nhân quân tử đến 
những tên sát nhân đầy tội; những cô gái mãi 
dâm bị miệt thị... Tất cả đều tìm thấy an vui, 



Chân Đế Tục Đế sư Khánh Hỷ 323 

thấy lợi ích bởi những lời dạy đầy trí tuệ và đầy 
tình thương của Ngài. 

Những đức tính cao thượng điển hình của Ngài 
là nguồn cảm thông và hứng cảm vô hạn của 
tất cả mọi người. Dung mạo trầm tỉnh và an 
bình của Ngài là dấu hiệu an ủi dịu dàng dưới 
mắt của những tín đồ nhiệt thành. 

Thông điệp hòa bình và từ ái của Ngài đã được 
mọi người hân hoan đón nhận và đã đem lại lợi 
ích lâu dài cho những ai có cơ hội nghe và thực 
hành theo. Ý chí sắt đá, trí tuệ cao thâm, tình 
thương vô biên, phục vụ bất vụ lợi, xuất thế 
cao cả, hoàn toàn trong sạch, nhân cách cao 
thượng, những phương pháp điển hình tuyệt 
diệu để truyền bá giáo pháp cùng sự thành tựu 
cuối cùng của Ngài, tất cả những yếu tố ấy đã 
khiến cho một phần năm nhân loại trên thế giới 
tôn Ngài là bậc Thầy vĩ đại. vì nhân loại còn 
đau khổ nên vị đạo sư đã hy sinh mọi lạc thú 
của cuộc đời để kiếm tìm chân lý và chỉ cho 
nhân loại con đường giải thoát mọi đau khổ. 
Ngài viếng thăm an ủi kẻ nghèo khó trong khi 
các vị vua chúa hay đạo sĩ phải đích thân đến 
hội kiến cùng Ngài. Trong bốn mươi năm trời 
sau ngày thành đạo, Ngài đã dành hết thì giờ 
và tâm trí thuyết pháp độ sinh, giúp nhân loại 
thoát khỏi vòng đau khổ. 


page 323 



324 Sayadavv Thondara Chân Đế Tục Đế 

Vị thầy vĩ đại này chẳng bao giờ khiếp sợ điều 
gì và cũng chẳng gieo vào đầu ai nỗi lo sợ. 
Đó là một trong những nguyên tắc cần được 
bồi đắp và truyền bá trong cái thế giới ưa 
chuộng chiến tranh hiện tại, thế giới mà trong 
đó ngay cả mạng sống con người cũng bị hy 
sinh cho bạo lực, và vũ khí giết người đang 
gieo rắc sợ hãi, nghi ngờ và oán giận. 

Ngài là một nhà khoa học lỗi lạc trong sinh 
hoạt con người, và cũng vì vậy mà những lời 
Ngài thuyết dạy thường được chấp nhận như là 
một lý thuyết của một Tôn giáo độc nhất có 
tính cách khoa học và hợp lý. Ngài soi xét 
tường tận con người trên cả hai phương diện 
Danh và sắc, và cho thấy một cách rõ ràng 
tiềm năng thật sự bên trong của mỗi chúng ta. 
Ngài đã phá tan sự u minh tăm tối bằng cách 
rọi vào đó ngọn đèn giác ngộ. 

Đối với các nhà đạo đức, Ngài đã đặt ra một bộ 
luật đạo đức có giá trị nhất và Ngài là biểu 
tượng của sự toàn hảo. 

"Ngài có đầy đủ những đức hạnh quý báu mà 
Ngài thường khuyên chúng ta thực hành, Ngài 
là bậc hoàn toàn trong sạch'. 


Trong số các đạo sĩ, Ngài là một trong những 



Chân Đế Tục Đế sư Khánh Hỷ 325 

vị CÓ tài thuyết phục mạnh nhất, nhưng chẳng 
bao giờ Ngài xử dụng phương tiện này để bắt 
buộc người khác theo Ngài. Bình thản trước 
những lời khen chê, Ngài chỉ cố gắng đem hết 
sức mình phục vụ nhân loại thoát khỏi vòng 
đau khổ. Bình an trong tâm hồn, hạnh phúc và 
giải thoát 

Vị đại đạo sư đã dạy cho con người con đường 
đi đến sự bình thản trong tâm hồn, hạnh phúc 
và sự giải thoát. Phương pháp đạt đến sự giải 
thoát vừa có tính chất phóng khoáng, khoa học 
hợp lý vừa dễ hiểu cho mọi hàng chúng sinh. 

Thông điệp hòa bình của Ngài càng trở nên 
quan trọng hơn vì hiện tại nhân loại đang bị 
đầu độc bởi thù hận, tham lam ganh tỵ và kiêu 
hãnh. 

Ngài được sinh ra trong thế giới này để đánh 
tan bóng tối của sự u minh và cứu con người 
ra khỏi những tội ác của họ. còn có rất nhiều 
người vẫn chưa tin hay thực hành theo một 
Tôn giáo nào cả. Tuy nhiên, nếu họ chịu khó 
nghiên cứu và tìm hiểu những gì mà bậc đại 
đạo sư đã dạy, họ sẽ thấy những nghi ngờ của 
họ được giải đáp và cuối cùng họ sẽ chấp nhận 
rằng đây là một Tôn giáo đã đóng góp rất 
nhiều cho hạnh phúc của nhân loại. 


page 325 



326 Sayadavv Thondara Chân Đế Tục Đế 

DÙ cho người ta tin hay không, những lời Ngài 
dạy có ảnh hưởng đối với họ. Trong lịch sử 
truyền bá của Tôn giáo này chưa hề có một 
giọt máu nào đổ dưới danh nghĩa này. 

Những lời Ngài dạy đã soi sáng bước đường 
của nhân loại, giúp con người vượt qua những 
điều không vừa lòng toại ý để đến một nơi đầy 
tình thương an bình và hạnh phúc. 

Mặc dù đã trải qua hai mươi lăm thế kỷ, những 
lời dạy của Ngài vân còn đủ sức mạnh để 
đương đầu với mọi thử thách mà không cần 
phải có một sự sửa đổi hay sự giải thích mới 
mẻ nào về những lời dạy đó. Những lời dạy 
của Ngài không hề mâu thuẫn với thành quả và 
sự khám phá của khoa học tân tiến. 

Đạo đức rất cần thiết để đạt đến sự giải thoát, 
nhưng một mình nó chưa đủ. Đạo đức phải 
được phối hợp với trí tuệ. Đạo đức và trí tuệ 
như đôi cánh của một con chim. Trí tuệ là đôi 
mắt của con người và đạo đức là đôi chân. 
Đạo đức có thể ví như một chiếc xe đưa con 
người đến cửa ngỏ của thiên đường nhưng 
chìa khóa để mở cửa đó là trí tuệ. 


Thiên đàng hạnh phúc 



Chân Đế Tục Đế sư Khánh Hỷ 327 

Tín đồ của Tôn giáo này không bao giờ cho 
rằng chỉ chính họ mới được ban ân phước và 
chính họ mới đến được thiên đàng hạnh phúc. 
Tùy theo cách sống, mọi người tự tạo cho 
chính mình thiên đàng hay địa ngục. 

Theo lời dạy của Tôn giáo này thì mọi người 
đều có thể hưởng hạnh phúc và thiên đàng 
nếu họ sống một đời sống đạo đức, lương 
thiện dù cho họ có tin vào Tôn giáo nào đi nữa. 
Thiên đàng không dành riêng hay độc quyền 
cho một đạo giáo hay một cộng đồng Tôn giáo 
nào mà mở cửa cho tất cả mọi người. 

Khoan dung và hiểu biết 

Khoan dung, hiểu biết và tôn trọng ý kiến của 
kẻ khác là những hạnh lành đáng quí mà tín đồ 
của Tôn giáo này cố gắng thực hành theo. 
Lòng từ ái và tình thương yêu kẻ khác không 
phải chỉ giới hạn đối với con người mà còn bao 
trùm khắp mọi chúng sinh. 


Đạo sống 

Nhờ đặc tính rõ ràng và hợp lý Tôn giáo này đã 
giải đáp một cách thỏa đáng những hoài nghi, 
hướng dẫn và giúp nhân loại cải thiện phương 
thức sống tốt đẹp. 


page 327 



328 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


Tôn giáo này không chia con người ra làm hai 
nhóm: một nhóm được cứu rỗi và nhóm kia bị 
bỏ rơi, mà là một sức mạnh khai hóa, biến 
những kẻ man rợ thành người thuần thục, và 
những kẻ đã thuần thục thành người tốt đẹp 
hơn. Tín đồ của Tôn giáo này không tin vào 
những lời cầu nguyện khấn vái. Họ tin một 
cách chắc chắn vào sự cố gắng của chính bản 
thân mình, tin ở hiệu năng và sức mạnh của 
phương pháp thiền có thể dẫn dắt con người 
đến việc tự chinh phục chính mình; tự kiểm 
sóat lấy mình, trong sạch hóa bản thân, diệt 
khổ và giải thoát. Thiền là phương thuốc vừa 
bổ óc vừa trợ tim. 

Con người có thể thay đổi cuộc đời 
của mình 

Những ai theo Tôn giáo này đều tin rằng trí óc 
con người có sức mạnh vạn năng. Nó tạo ra 
con người, nhưng cũng chính nó hủy diệt con 
người. Số mạng con người tùy thuộc vào nó. 
Vì vậy, con người có khả năng làm được tất cả 
mọi chuyện nếu biết sử dụng trí óc của mình. 
Trong thực tế, Tôn giáo này đã là ngọn hải 
đăng quí giá hướng dẫn nhân loại đến hòa 
bình, hạnh phúc và an vui vĩnh cửu. Thế giới 
này phải đối đầu với những ngộ nhận giữa các 



Chân Đế Tục Đế sư Khánh Hỷ 329 

giống dân, trên bình diện quốc tế cũng như địa 
phương, ngộ nhận trên phương diện kinh tế 
cũng như ý thức hệ. Để giải quyết những vấn 
đề phức tạp này con người phải sống với 
nhau trong tinh thần vị tha và khoan dung. 
Điều này có thể thực hiện được một cách tốt 
đẹp dưới sự hướng dân của Tôn giáo này vì 
Tôn giáo này chủ trương một sự hợp tác trên 
căn bản đạo đức vì ích lợi của quần sinh. 

Hạnh phúc và an nguy của nhân loại chỉ có 
được khi con người ý thức được rằng sự phát 
huy và bành trướng những giá trị đạo đức 
quan trọng hơn những tiến bộ vật chất. Con 
người phải thực hiện công bằng chân lý, phải 
rải rác tình thương, lòng bác ái và sự tương 
thân tương trợ. có như vậy, thế giới này mới 
trở thành một nơi đáng sống. 

Tôn giáo thật sự 

Không có gì tốt đẹp và cao thượng hơn sự vun 
bồi một tình thương bao la rộng rãi. Không có 
lạc thú nào ngọt ngào hơn sự bình thản của 
tâm hồn, không có chân lý nào rõ ràng hơn sự 
hiểu thấu những hiện tượng tự nhiên, không có 
Tôn giáo nào cao siêu hơn sự phát huy những 
giá trị đạo đức tinh thần và không có một triết 
lý nào sâu sắc hơn cái triết lý mang lại kết quả 


page 329 



330 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


tức thì và dễ nhận cho tất cả mọi người. 

Tôn giáo tự do 

Tôn giáo này không ngăn cản hay cấm đoán 
tín đồ đọc hay tìm hiểu các Tôn giáo khác, vì 
việc làm này biểu lộ sự cuồng tín. Một 
người cuồng tín không bao giờ tự cho phép 
mình được hướng dẫn bởi sự hợp lý và tẹ hờn 
nữa, bởi các phương pháp phân tích và quán 
sát một cách khoa học. vì vậy, tín đồ của Tôn 
giáo này là những người hoàn toàn tự do, tinh 
thần phóng khoáng, không phải thờ phụng một 
vị thần linh nào cả (để tiến hóa trong bước 
đường tu tập). Nếu bạn chịu khó đọc kỹ 
những lời thuyết giảng về Tôn giáo này, bạn sẽ 
đánh tan được những ngộ nhận mà bạn đã có 
từ trước về nó. Không ai có thể xét đoán một 
cách đúng đắn, một Tôn giáo nếu chỉ nhìn 
cách thức lễ bái cầu nguyện do các tín đồ chưa 
hiểu đạo của Tôn giáo đó làm. Trái lại, phải cố 
gắng tìm hiểu các giáo điều căn bản, mới có 
một nhận xét rõ ràng về một Tôn giáo. 

Con người và Thượng Đế 

Thay vì đặt con người và số mạng của y dưới 
sự kiểm soát độc đoán của một đấng thần linh 
xa lạ, bắt y phải tuân hành tuyệt đối những 



Chân Đế Tục Đế sư Khánh Hỷ 331 

quyền năng của vị đó, Tôn giáo này nâng cao 
giá trị của con người, tôn trọng và tin tưởng 
vào trí tuệ của họ. 

Tôn giáo này dạy chúng ta phải giúp đỡ kẻ 
khác một cách bat vụ lợĩ, không cần nghĩ đến 
sự đền ơn. Tín đồ của Tôn giáo này không làm 
những điều tội lỗi chẳng phải vì sợ Thượng Đế 
trừng phạt mà vì họ ý thức được nguyên nhân 
sâu xa đã làm cho mọi chúng sinh đau khổ. 
Động lực thúc đẩy làm điều lành không phải để 
làm vui lòng Thượng Đế hay được đền ơn mà 
do lòng yêu thương đối với kẻ khác. 

Tôn giáo này dạy con đường đi đến sự toàn 
thiện và trí tuệ mà không nhờ vào một đấng tối 
cao nào. Kiến thức thâm sâu của bạn cũng 
không phải do ơn trên mà có được. Trật tự 
đạo đức thế giới cũng như những hành động 
và kết quả mà bạn gặt hái được đều diễn biến 
và thuận hành theo một qui luật tự nhiên, sự 
hiện hữu liên tục của con người từ kiếp này 
qua kiếp khác không dựa vào một linh hồn bất 
tử. Hạnh phúc vĩnh cửu vượt lên trên ý niệm 
thiên đàng do con người đặt ra, không cần nhờ 
đến đấng cứu thế mới được cứu chuộc. Ngay 
trong cuộc sống hiện tại của chúng ta trên thế 
giới này chúng ta có thể được giải thoát do 
năng lực của chính mình. 


page 331 



332 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


Không có sự hưởng thụ những thú 
vui nhục thể, đời sống của con 
người có kéo dài được không? 

Không cầu khấn thượng đế con 
người có thể trở thành chính trực 
không? 

"ĐƯỢC chứ!" vị sáng lập ra Tôn giáo này đã nói 
như vậy. Những điều trên đều có thể đạt được 
do ở sự phục vụ, sự trong sạch, giới hạnh và trí 
tuệ. Những đức tính tốt đẹp và cao thượng 
này đem lại cho đời sống của con người sự 
thanh tịnh, bình an hạnh phúc và giải thoát. 

Luật tự nhiên của vũ trụ 

Luật tự nhiên của vũ trụ được giải thích trong 
Tôn giáo này có thể giải quyết những vấn đề 
về sự đau khổ, bí mật của số mạng, thuyết tiền 
định của một vài Tốn giáo, vấn đe thần đồng 
và nhất là sự bất bình đẳng của nhân loại. 
Hiểu biết những định luật thiên nhiên này 
mang lại cho chúng ta sự an vui, niềm hy vọng, 
lòng tự tin và sự khích lệ tinh thần; giúp chúng 
ta trở nên tinh tấn, từ ái, nhiệt tâm, độ lượng, 
khoan dung, cảm thông và vị tha. Chúng ta có 



Chân Đế Tục Đế sư Khánh Hỷ 333 

được những đức tính này nhờ chúng ta ý thức 
được rằng không có gì hoàn toàn xấu, chỉ có 
sự tương đối mà thôi. 

Tôn giáo tiến bộ mới mẻ 

Đây không phải lý thuyết mà là một lối sống 
thực tế. Đây là một Tôn giáo cổ xưa nhất, 
đồng thời cũng là một Tôn giáo tân tiến mà 
mọi người đều tôn trọng. Tôn giáo này giúp 
cho con người không phải bị nô lệ vào thượng 
đế hay một quyền lực ngoại lai nào mà phải 
phát triển những tiềm lực bên trong của chúng 
ta bằng cách xử dụng nỗ lực và trí thông minh 
của mình để vượt qua những trở ngại mà 
chúng ta gặp phải trong đời sống. 

Đây là Tôn giáo có đầy đủ những đặc tính mà 
một Tôn giáo hợp lý đòi hỏi. Đó là Tôn giáo 
thích ứng với thế giới tương lai, là một Tôn 
giáo khoa học, hợp lý và tiến bộ, là niềm tự 
hào cho những ai là tín đồ của Tôn giáo này 
trong thế giới tân tiến. Thật vậy, về phương 
diện tinh thần Tôn giáo này còn khoa học hơn 
cả khoa học và tiến bộ hơn cả mọi tiến bộ. 

Không có sự kỳ thị 

Đây là Tôn giáo đầu tiên trong lịch sử đã chống 


page 333 



334 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


lại hệ thống giai cấp và dạy cho nhân loại biết 
sự bình đẳng đồng thời mang lại cho mọi giai 
cấp cơ hội bình đẳng để phát triển. Chính Tôn 
giáo này đã đem lại tự do thực sự cho phụ nữ 
để cho họ có cơ hội học hỏi và nghiên cứu Tôn 
giáo, cũng là lần đầu tiên trong lịch sử nhân 
loại họ có sự bình đẳng xã hội. 

Vị đại đạo sư đã nói rằng cửa ngỏ của thành 
công và thịnh vượng được mở ra cho tất cả 
mọi người không phân biệt điều kiện sống của 
họ, dầu họ thuộc giai cấp cao hay thấp, thánh 
nhân hay tội phạm họ cũng có thể cải thiện và 
làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn, hoàn hảo hơn. 
Ngài không bắt buộc những tín đồ của Ngài nô 
lệ vào Ngài hay những lời dạy dỗ của Ngài 
nhưng tạo cơ hội cho họ được hoàn toàn tự do 
tư tưởng. 

Sự tạm bợ đời sống 

Tôn giáo này đã phân tích cho con người thấy 
rõ vật chất và tinh thần là hai yếu tố luôn luôn 
biến đổi, từ khoảnh khắc này sang khoảnh 
khắc nọ, từ giây phút này sang giây phút kia 
sự vật đã biến dạng rồi. Toàn thể hiện 
tượng tâm sinh lý này vân luôn luôn giữ mãi 
tính chất biến đổi của chúng. Nó xuất hiện rồi 
biến mất và chu trình đó vẫn tiếp diễn mãi 



Chân Đế Tục Đế sư Khánh Hỷ 335 

không ngừng, vì vậy không có gì trường tồn 
vĩnh cữu trong thế giới này hay trong thế giới 
khác. Tôn giáo này cũng tin rằng trong vũ trụ 
này còn có những thế giới khác và trong những 
thế giới ấy cũng có những sinh vật đang sống. 

Giáo điều và giới luật 

Tôn giáo này không có những giáo điều mà 
mọi người phải tuân theo một cách mù quáng, 
thay vào đó là những giới luật được chấp giữ 
một cách tự nguyện. Giữ giới là không sát 
sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói 
dối và không uống rượu. Nhờ tuân hành 
những giới này con người có thể trở nên trong 
sạch để giúp đỡ kẻ khác sống trong sự an lành. 

Cho phổ biến bài này, chúng tôi không nhằm 
mục đích thay đổi lòng tin của người khác mà 
giúp cho họ tìm thấy được một cách đúng đắn 
sự bình an hạnh phúc, đồng thời giúp cho họ 
có được sự sáng suốt khi thực hành Tôn giáo 
mà họ đã nhận thức đứng đắn, chứ không tin 
theo một cách mù quáng. 

Chúng tôi khuyến khích mọi người hãy thực 
hành Tôn giáo của họ một cách đứng đắn nếu 
thực sự họ đã tìm thấy trong Tôn giáo họ chân 
lý, bình an hạnh phúc và giải thoát. 


page 335 



336 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


Tôn giáo này có thể đem lại một lối giải đáp 
thỏa đáng cho nhiều vấn đề thuộc lãnh vực 
tinh thần, đồng thời có thể cung ứng cho bạn 
một chiều hướng mới mẻ trong việc tìm hiểu 
nghiên cứu Tôn giáo và triết học. Tôn giáo 
này cũng có thể giúp bạn hiểu biết về đời 
sống văn hóa Á Châu. Bạn có thể tìm thấy 
trong đó sự hướng dẫn tinh thần mà thế giới 
tân tiến đang đòi hỏi hay cần đến, đồng thời 
giúp cho bạn xa lánh được những điều ác. 

Tôn giáo này đã đem lại cho thế giới một tinh 
thần mới, niềm hy vọng mới, hướng đi mới. 
Những tính chất chân thật và trọng yếu này từ 
trước đến nay đã được mọi người nhận thấy 
một cách rõ ràng. 

Dù mục đích của bạn là thế nào chăng nữa, 
chúng tôi cũng xin mời bạn hãy tìm hiểu nhiều 
hơn và rõ ràng hơn, Tôn giáo và lý tưởng của 
vị sáng lập ra Tôn giáo này. 

Tôn giáo cao thượng được bàn đến trong bài 
này là PHẬT GIÁO và vị sáng lập đao này 
khống ai khác hơn là ĐỨC BỔN sử THÍCH CA 
MÂU NI. 



Chân Đế Tục Đế 


sư Khánh Hỷ 337 


MỤC LỤC 

Lời nói đầu 05 

Làm thế nào trở thành người Phật Tử hiểu biết 15 
Phật là ai? 17 

Phẳp là gì? 21 

Tăng là gì? 22 

Thế nào là Chánh kiến? 23 

Những điều người Phật Tử không nên làm 32 

Những điều người Phật Tử nên làm 40 

Đời sống tại gia an vui hạnh phúc 53 

Những điều cần biết liên quan đến nghiệp 63 

Thánh Tu Đà Hoàn. 69 

Chân Đế và Tục Đế 79 

Phương pháp đặc câu hỏi 32 thể trược 86 

Ba loại trí tuệ 94 

Ví dụ điển hình về ngón tay 96 

Vật chất và tâm 100 

Giải về mười tám yếu tố căn, trần, thức 106 

Sự thấy 109 

Sự nghe 116 

Sự ngửi 122 

Sự nem 129 

Sự tiếp xúc hay đụng 140 

Sự suy nghĩ 156 

Chuyển động ở bụng và các đề mục phụ 165 

Giải về đề mục căn bản 175 

Giải về thọ 185 

Bát chánh đạo trong Thiền Minh sát 191 

Bài pháp cuối 198 

Phụ Lục I. Con đường duy nhất 202 

Giáo pháp 202 

Tiêu chuẩn đạo đức 215 


page 337 



338 Sayadavv Thondara Chân Đế Tục Đế 

Định 220 

Bẳt đầu hành Thiền Minh sát 227 

Thực hành thâm sâu hơn 252 

Phụ Lục II. vấn đáp Thiền Minh sát 265 

Phụ Lục III. Hướng dẫn hành Thiền Minh sát 277 
Thực hành Thiền Tha Thứ và Thiền Từ Ái 285 

Thiên Tha Thứ 285 

Thiền Từ Ái 286 

Thiền Minh sát 291 

Phụ Lục IV. Hãy Tìm Hiểu Tôn Giáo này 316 



Chân Đế Tục Đế 


sư Khánh Hỷ 339 


page 339 



340 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 


Phiếu Thỉnh sách 

Sau khi đọc xong cuốn sách này nếu quí vị 
thấy hữu ích và muốn thỉnh thêm để chia xẻ 
cho người khác, xin điền vào phiếu phiếu thỉnh 
sách gởi về địa chỉ sau đây, chúng tôi sẽ gởi 
sách đến nơi quí vị yêu cầu: 

Thích Ca thiền Viện 15950 VVinters lane CA 
92504 USA (951) 780 - 5249, hoặc 

Bát Nhã Thiền Viện 7494 Levesque Est, Laval 
Quebec H7A 1R8 CANADA (514) 509 - 8214 

Tên Họ người thỉnh sách. 

Địa chỉ:. 

.Email. 


Tên Họ người nhận sách:. 

Địa chỉ. 

.Email 


Số lượng 












Chân Đế Tục Đế 


sư Khánh Hỷ 341 


Trang cuối: 

Mục đích của hành Thiền Minh sát là thấy bản 
chất Vô Thường\ khổ và vô Ngã hay tam tướng 
của vật chất và tâm. Biểu hiện của vô Thường 
là sự biến đổi. Biếu hiện của khổ là sự sinh 
diệt. Biếu hiện của vô Ngã là không điều khiến 
hay kiểm soát, không nắm bắt kịp, và không có 
ban chất. 

Có hai đề mục chính mà thiền sinh hành Thiền 
Minh Sát phải chú tâm vào là vật chất và tâm. 
Nhưng tâm vô hình, trừu tượng, khó ghi nhận 
nên thiền sinh phải chú tâm vào đề mục vật 
chất hay thân vì đây là đề mục cụ thể, lúc nào 
cũng có mặt nên dê ghi nhận hơn. Điều này 
đã được ghi rõ trong Thanh Tịnh Đạo: 

"Khi "đối tượng vật chất" được thiền sinh 
ghi nhận một cách rõ ràng, tinh tế thì 
"tâm theo dõi đối tượng vật chất đó" 
cũng được nhận biết một cách rõ ràng 
tinh tế như vậy". Do đó hãy ghi nhận đề 
mục vật chất trước, và khi đã thấy rõ đề mục 
vật chất thì sẽ thấy tâm. 

(H. TMahasi) 


page 341 



342 Sayadavv Thondara 


Chân Đế Tục Đế 



